tr 


NANG© TAM 


Báo cáo thường niên 


quản 
^ 


Hoàn thiên 


“~ 


3 CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 


Ban CL&ĐT Ban Chiến lược và Đầu tư KTTC 
BCH Ban chấp hành KW 
BCTC Báo cáo tài chính MTV 
BH Bảo hiểm NLĐ 
BHTN - Bảo hiểm tự nguyện NSLT l 
BHXH Bảo hiểm xã hội PCTT 
BHYT Bảo hiểm y tế PTCS 
BKS Ban Kiểm soát PTDT 
BOG Bình ổn giá QLRR 
- BTV Ban thường vụ ¬. QOTRR 
BVMT Bảo vệ môi trường SXKD 
CBQLCT Cán bộ quản lý cấp trung Tập đoàn/ 
. mm. . ẽ ... ĐPEBRDDIBIEHIPSEDAJDDDIBBIEP P etrolimex/PLX "¬ 


đốc 


ổng công ty 


ổng Giám đốc/Ban Tổng Giám 


rung học cơ sở 


3 MỤC LỤC 


Giới thiệu chủ đề Báo cáo thường niên 


Petrolimex 202O 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi 
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


Thông điệp của Tổng Giám đốc 


Thông tin khái quát 
Quá trình hình thành và phát triển 
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 


Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy 
quản lý 


Giới thiệu Hội đồng Quản trị 


Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc 


Giới thiệu Ban Kiểm soát 


Danh hiệu và giải thưởng tiêu biểu 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


54 


6O 
82 
86 
9O 


92 
94 


106 


Tổng quan ngành xăng dầu 2020 và tổng quan 


hoạt động Petrolimex 202O 


Phân tích SWOT 
Yếu tố tạo động lực tăng trưởng 


Định hướng phát triển 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Tập đoàn 


Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 


Báo cáo của Ban Kiểm soát 
Tổ chức và nhân sự 
Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 


Tình hình tài chính hợp nhất 


Đơn vị thành viên 


Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn cổ phần của chủ sở hữu 


Đánh giá của Hội động Quản trị về hoạt động của 


Tình hình hoạt động và tình hình tài chính của các 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN B 


ỀN VỮNG 


Tổng quan Báo cáo Phát triển bền vững 


Mục tiêu và định hướng c 
bền vững 


Mối quan hệ bền vững vớ 
Tiêu chuẩn môi trường 


Hiệu quả kinh tế 


Tiêu chuẩn xã hội 


hiến lược Phát triển 


¡ các bên liên quan 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


Cơ cấu và hoạt động của 
Cơ cấu và hoạt động của 


Các giao dịch, thù lao và cá 


Hội đồng Quản trị 
Ban kiểm soát 


c khoản lợi ích của Hội 


đồng Quản trị, Ban Tổng G 


iám đốc và Ban Kiểm soát 


Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có 


liên quan 


Tình hình thực hiện thẻ đ 


iểm Asean và bộ nguyên 


tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành 


cho công ty đại chúng 


Hệ thống kiểm soát nội bộ 


Quản trị rủi ro 


Pháp chế và tuân thủ 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 


Báo cáo kiểm toán độc lập 


Bảng cân đối kế toán hợp nhất 


Báo cáo kết quả hoạt độn 


g kinh doanh hợp nhất 


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 


Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 


Giới thiệu chủ đề 
BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN PETROLIMEX 2020 


Năm 2020, giải chạy trực tuyến “Petrolimex Race 65 Years” của 
Petrolimex được xem như một hoạt động nổi bật chào mừng kỷ 
niệm 65 năm (I2.OI.1956 - 12.OI.2021) thành lập Tập đoàn. Đây là một 
hoạt động phong trào tập thể được phát động trên toàn quốc với 
hàng nghìn CBCNV tham gia, không chỉ hướng đến tinh thần rèn 
luyện tết cho sức khỏe mà còn thể hiện sự gắn bó, đoàn kết giữa 
CBCNV, người lao động, sự chung sức đồng lòng để có được sự vận 
hành đồng bộ, thống nhất của một cỗ máy hoạt động trơn tru trong 
toàn Tập đoàn. 


4Ì www.petrolimex.com.vn 


Trên tỉnh thần là một giải chạy tập thể, 
gắn liền với thành tích cá nhân, chính vì 
vậy để đạt kết quả tết nhất trên đường 
chạy cần có một chiến lược hoạch định 
rõ ràng và bản lĩnh vững vàng của những 
người tham gia. Với mục tiêu chỉnh phục 
hàng nghìn kilomet được thực hiện 
trong giải chạy chính là sự hiện thực 
hóa những kế hoạch và minh chứng 
cho sự nỗ lực không ngừng của mỗi 
thành viên vì mục tiêu chúng. Đé chính 
là thông điệp mà giải chạy hướng tới, 
đồng thời cũng là tỉnh thần Petrolimex 
đã áp dụng trong nhiều năm liền để duy 
trì, phát huy vị thế của một Tập đoàn 
kinh tế hàng đầu Việt Nam. 


Trong năm 2020, trước bối cảnh đặc biệt 
khó khăn trên toàn cầu kể từ khi đại dịch 
Covig-19 bùng phát, kềm theo những hệ 
quả chưa có trong tiền lệ khiến ngành 
công nghiệp năng lượng toàn thế giới 
chịu thiệt hại nặng nề, thế nhưng con 
thuyền Petrolimex vẫn đứng vững trước 
sóng gió, hoàn tất 102% kế hoạch doanh 
thu hợp nhất của năm. Sẽ chẳng thể có 
được những kết quả khả quan đó trong 
một năm khó khăn bậc nhất lịch sử của 
các doanh nghiệp xăng dầu nếu thiếu đi 
một hệ thống quản trị vận hành đồng 
bộ và thông suốt, sự chỉ đạo sát sao, điều 
hành linh hoạt của đội ngũ lãnh đạo 
tài năng cùng những nỗ lực của 
cả tập thể để Petrolimex tiếp tục 
mạnh mẽ tiến về phía trước. 


LỄ PHÁT ĐỘNG GIẢI CHẠY 
PETROLIMEX_... 
AGE -¬_- 
YEARS < 


Với những ý nghĩa trên, Petrolimex chọn 
chủ đề “Hoàn thiện quản trị, nâng tầm 
giá trị” làm thông điệp chính cho Báo 
cáo thường niên năm 2020. Câu chuyện 
về công tác quản trị không chỉ đơn 
thuần gói gọn trong một năm lịch sử, 
mà còn là những bài học kinh nghiệm 
được rút ra để không ngừng hoàn thiện, 
nâng tầm thương hiệu Petrolimex, luôn 
hướng đến những dịch vụ chất lượng 
nhất, đón đầu những xu thế của thời đại. 
Chúng tôi xem Petrolimex như chính 
những nhà vô địch chạy marathon: 
Không bao giờ tự mãn với bản thân mà 
luôn cố gắng để vượt qua chính những 
giới hạn bản thân, tiếp tục chinh phục 
những đỉnh cao mới. 


kế hoạch doanh thu hợp nhất 


Báo cáo thường niên2020 | 5 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


Yởy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


r „ ke ` 

“À . Tầm nhịn 

Giữ vững vị thế là một trong những Tập đoàn lớn nhất 
Việt Nam, đứng đầu về kinh doanh xăng dầu hạ nguồn; 
tiếp tục lấy xăng dầu làm trục chính trong hoạt động 
kinh doanh, mở rộng đầu tư phát triển sang các lĩnh 
vực khí hóa lỏng, lọc - hóa dầu, vận tải xăng dầu, xuất 
nhập khẩu, bảo hiểm,... trở thành 1 trong 1O doanh 
nghiệp hàng đầu cả nước về quy mô thị trường và 
hiệu quả kinh tế. 


E " 
“ “rxs 
© Sứ mệnh 
Nâng cao giá trị cho cổ đông, mang lại lợi ích cho 
người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc 


ElolaleHelolofolar-lafnolai0io /00-000alolali-iofoiar-ìdiddi>ia0.4iaiaAr-' 
- xã hội của đất nước. 


s©k>« 


>xx< 
HN: 


J 
Á\ 
SÀN, 


A\ 
Z 
ước 
XS v2 
¬KN 


(VÌ 


ẲÏZZ Y 4 


lỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


x©» 


#¿ Giá trị cốt lõi 


.ừ 


GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 


DI SẢN 


Tự hào là Việt Nam 


ĐA DẠNG 


I®lalVlalelir-fWor-lalaWel:-Wer-ief-0¡ 
khác biệt và tính phong phú 


PHÁT TRIỂN 


I®lalVlalelivr-10.4aleleleNalelVialel /0iojlali-ia 
và đổi mới để hoàn thiện 


NHÂN BẢN 
Chúng ta đặt con người làm 
trọng tâm trong mọi hành động 


xì 


z 
„....Â\ 
“7 


\ 7ö 


^.z 


——— 
: : : ¬aQ.‹. Ẫ : Z : : n ĩ 
BÁO CÁO PHÁT TRIẾN BỀN VỮNG QUAN TRỊ DOANH NGHIẸP BẢO CAO TÀI CHÍNH 


? 


` 


TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU 


LẠC QUAN 


VÀ 
œe 


“ưøj\ 
ky 


Chúng ta luôn tin vào tương lai 
xán lạn 


:: 


> 


Nó 


_ 2X SG 


TRÁCH NHIỆM 


(@lalVlaleliv-fel0F-lalav-laafoi-ialfalai-ia 
viên, khách hàng, môi trường, 
NV eolalefololaleÐ.40ialefolVr-iala 


NHIỆT HUYẾT 


Chúng ta yêu thích những gì 
chúng ta đang làm 


TIN CẬY 


Chúng ta luôn “giữ lời” 


TI 


niên 2020 


b4 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


Thông điệp 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


của CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ 


12_ Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Tổng doanh thu 


FŸ Năm 2021 là năm của trạng thái 
bình thường mới, của sự hồi phục 
mạnh mẽ trở lại với nhiều cơ hội 
cũng như những khó khăn, thách 
thức của môi trường kinh tế sau 
biến động. Với bề dày lịch sử cùng 
sự quyết tâm của một tập thể, 
chúng tôi tin rằng Petrolimex sẽ 
tiếp tục bứt phá ngoạn mục và đạt 
được các mục tiêu đề ra. 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


kính thưa Quý vị, 


Năm 2020 với nhiều sự kiện biến động bất 
thường chưa từng có, kéo theo nhiều ảnh 
hưởng sâu, rộng trên toàn cầu nói chung và 
Việt Nam nói riêng đã qua ởi và để lại nhiều hệ 
lụy không mong muốn. Là một doanh nghiệp 
kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước, Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng 
gánh chịu nhiều tác động không nhỏ từ đại 
dịch Covid-19 và sự sụt giảm bất thường của 
giá dầu thế giới. Tuy nhiên, Hội đồng Quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ 
công nhân viên của Petrolimex đã thể hiện 
một sự quyết tâm, đồng lòng để cùng vượt 
qua giai đoạn khó khăn và đạt được những 
kết quả tương đối lạc quan trong năm 2020, 
qua đó tạo tiền đề vững chắc cho một năm 
hồi phục trở lại phía trước 202I. 


Trong năm 2020, Detrolimex tiếp tục giữ vững 
vị thế là Quán quân về doanh thu trên thị 
trường chứng khoán khi đạt tổng doanh thu 
là 8,2 tỷ USD, đồng thời tiếp tục nằm trong 
“Top 5O Công ty niêm yết tết nhất Việt Nam 
năm 2020” do Forbes Việt Nam bình chọn. Bên 
cạnh đó, “Báo cáo phát triển bền vững 2019” 
của Tập đoàn lần đầu tiên được Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HCM vinh danh là một trong 
10 báo cáo tết nhất của các doanh nghiệp 
niêm yết trên toàn thị trường. Những thành 
tích này là sự ghi nhận từ phía các cơ quan 
quản lý, tổ chức đánh giá uy tín đối với những 
thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực 
của Petrolimex trong công tác quản trị doanh 
nghiệp khi dần tiệm cận với các chuẩn mực 
quốc tế, đặc biệt là đề cao sự minh bạch, hiện 
đại trong quản trị, công bố thông tin và sự chú 
trọng của doanh nghiệp đối với các chỉ tiêu 
phi tài chính. 


Petrolimex định hướng năm 2021 là năm bản 
lề để tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị 
doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, hiện 
đại, kết hợp hài hòa giữa Quản trị tập trung và 
Quản trị không tập trung, bám sát nền tảng 
chuyển đổi số để từ đó xây dựng mô hình 
quản trị tương lai hiệu quả. Để đạt được điều 
đó, những giá trị chủ chốt được nhắm đến là 
Con người và Quản trị số. 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Về giá trị con người, Petrolimex tiếp tục tập 
trung đào tạo nhân sự chủ chết theo hướng 
quản trị hiện đại, bám sát hệ thống quản trị 
rủi ro cho các chủ rủi ro nhằm giảm thiểu tác 
động của các rủi ro bên trong và bên ngoài 
như rủi ro hàng tồn kho, giá dầu... tới hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng 
thời, chúng tôi hướng đến xây dựng một môi 
trường doanh nghiệp lành mạnh, sáng tạo 
thông qua việc đào tạo, nâng cao trình độ 
chuyên môn và khả năng sử dụng công nghệ 
của đội ngũ cán bộ trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 


Về quản trị số, Petrolimex đang xây dựng và 
phát triển mạng lưới hệ thống quản trị theo 
hướng tỉnh giản, hiệu quả, hiện đại. Ngoài 
ra, chúng tôi đang nghiên cứu triển khai xây 
dựng hệ thống PLX-ID nhằm cung cấp cho 
khách hàng những tiện ích nhanh chóng, 
tiện lợi nhất về các sản phẩm và dịch vụ của 
Detrolimex. 


Năm 2021 là năm của trạng thái bình thường 
mới, của sự hồi phục mạnh mẽ trở lại với nhiều 
cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức 
của môi trường kinh tế sau biến động. Với bề 
dày lịch sử cùng sự quyết tâm của một tập 
thể, chúng tôi tin rằng Petrolimex sẽ tiếp tục 
bứt phá ngoạn mục và đạt được các mục tiêu 
đề ra. 


Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi muốn gửi lời 
cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông, 
khách hàng, đối tác, đội ngũ cán bộ công 
nhân viên toàn Tập đoàn đã luôn tin tưởng, 
ủng hộ và sát cánh giúp Tập đoàn vượt qua 
giai đoạn khó khăn và đạt được thành tựu 
đáng khích lệ. 


Xin chúc mọi người sức khỏe, bình an và 
thành công. 


Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


ME 


——————ễT 
Phạm Văn Thanh 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 15 


-‹ 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


Thông điệp 
của TÔNG GIÁM ĐỐC 


£ 


lò Lợi nhuận sau thuế 


1.25 


Tỷ Đồng 


Kính thưa Quý vị, 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Trong bức tranh chung của năm 2020, do ảnh hưởng kép từ đại dịch Covid- 19 và giá dầu giảm 
sâu, đa phần các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới gặp khó khăn chưa từng thấy, kết quả 
kinh doanh thua lỗ ở mức rất lớn; trong nước các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dịch vụ, 
vận tải, bị ảnh hưởng toàn diện đến kết quả kinh doanh cũng như tốc độ phát triển và tăng 
trưởng trong nhiều năm tới đây. 


Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng không tránh khỏi khó khăn bởi bối cảnh 
chung, kết quả kinh doanh bị giảm sút nhiều so với những năm gần đây. Tuy vậy, với truyền 
thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể CBCNV Petrolimex đã nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo mức 
chia cổ tức tối thiểu 12%; công tác điều hành sản xuất kinh doanh được thể hiện ở một số kết 
quả nổi bật sau: 


1⁄4 


Ban Điều hành Detrolimex đã bám sát các 
mục tiêu, giải pháp đã được Đại hội đồng cổ 
đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) 
thông qua, tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh phù hợp với 
tình hình mới trong từng thời điểm, từng 
địa bàn, từng lĩnh vực và ngành nghề kinh 
doanh; góp phần duy trì sản lượng xuất 
bán, đồng thời ổn định công ăn việc làm và 
đời sống CBCNV. 

Chủ động, linh hoạt và kịp thời đề ra các giải 
pháp để xử lý và xử lý có hiệu quả khủng 
hoảng, rủi ro. Các quy trình, chính sách bán 
hàng, công tác xây dựng đơn hàng được rà 
soát, điều chỉnh kịp thời đi đôi với chế tài xử 
lý nghiêm khắc. Từ đó, chất lượng xây dựng, 
thực hiện đơn hàng được nâng cao và được 
kiểm soát chặt chẽ, chính sách bán hàng 
cũng được kịp thời điều chỉnh phù hợp với 
diễn biến và tình hình thị trường. 


| www.petrolimex.com.vn 


»_ Công tác quản lý, quản trị trên toàn hệ thống 


Petrolimex được thực hiện tết cũng là yếu 
tố quan trọng góp phần giúp. Petrolimex 
hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2020. Những giải pháp, chính 
sách về đầu tư, thực hiện việc áp dụng giải 
pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp tiên 
tiến như ERP-SAP, ứng dụng Công nghệ số 
trong quản trị kho, quản trị cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu, quản trị hóa đơn điện tử được 
đề ra và duy trì từ các năm trước đã phát 
huy hiệu quả trong điều hành hoạt động 
kinh doanh thông suốt từ Công ty mẹ - Tập 
đoàn đến các doanh nghiệp thành viên, 
nhất là trong bối cảnh nhiều thời điểm, cả 
hệ thống phải hoạt động trong điều kiện 
giãn cách xã hội. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


Bước sang năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex được dự 
báo sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid 
19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khi ở trong nước, ngay từ đầu năm 
đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ ba với quy mô, phạm vi lớn hơn hai đợt lây 
nhiễm của năm 2020. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 202], 
bên cạnh việc triển khai các giải pháp tổ chức kinh doanh an toàn, hiệu quả đối 
với lĩnh vực cốt lõi, Petrolimex sẽ ưu tiên nguồn lực đề đầu tư, kinh doanh các 
sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, thực hiện mục tiêu chiến 
lược trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam. Trong đó, Petrolimex 
sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: 


»- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, các cấp chính 
quyền về phòng, chống dịch bệnh Covid 19; thực hiện có hiệu quả các Nghị 
qUyết ĐHĐCĐ, của HĐQT; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, 
5 nhiệm vụ và G nhóm giải pháp đã được thông qua, đặc biệt là 2 giải pháp đột 
phá: Thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai nhận diện thương hiệu 
mới; Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả, ổn định đời sống CBCNV trong toàn hệ thống. 


>- Đẩy mạnh các giải pháp quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động quản lý, điều hành của Tập đoàn, trong đó, tập trung triển khai và hoàn 
thành chương trình báo cáo quản trị thông minh-BI để vận hành trong toàn 
ngành từ giữa năm 2021; Số hóa hệ thống quản lý đơn hàng theo lộ trình trong 
năm 202!]; Triển khai áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt với thế hệ POS 
tiên tiến kết hợp với cơ sở dữ liệu Petrolimex ID. 


> Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 49/20TI/QĐÐ-TTg ngày O]/O9/20II 
của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải 
đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, nhập khẩu mới. Trong đó, chủ động 
chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện các cơ chế khuyến khích sử dụng 
các mặt hàng nhiên liệu theo tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5 theo lộ trình quy định. 


Với tỉnh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Ban Điều hành cùng toàn thể 
CBCNV Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tết các 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo đúng trọng tâm, nhiệm vụ mà Đại hội đồng 
Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. 


Thay mặt Ban Điều hành, Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, các cơ 
quan quản lý Nhà nước, Quý cổ đông, các nhà đầu tư đã luôn vững tin và hỗ 
trợ, đồng hành cùng Petrolimex. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin 
tưởng và ủng hộ nhiều hơn nữa của quý vị trong năm 2021 và thời gian tiếp theo. 


Tổng Giám đốc 


MWM1LƯL— 


¿dt Vế26 he” 
Phạm Đức Thắng 


Báo cáo thường niên 2020 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


15 


b4 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


THÔNG TIN KHÁI QUÁT 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TỔNG QUAN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN 


f# Tạp đoàn Xăng dầu Việt Nam (tên viết tắt là Petrolimex) hiện 


nay được hình thành t 


Ừ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng 


Công ty Xăng dầu Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính của 
Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa 
dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các 
ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành 


nghề kinh doanh khác 


theo quy định của pháp luật. tù 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


Đơn vị thành viên 
trực tiếp kinh doanh 
xăng dầu 


5.500 


Cửa hàng xăng dầu thuộc 
hệ thống phân phối của 
Petrolimex (*) 


(9): Bao gồm CHXD sở hữu trực tiếp 


16_ Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Trong lĩnh vực xăng dầu, Petrolimex giữ vai trò chủ đạo trên 
thị trường nội địa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Cùng 
với O doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu khác và 
hơn 120 thương nhân phân phối xăng dầu, Petrolimex bảo 
đảm đầy đủ và kịp thời các chủng loại xăng dầu phục vụ sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm 
an ninh quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 
Petrolimex có 42 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh 
xăng dầu trên địa bàn 62/65 tỉnh, thành phố. Ở nước ngoài, 
Petrolimex có Công ty TNHH 1 thành viên Petrolimex tại 
Singapore, Công ty TNHH ]1 thành viên Petrolimex tại Lào và 
đã mở Văn phòng đại diện Petrolimex tại Campuchia. 


Cả nước có mạng lưới bán lẻ với hơn 14.OOO cửa hàng xăng 
dầu thuộc tất cả các thành phần kinh tế, trong đó có hơn 
5.5O0O cửa hàng xăng dầu (#) thuộc hệ thống phân phối của 
Petrolimex, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng sử 
dụng hàng hoá, dịch vụ do Petrolimex trực tiếp cung cấp. 
Tính chung trên phạm vi cả nước và căn cứ sản lượng xăng 
dầu thực xuất bán tại thị trường nội địa, thị phần thực tế 
của Petrolimex khoảng 50%. Bên cạnh mặt hàng xăng dầu, 
tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex còn có các hàng hóa, 
dịch vụ khác như dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm, ngân hàng, 
V+v... do các đơn vị thành viên Detrolimex sản xuất, cùng cấp. 
Petrolimex luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ 
mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất 
lao động, phục vụ khách hàng ngày một tết hơn đồng thời 
đảm bảo công tác an toàn, an ninh năng lượng, quản lý và 
kinh doanh có hiệu quả. 


~2.70O và các CHXD đại lý, nhượng quyền. 


_12.938.780.810.000 


Tên giao dịch TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 


Tên viết tắt PETROLIMEX 
Mã cổ phiếu PLX 
Giây CNĐKDN số O1OOIƠZ27O 


Vốn đầu tư 
của chủ sởhữu  ¬ - - — CC 
Đia chỉ Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội Việt Nam = - 


Tòa nhà VCCI Tower số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 


Văn phòng làm việc 


Fax kăng + 385] 3204 


Website http: Jnew petolimexe: comxvn 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ T7 


ỳ 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
OUA TRINH HINH THANH VÀ PHAT TRIEN ; 2020 
- - Chào bán thành công 28 triệu 
2018 : cổ phiếu quỹ trong 02 đợt thu 
: Ký kết Biên bản ghi nhớ : Về khoảng 1.540 tỷ đồng cho 
: hợp tác với Tập đoàn :_ Tập đoàn. 


: điện lực Việt Nam (EVN) 
: Về việc hợp tác đầu tư 
: phát triển trong lĩnh vực 
:_ năng lượng sạch. 


2012 , : 2017 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính. : : Ngày 21/04/2017, cổ phiếu : 
thức trở thành Công ty đại chúng theo : :_ Tập đoàn chính thức được : 
văn bản số 2946/UBCK-QLPn ngày : : niêm yết tại Sở Giao dịch : 
T7Z/O8/2012 của Ủy ban Chứng khoán : : Chứng khoán Hồ Chí : 


Nhà nước. :_Minh với mã cổ phiếu PLX. 


+ 2011 


:_ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được hình thành 
- từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng Công ty Xăng dầu 
: Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 
: của Thủ tướng Chính phủ. 


: Tập đoàn tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần : 1... ẽ 
- lần đầu ra bên ngoài (IPO) ngày 28/07/20TI tại Sở Giao dịch: 
: Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức hoạt động theo 
: mô hình Công ty Cổ phần từ O1/12/20TI theo Giấy chứng: 
- nhận đăng ký doanh nghiệp số OlO0107570. : —  Nừư^àùà , 


: 2019 


Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) cùng 
Tập đoàn năng lượng số 1 Nhật Bản 
- JXTG Holdings về nghiên cứu trong 
lĩnh vực LNO & Gas tại Việt Nam. 


+ 1956 


: Tổng Công ty Xăng dầu 
: mỡ sau đổi tên thành Tổng 
: Công ty Xăng dầu được 
: thành lập theo Nghị định số 
: O9/BTN ngày 12/01/1956 của 
:: Bộ Thương nghiệp. 


* 2016 
x : ï.... : Bán thành công 52 triệu cổ phiếu 
Tập đoàn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quỹ PLX trên thị trường chứng 
chứng khoán số 545/2017/GCNCP-VSD ngày khoán và thu về gần 2.000 tỷ đồng 
25/4/2016 và cấp mã chứng khoán là “PLX”. cho Tập đoàn. 
Ngày 26/5/2016 Tập đoàn phát hành thành 
công cổ phần riêng lẻ cho Công ty TNHH Tư vấn 
Sài và Holdings JX Nibppon Oil & Energy Việt Nam, 
ca nâng vốn điều lệ từ 10.70O tỷ đồng lên 11.588 tỷ 
đồng (làm tròn sối|. 


Ngày 28/07/2016 Tập đoàn phát hành cổ phần 


- - 1935 ưu đãi hoàn lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 
Tổng Công ty Xăng dầu Việt 15% để nâng vốn điều lệ từ 11.288 tỷ đồng lên 
Nam (Petrolimex được thành 12.958 tỷ đồng. 


lập lại theo Quyết định số 
224/TTg ngày 17/04/1995 của 
Thủ tướng Chính phủ. 


18_ Ì_ www.petrolimex.com.vn Báo cáo thường niên2020 Ì_ 19 


b4 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 


ừ -® 
Li^n cây 

Su ^ 
Ấp 


+ 
` 
.^<^®\ 


-„ 
‹“*‹ 
« 
“j`Ÿ 


-⁄\> 
LẦN 2) 
„ SẤT 
.T \ 
<< 
"¬ 
h 
Fì 
Á, 


š 
= 
\ 
À 


TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 


(PETROLIMEX) 


XĂNG DẦU Il[e7W»Ÿ.\U) 


VẬN TẢI THỦY VẬN TẢI BỘ 


| l 


NGÂN HÀNG 


BẢO HIỂM 


» Kinh doanh xăng đầu: Kinh doanh phân 
phối xăng dầu, sản xuất xăng dầu, kinh 
doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, áp 
dụng các công cụ, nghiệp vụ phái sinh phù 
hợp với thông lệ quốc tế để giao dịch, mua 
bán xăng dầu. 

»_ Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp 
nhận xăng đầu; Kinh doanh dịch vụ vận tải 
xăng đầu. 


»-_ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các 
sản phẩm liên quan. Chỉ tiết: Bán buôn 
xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản 
phẩm liên quan. 


20 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


XÂY LẮP, CƠ 


: THƯƠNG MẠI 
KHÍ, THIẾT BỊ 


8 DỊCH VỤ 


» Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 
khác. Chi tiết: Dịch vụ xây lắp, tu sửa, bảo 
quản các công trình xăng dầu, sản phẩm 
hóa dầu và công trình dân dụng. 


»- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan 
đến vận tải. Chỉ tiết: Thuê và cho thuê tàu 
vận tải xăng dầu. 

» Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác. Chi tiết: Máy móc, thiết bị, phụ 
tùng phục vụ ngành xăng dầu và các 
ngành khác. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


ĐỊA BÀN KINH DOANH 


Campuchia 


Singapore 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


04 


Quốc gia trên Thế giới 


` 


v} . Quần đảo Hoàng Sa 
fˆ 


Việt Nam 


v 


' 
\ = 
¬ 
Ló 


Quấn đảo Trường Sa 


P Trong nước 


Tập đoàn hiện có Công ty, Chi nhánh, Xí 
nghiệp trực thuộc đóng trên 635/65 địa 
bàn tỉnh/ thành phế. 


Nước ngoài 


Tập đoàn hiện có Công ty, Văn phòng trực 
thuộc tại 5 quốc gia Đông Nam Á gồm: 


>_ Petrolimex Singapore. 


>-_ Petrolimex Lào và Văn phòng đại diện 
tại Campuchia. 


Báo cáo thường niên 2020 


21 


b4 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẦN LÝ 


CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 


BAN KIỂM SOÁT. 


I¡ ĐỒNG QUẢN.TRỊ 


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC” 


12 CÔNG TY LIÊN 
DOANH, LIÊN KẾT (*} 


VĂN PHÒNG 
TẬP ĐOÀN 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
HỒ CHÍ MINH 


56 TỔNG CÔNG TY/CÔNG TY CON 


-_ 47 CÔNG TY, 5 TỔNG CÔNG TY/ 4 CTY DO CÁC CTY 
TỔNG CÔNG TY DO CÔNG TY DO TẬP CON THUỘC TẬP 
TẬP ĐOÀN SỞ HỮU ĐOÀN SỞ HỮU TRỰC ĐOÀN SỞ HỮU TRÊN 

100% VỐN TIẾP TRÊN 5O% VỐN (*) 50% VỐN (*) 


› VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 


CAMPUCHIA 


45 TỔNG CÔNG TY/ CÔNG TY TNHH 
CÔNG TY TNHH MTV MTV PETROLIMEX 
TRONG NƯỚC SINGAPORE 


CÔNG TY TNHH MTV 
PETROLIMEX LÀO 


Chỉ chú: Số lượng các công ty con, công ty liên doanh, liết kết lấy theo báo cóo tòi chính hợp nhốt năm 2020 của 
Tập đoòn đõ được kiểm toán bởi Công ty TNHH KDMCG. 


(2) Năm 2020, số lượng các công ty con do Tập đoàn sở hữu trực tiếp tăng thêm 1 công ty là Tổng Công ty xây lắp và 
Thương mọi Petrolimex (PGCC), Số lượng các công ty liên kết tðng thêm 5 công ty do giảm đi công ty PGCC vò tăng 
thêm 4 cty là các công ty liên kết của ĐGCC. 


22_ Ì_ www.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 


45 Công ty con kinh doanh xăng dầu Tập 
đoàn nắm giữ 1OO% vốn và 22 chi nhánh 
trực thuộc các công ty. 


Trong đó: 


»_45 Công ty TNHH MTV Xăng dầu trong 
nước 


>_O] Công ty TNHH MTV tại Singapore 
>_O]I Công ty TNHH MITV tại Lào 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


ˆ PS 
-Ö- SA /Ñ 
Lđ2 ^^ ”= Z4, 
N \ là 
£ ⁄4 ⁄ ` @_`s 


"............ b_ - 
MỂ ' ` > 


02. 


O2 Công ty con Tập đoàn nắm giữ 1OO% 
vốn: Tổng Công ty Vận tải Thủy (PGT) 
kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu bằng 
đường biển và Tổng Công ty Dịch vụ 
xăng dầu (PTC) kinh doanh dịch vụ vận 
tải xăng dầu bằng đường bộ và mua bán 
xăng dầu. 


&. 


O5 Tổng Công ty/Công ty 
con do Tập đoàn sở hữu 
trực tiếp trên 50% vốn. 


„` PETROLIMEX Á ? 


x⁄/ 


12 Công ty liên doanh, 
liên kết do Tập đoàn sở 
hữu trên 20% vốn điều lệ. 


O4 Công ty do các Công 
ty con thuộc Tập đoàn sở 
hữu trên 5O% vốn. 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 25 


-‹ 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


GIỚI THIỆU HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ 


» 


Năm sinh 

Quốc tịch 

Trình độ chuyên môn 
Trình độ Lý luận chính trị 
Trình độ ngoại ngữ 

Vị trí công tác hiện nay 
Quá trình công tác 


2005 - 2009 


2009 - 2OI]5 


2015 - 2018 
2018 - nay 


Chức vụ nắm giữ tại các 
đơn vị khác 


24. Ì_ www.petrolimex.com.vn 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Ông PHẠM VĂN THANH 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


1972 


Việt Nam 


Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 


Cử nhân kế toán 


Cao cấp 
Tiếng Anh 


Chủ tịch H 


ĐQT (chuyên trách) 


Trưởng phòng Bảo hiểm Tài sản và Hỏa hoạn Văn phòng Công ty CP 
Bảo hiểm Petrolimex 


Giám đốc Chỉ nhánh PJICO Hải Phòng - Tổng Công ty CP Bảo hiểm 


Petrolimex 


Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu Bay Petrolimex 


Chủ tịch H 


Chủ tịch H 


ĐỌ] 


ĐỌ] 


F Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 


[ Công ty CP Nhiên liệu Bay Petrolimex 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Ông PHẠM ĐỨC THẮNG 
‹. Thành viên Hội đồng Quản trị 


Ông YOSHIHIRO SATO 


Š Thành viên HĐQT - không điều hành 
: (thôi tham gia HĐOT kể từ ngày 26/6/2020) 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


Năm sinh 1958 
Quốc tịch Nhật Bản 
T,INH Độ : Tiếng Anh 
ngoại ngữ 


Vị trí công tác Phó Chủ tịch cấp cao Eneos 
hiện nay Corboration 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Năm sinh 1961 
Quốc tịch Việt Nam 
Trình độ 


n : Thạc sĩ Kinh tế 
chuyên môn 


Trình độ Lý luận 


chính trị Cao cấp 
Trình độ _ _ 
ngoại ngữ Tiếng Anh; Tiếng Nga 


L lÓ GỐTTQ tác Tổng Giám đốc Detrolimex 
hiện nay 
Quá trình công tác 


Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu 


sa Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Sh nh Xăng dầu Việt Nam 
: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 
g0 E 2 0Ì, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
2017 - nay Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 


Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác: Không 


Ông TOSHIYA NAKAHARA 


€ Thành viên HĐQT - không điều hành 
`: (tham gia HĐOT kể từ ngày 26/6/2020) 


Năm sinh 196O 
Quốc tịch Nhật Bản 
THỊ Đã 3 Tiếng Anh 
ngoại ngữ 


Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám 
Vị trí công tác đốc Ban Kế hoạch Tổng hợp Tập 
hiện nay đoàn JXTG Nippbon Oil & Energy 
Corboration 


Báo cáo thường niên2020_ Ì_ 25 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


GIỚI THIỆU HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


Ông NGUYỄN THANH SƠN 
Thành viên Hội đồng Quản trị 


Năm sinh 1962 


Quốc tịch 


Trình độ 
chuyên môn 


Trình độ Lý 


Việt Nam 


Thạc sĩ Kinh tế 


luận chính trị Cao cấp 
Trình độ s. - 
ngoại ngữ Tiếng Anh; Tiếng Nga 


VỊ trí công tác 
hiện nay 


Phó Tổng Giám đốc Detrolimex 


Quá trình công tác 


IESII = 57 


1997 - 2002 


2002 - 2004 


2004 - 2008 


2008 - 2OTI 


2ØTI - 2018 


2018 - nay bô 


Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu 
Bắc Thái 


Trưởng phòng Tổ chức hành chính 
Công ty Dầu nhờn, sau là Công ty 
Hóa dầu 


Phó Giám đốc Công ty Hóa dầu 
tháng 02/2004: Ủy viên HĐQT, Phó 
TGĐÐ Công ty CP Hóa dầu) 


Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 


Ủy viên chuyên trách HĐQT Tổng 
Công ty Xăng dầu Việt Nam 


Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam 


Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 
[ập đoàn Xăng dầu Việt Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác: Không 


26 


WwWww.petrolimex.com.vn 


Năm sinh 
Quốc tịch 
Trình độ 


chuyên môn 


Trình độ Lý 
luận chính trị 


Trình độ 
ngoại ngữ 
VỊ trí công 
hiện nay 


Ông LÊ VĂN HƯỚNG 
Thành viên Hội đồng Quản trị 
- Không điều hành 


1965 
Việt Nam 


Kỹ sư Hóa, Cử nhân Kinh tế 
Cao cấp 


Tiếng Anh, Tiếng Tiệp Khắc 


tác Trưởng Ban Nhân sự, Lương, 
Thưởng Petrolimex 


Quá trình công tác 


Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu 


1997 - 1999 Vĩnh Phú 
1999 - 2OOI Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh 
Phú 
2001 - 2004 sn ct đốc Công ty Xăng dầu Phú 
Trưởng phòng Kinh doanh Tổng 
6900001016 Công ty Xăng dầu Việt Nam 
Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
2008 - 2015 Công ty CP Nhiên liệu Bay 
Petrolimex 
Trưởng ban Nhân sự, Lương, 
PP not lệ Thưởng - HĐQT Tập đoàn 
Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Nhân 
2016 - nay sự, Lương, Thưởng - HĐQT Tập 


đoàn 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác: Không 


BÁO CÁO 


PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG 


Ông TRẦN NGỌC NĂM 


Thành viên Hội đồng Quản trị 


Ÿ. 

Năm sinh 1965 

Quốc tịch Việt Nam 

ĐỊNH Hộ ^__ Cử nhân Kế toán 

chuyên môn 

Trình độ Lý + 

luận chính trị “30 CấP 

THỊNH Bộ : Tiếng Anh 

ngoại ngữ 

Hinh GEN SE phó Tổng Giám đốc Detrolimex 
lện nay 


Quá trình công tác 


2002 - 2005 Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu KWI 
2005 - 2008 K© toán trưởng Tông Công ty Xăng 
dầu Việt Nam 
Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán 
29657 AUI Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 
Kế toán trưởng, Giám đốc Trung 
2OTI - 2016 tâm Tài chính Kế toán Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam 
2012 - 2016 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam 
2016 - nay Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc 


Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 


Chủ tịch H 


ĐỌT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xăng 


dầu Petroimex (PJICO) 


Trưởng nhóm Đại diện vốn Tập đoàn, UV HĐQT 
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


Năm sinh 
Quốc tịch 
Trình độ 


chuyên môn 


Trình độ Lý 
luận chính trị 


Trình độ 
ngoại ngữ 
Vị trí công 
hiện nay 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ông NGUYỄN ANH DŨNG 


Thành viên Hội đồng Quản trị 
- Không điều hành 


1971 
Việt Nam 


Tiến sỹ Kinh tế 
Cao cấp 


Tiếng Anh, Tiếng Tiệp Khắc 


tác Chủ tịch HĐTV TCT Vận tải Thủy 
Petrolimmex 


Quá trình công tác 


Phó Chánh Văn phòng Tổng Công 


ĐÓ nu vế ty Xăng đầu Việt Nam 
Phó Trưởng phòng Tài chính 
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 
1997 - 2002 (o/ieg9: kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT 
Tổng Công ty) 
Phó Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu 
Tuỏn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 
Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo 
“mi hộ hiểm PJICO 
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám 
2015 - 2018 đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy 
Petrolimex 
Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu 
ĐỊP: "II Việt Nam 
2018 - nay Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vận 


tải Thủy Detrolimex 


Báo cáo thường niên2020 Ì 27 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 


; ZỆ=" TY 2 

s SN 4 ‹ - W 

Ni Ông PHẠM ĐỨC THĂNG Ông NGUYÊN THANH SƠN 
VÌ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 


(Chi tiết về Ông Nguyễn Thanh Sơn vui lòng xem 
Giới thiệu Hội đồng Quản trị) 


(Chi tiết về Ông Phạm Đức Thắng vui lòng xem 
Giới thiệu Hội đồng Quản trị) 


WjZ ` ông TRẦN NGỌC NĂM 
4 Phó Tổng Giám đốc 


(Chi tiết về Ông Trần Ngọc Năm vui lòng xem 
Giới thiệu Hội đồng Quản trị) 


28 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Ông NGUYỄN QUANG DŨNG 


£ Phó Tổng Giám đốc 


Năm sinh 1972 
Quốc tịch Việt Nam 


TINH SỘ ^__ Thạc sĩ Công nghệ Hóa học 
chuyên môn 

Trình độ Lý n R 

luận chính trị cứ nhân 

Trình độ chế 

ngoại ngữ Tiếng Anh 


Quá trình công tác 


Phó Trưởng phòng Kỹ thuật xăng 
1996 - 2005 dầu, Tổng Công ty Xăng dầu Việt 


Nam 
- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa 
2005 - 200G chất ĐTN 
Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công 
Si ii yêi ty TNHH Hóa chất PTN 


Trưởng ban Phát triển Doanh 
2009-2012 nghiệp Tổng Công ty Xăng dầu 
Việt Nam 


Trưởng ban Chiến lược & Đầu tư 
280202, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 


Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng 


EhHP Tệny dầu Việt Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ông NGUYỄN VĂN SỰ 
(\ Phó Tổng Giám đốc 


Năm sinh 196G 
Quốc tịch Việt Nam 


Trình độ Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị 
chuyên môn Kinh doanh 


Trình độ Lý 


luận chính trị C30 CấP 
THNH Cổ : Tiếng Anh 
ngoại ngữ 


Quá trình công tác 


Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Dầu 
1997 - 20OI nhờn, nay là Tổng Công ty Hóa dầu 
Petrolimex - CTCP 


Ủy viên HĐQT (chuyên trách) kiêm 
2001-2005 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa 
chất PTN 


Trưởng phòng Phát triển Doanh 
2005-2008 nghiệp Tổng Công ty Xăng dầu 


Việt Nam 
2008 - 2OT7 Chánh Văn phòng Tập đoàn Xăng 
đầu Việt Nam 
Dhó Tổ tế ` B 
2017 - nay hó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng 


dầu Việt Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 

Phó Chủ tịch HĐTV Công ty Liên doanh Castrol 
- BP Petco 

Ủy viên HĐQT Công ty CP Hóa dầu Quân đội 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 29 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


Ông ĐÀO NAM HẢI 
(\ Phó Tổng Giám đốc 


Năm sinh 1974 


Quốc tịch Việt Nam 


Trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 
chuyên môn Thạc sĩ Luật 

Trình độ Lý s 

luận chính trị C39 CấP 

THỜ " Tiếng Anh 

ngoại ngữ 


Quá trình công tác 


Trưởng phòng Thị trường và Quản 
lý Nghiệp vụ kiêm Trợ lý Tổng Giám 


2900-2205 đốc; kiêm Giám đốc chi nhánh 
PJICO Lạng Sơn (từ 05/2/2008) 
2005 - 2009 Phó Tổng Giám đốc Công ty CD 
Bảo hiểm Petrolimex 
Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 
290020117 Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex 
Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
PUệ he SN Tổng Công ty PJICO 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng 
2017 - nay dầu Việt Nam, trực tiếp làm Tổng 


Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm 
Detrolimex (PJICO) 

Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 

Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex 
(PJICO) 


so Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG 
Phó Tổng Giám đốc 


Năm sinh 1965 
Quốc tịch Việt Nam 


Trình độ 


& ^__ Kỹ sư Kinh tế Vận tải 
chuyên môn 


Trình độ Lý 


luận chính trị “59 CấP 
TH „ Tiếng Anh 
ngoại ngữ 


Quá trình công tác 


N Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu 
2952: 2200 k6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 


Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 


nh KH, Xăng dầu Việt Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 


Chủ tịch HĐTV Công ty Liên doanh TNHH Kho 
Xăng đầu ngoại quan Vân Phong 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Ông LƯU VĂN TUYỂN 
(\ Phó Tổng Giám đốc 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


Năm sinh 1969 
Quốc tịch Việt Nam 


Trình độ 


Ạ ^__ Cử nhân Kế toán; Thạc sĩ Kinh tế 
chuyên môn 


Trình độ Lý 


luận chính trị C30 CấP 
THỊnỖ BỘ : Tiếng Anh 
ngoại ngữ 


Quá trình công tác 


Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn 


T00 0006 Xăng đầu Việt Nam 


Trưởng phòng Tổng hợp trực 
2008 - 2012 thuộc Trung tâm Tài chính Kế toán 
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 


kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu 


202 = A0IEI) Việt Nam 


Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 


Sẽ hy cEI/ Xăng dầu Việt Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 
Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu 
Petrolimex (PGBank) 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ông NGUYÊN BÁ TÙNG 


Kế toán trưởng 


Năm sinh 1972 
Quốc tịch Việt Nam 


Trình độ 


S ^__ Cửnhân Tài chính - Tín dụng 
chuyên môn 


Trình độ Lý 


luận chính trị C30 CấP 
THNH Có : Tiếng Anh 
ngoại ngữ 


Quá trình công tác 


Trưởng phòng Tài chính - Ban Tài 
2008-2018 chính Kế toán Tập đoàn Xăng đầu 
Việt Nam 


Trưởng phòng Tổng hợp - Ban Tài 
2018 - 2019 chính kế toán Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam 


kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu 


2A Thay/ Việt Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác: Không 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 


j] 


b4 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT 


=^ “Sa 
` ai ^ 
'⁄À. ¬S/ 
: 'ÊP 
N « “ "¬....... 


Ông ĐINH VIẾT TIẾN 


Trưởng Ban Kiểm soát 
(Thôi Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 26/6/2020 
để nghỉ hưu theo chế độ) 


Năm sinh 196O 


Quốc tịch Việt Nam 


TH „__ Cử nhân Tài chính Kế toán 
chuyên môn 

Trình độ Lý s 

luận chính trị C30 Cấp 

TT HỘ T Tiếng Anh 

ngoại ngữ 


VỊ trí công tác 
hiện nay 


Đã nghỉ hưu 


Quá trình công tác 


Trưởng phòng KTTC Công ty Thiết 
1996-2000 kế Công trình Xăng dầu & Dầu khí - 
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 


200O Phó Trưởng phòng Kế toán Tổng 
(tháng 9) Công ty Xăng dầu Việt Nam 


Phó Trưởng phòng Pháp chế và 
2002 - 2008 Thanh tra Tổng Công ty Xăng dầu 


Việt Nam 

Thành viên Ban Kiểm soát Tập 
ĐHẾG GÔIPP yên Xăng dầu Việt Nam 
2014- Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn 


26/6/2020 Xăng dầu Việt Nam 


32_ Ì_ www.petrolimex.com.vn 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


PS 
—— .^ 
`: 
X « 
 -.«..'\ 
^ r 


Ông ĐẶNG QUANG TUẤN 


Trưởng Ban Kiểm soát 
(Bố nhiệm từ ngày 26/6/2020 đến nay) 


Năm sinh 1968 


Quốc tịch Việt Nam 


TINH TẾ: -__ Cửnhân Kinh tế 
chuyên môn 

Trình độ Lý sẽ 

luận chính trị C30 Cấp 

Trình độ — 

ngoại ngữ iếng Anh 


kiên má ng Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn 
hiện nay 
Quá trình công tác 


2007 - 2009. Kế toán trưởng CTXD Hà Nam Ninh 


Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ 


PHÒNG CỤ! Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
Thành viên Ban Kiểm soát 

j7 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

2015 - 2020 Kế toán trưởng Tổng Công ty 


Vận tải Thủy Petrolimex 


26/6/2020 đến Trưởng Ban kiểm soát 
nay Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 


À 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Ông TỐNG VĂN HẢI 


Kiểm soát viên 


Năm sinh 198O 


Quốc tịch Việt Nam 


J1 nh SG ~_ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
chuyên môn 

Trình độ Lý TT 

luận chính trị Si “SP 

Trình độ `. 

ngoại ngữ lếng Anh 


Mi, công tác 1 ;ám soát viên Tập đoàn 
hiện nay 
Quá trình công tác 
Chuyên viên phòng Tài chính 
2005 - 2006 Kế toán Công ty CP Hóa dầu 
Detrolimex 


Công tác tại Phòng Tài chính Kế 
2006 - 20O]6 toán Công ty TNHH Hóa chất 
Detrolimex 


Kiểm soát viên Tổng Công ty Hóa 


26005)- 26016 dầu Petrolimex 


2016 - nay Kiểm soát viên Tập đoàn 

Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh 
kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong (VPT) 
Kiểm soát viên Tổng Công ty Hóa dầu 

Detrolimex - CTCP 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ông NGUYỄN VINH THANH 


Kiểm soát viên 


Năm sinh 19G 


Quốc tịch Việt Nam 


TRE -___ Thạc sĩ ngành Kinh tế Lao động 
chuyên môn 

Trình độ Lý Z 

luận chính trị C30 Cấp 

TH ĐẠI l Tiếng Anh 

ngoại ngữ 


Vị trí công tác Kiểm soát viên Tập đoàn Xăng dầu 
hiện nay Việt Nam 


Quá trình công tác 


Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy 
2006 - 2008 cơ quan Tổng Công ty Xăng dầu 
Việt Nam 


Kiểm soát viên Tập đoàn Xăng dâu 


2008 - nãY viết Nam 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 
Kiểm soát viên tại CTXD B12 và TCTy Vận tải Thủy 
Detrolimex 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 55 


độ 


b4 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo) 


à PHẠM THỊ DUNG 


Kiểm soát viên 


=h x1 SA rWI 
_ “=\ : CS ‹ 
/ ¬ N : » N 
_ GIẾT „ vs 
s< —.  — š 
N x N . 


Bà HOÀNG MAI NINH 


Kiểm soát viên 


Ñ. (Miễn nhiệm từ 01/12/2020) 
Năm sinh 1972 Năm sinh 1978 
Quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Việt Nam 
Trình độ .„ Cử nhân Kế toán Trình độ -___. Thạc sĩ Quản lý Kinh tế 
chuyên môn chuyên môn 
Trình độ Lý : Trình độ Lý s 
luận chính trị C30 Cấp luận chính trị C30 Cấp 
TẾT & Tiếng Anh TIỀN - Tiếng Anh 
ngoại ngữ ngoại ngữ 


VỊ trí công tác - 


hiện nay 


[rưởng ban QTRR Tập đoàn 


Quá trình công tác 


Trưởng phòng Kế toán Tài chính Xí 


kiên công tầC '¡sm soát viên Tập đoàn 
hiện nay 
Quá trình công tác 


kế toán trưởng Công ty Xăng dâu 


2004 -20Ø7 nghiệp DVXD&CK thuộc CTXD Khu 2 dài. ca à Giang 
ỨC | l š 
ám Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu 
- _ .— 2015 - 2018 Bà) 
Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán à Giang 
2008-2012 ~. HỆ AY An” Xy A 
ập đoàn Xăng dầu Việt Nam T SẮC h E E 
: 2018 - nay Kiểm soát viên Tập đoàn Xăng dầu 
Phó Trưởng phòng Pháp chế và Việt Nam 
2015 - 2OT7 Thanh tra Tập đoàn Xăng dầu Việt 5 SE eve: Đụ Ác 
No Hồ 26500 0214200400219 182702) Chức vụ năm giữ tại các đơn vị khác 
30B Kiểm soát viên tại CTXD Bình Định và Công ty 
- lễ át viên Tâ TNHH MTV Petrolimex Singapore 
50/1/2020 Kiểm soát viên Tập đoàn 9ab 
Từ nhiệm KSV và được bổ nhiệm 
Ol/12/2020 giữ chức vụ Trưởng ban OTRR 
đến nay Sa : 
ập đoàn 


Chức vụ nắm giữ tại các đơn vị khác 

kiểm soát viên tại CTXD Nghệ An và 

Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Dịch vụ 
Xăng dầu Petrolimex ° 


Báo cáo thường niên2020 Ì 55 e 


3⁄4. .Ì_ www.petrolimex.com.vn 


-‹ 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 


TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT 
TỐT NHẤT VIỆT NAM 


Năm 2020, Forbes Việt Nam vinh danh Petrolimex lần 
thứ 4 liên tiếp là Quán quân doanh thu trong danh 
sách “Top 5O Công ty niêm yết tết nhất Việt Nam” 


Ý ForbeS 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CÔNG TY NIÊM YẾT 
.TC# NHÀT.4 


“..Š 


sẽ lệ 
ị j Ấn ụ ` TOP 10 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


TỐT NHẤT DO VLCA BÌNH CHỌN 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


ĐƠN VỊ XUẤT SẮC, DẪN ĐẦU 


2 PHONG TRÀO THỊ ĐUA NĂM 2020 


` 
_ 


:. 


QUÁN QUẦN DOA 
NIÊM YẾT TỐT NI 


TẬP THỂ TẬP ĐOÀN 

GIẢI THƯỜNG NĂM 
Huân chương Độc lập hạng Nhất 2015, 2016 
Huân chương Lao động hạng Nhì 2009 
Huân chương Hồ Chí Minh 2006 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 2005 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 2906 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 20T], 2014 


Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 
Top 5O thương hiệu dẫn đầu (lọt top 20) 
Top 1Ó thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 


Top 10 báo cáo phát triển bền vững tốt nhất do VLCA bình chọn 


Quán quân doanh thu Top 5O Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 


36 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


2OT7, 2018, 2019, 2020 
2019 
2019 
2020 
2OT7, 2018, 2019, 2020 


Báo cáo thường niên 2020 


CÁ NHÂN 

GIẢI THƯỞNG NĂM 
Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng cho các Phó Tổng Giám đốc 2018 

Huân chương Lao động hạng Ba trao tặng cho các Phó Tổng Giám đốc 2019 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Hội đồng Quản trị Lê Văn Hướng 2018 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2008, 2O]6 
Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2015 

Huân chương Lao động hạng Ba trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 20T 

Chiến sĩ thi đua toàn quốc trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2009 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Tổng Giám đốc 2014 


$7 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


Tổng quan ngành xăng dầu 2020 và tổng quan hoạt động 
Petrolimex 2020 


42_ Phân tích SWOT 
46_ Yếu tố tạo động lực tăng trưởng 


50 Định hướng phát triển 


lP| PETROLIMEX AVIATI@N 


.. 


| JET A4) 


/Y .— - b 
khổng: sai = | \ 
` sa —=-- | mổ % 
. mm. -.. BI F : ề 
3 — — = R =... 
= —— - 


,Ð 


- 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TỔNG QUAN NGÀNH XĂNG DẦU 2020 VÀ TỔNG QUAN 
HOẠT ĐỘNG PETROLIMEX 2020 


Năm 2020 - một năm đặc biệt khó 
khăn trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh đối với tất cả các doanh nghiệp 
nói chung cũng như đối với Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam nói riêng. Các yếu 
tố bất lợi liên tục xuất hiện và kéo dài 
từ đầu năm đến hết năm 2020 đã 
ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến 
hoạt động SXKD của Tập đoàn. 

Cụ thể: 


> Ảnh hưởng từ thị trường bối cảnh chung thế giới 


>_ Nổi bật và đáng nói nhất trong bối cảnh năm 2020 chính là đại dịch Covid-19 bùng 
phát từ đầu năm, lan rộng trên phạm vi toàn cầu và đến thời điểm hiện tại vẫn 
tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng chưa từng 
có trong nhiều thập kỷ về mọi mặt, trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, y tế.... 
Nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng và hậu quả sẽ còn 
kéo dài nhiều năm kế tiếp. 

» Cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như các yếu tố địa chính trị tại 
Trung Đông, giá dầu thế giới có những diễn biến bất thường, dị biệt (lần đầu tiên 
trong lịch sử, ngày 20/4/2020 giá dầu giao dịch đã xuống mức âm đối với dầu WTI 
của một số hợp đồng giao dịch kỳ hạn tháng 5/2020), ngành kinh doanh xăng dầu 
toàn thế giới gặp khó khăn, thua lỗ kéo theo nhiều mỏ đầu, nhà máy lọc dầu đóng 
cửa, hãng khai thác dầu phá sản. Các tập đoàn kinh doanh xăng dầu lớn thế giới 
như SK, BD, Shell... đều ghi nhận thua lỗ lớn. 


40_Ì www.petrolimexcom.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


VÀ 2<. =. 

- m2 Ì ` 

Xã .< ` ` 5Š 

Ñ</ .. : zÌ 

SX Tổng doanh thu hợp nhất Só Sản lượng kinh doanh hợp nhất 


123.319... - ~1a,4..... 


> Ảnh hưởng từ thị trường xăng dầu Việt Nam 


>_ Mặc dù Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh 
Covid-19, đồng thời giữ vững được mục tiêu phát triển kinh tế với mức tăng trưởng GDP 2,91%, 
nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, thế nhưng đây lại là 
mức tăng trưởng thấp nhất trong 1O năm trở lại đây. Và cũng như bao quốc gia khác, tại Việt 
Nam, đại dịch Covid-19 cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, các lĩnh 
vực, các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. 


> Nguồn cung xăng dầu cho Tập đoàn từ thị trường khu vực và từ nhà máy lọc dầu trong nước 
không ổn định, nhất là nhà máy lọc dầu trong nước nhiều thời điểm không đảm bảo cung 
cấp hàng hóa theo đúng tiến độ và hợp đồng ảnh hưởng lớn tới công tác dự báo và xây dựng 
kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn. 

>_ Năm 2020, Việt Nam ghi nhận một năm thiên tai, lũ lụt kinh hoàng xảy ra liên tiếp và bất thường 
tại khu vực miền Trung, gây ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. 

-_ Sự cạnh tranh trên thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước ngày càng quyết liệt, đặc biệt 
kênh bán hàng qua trung gian (tính tới hết năm 2020, toàn thị trường có 288 TNPP, tăng 61 
TNPP so với đầu năm 2020). Đây cũng được xem là một thách thức lớn đối với Tập đoàn. 


Những yếu tố bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh 
của toàn Petrolimex trong năm 2020. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, 
các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban Điều hành cũng như sự nỗ lực vượt bậc của các 
đơn vị thành viên, sự chung sức của toàn thể CBCNV đã đồng lòng thực hiện đồng thời “mục 
tiêu kép” vừa phòng chống dịch an toàn, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu 
quả, Detrolimex đã vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức và đạt được kết quả SXKD 
đáng khích lệ. 


Về kết quả kinh doanh 


> Tổng doanh thu hợp nhất 2020: 125.919 tỷ đồng, bằng 102% 
kế hoạch và 95% cùng kỳ. 


>_ LNTT hợp nhất: 1.41O tỷ đồng, đạt ~92O% kế hoạch và 25% 
cùng kỳ. 


Về sản lượng 


>_ Sản lượng kinh doanh hợp nhất 2020: ~12,4 triệu m” tấn 
đạt 108% kế hoạch 2020 và 90% so với thực hiện 2019. 


> Sản lượng sản xuất (Pha chế E5): ].544.52 2m. 


PETROLIMEX 


>_ Sản lượng tái xuất: G77.482m”,tấn (năm 2020 Petrolimex 
không có hoạt động xuất khẩu) 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 4⁄1 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


PHÂẦN TÍCH SWOT 


> ĐIỂM MẠNH 


Thương hiệu Petrolimex nổi tiếng trên thị 
trường trong nước và quốc tế với bề dày kinh 
nghiệm hơn 65 năm hoạt động kinh doanh 
xăng đầu. Năm 2020, Petrolimex xếp hạng 
danh sách 5O thương hiệu dẫn đầu theo giá 
tri tại Việt Nam (theo Brandl Finance). 


Có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lớn nhất 
trong các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh 
xăng dầu ở Việt Nam với cấp độ hiện đại và 
đồng bộ đạt tiêu chuẩn khu vực, bao gồm 
hệ thống kho cảng có sức chứa lên tới hơn 
2200.000 m”; hệ thống công nghệ bơm, 
chuyền, cấp phát, đo tính; hơn 57O km đường 
ống vận chuyền xăng dầu... 


Đặc biệt, với lợi thế riêng có của Petrolimex 
mà các doanh nghiệp đầu mối khác khó có 
thể có được đó là hệ thống phân phối gần 
5.50O điểm bán trên khắp cả nước, trong đó, 
có khoảng 2:70O cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
thuộc sở hữu của Petrolimex được đầu tƯ xây 
dựng trong suốt 65 năm qua. Tất cả các cửa 
hàng đều chiếm lĩnh vị trí thương mại thuận 
lợi, cộng với sự uy tín về thương hiệu đã giúp 
cho năng suất bán của Petrolimex cao hơn 


42_Ì_ www.petrolimex.com.vn 


y 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


hẳn so với các cửa hàng xã hội khác. Hệ thống 
cửa hàng này đã và đang đem lại lợi nhuận 
cao nhất cho doanh nghiệp. 


Hoạt động theo mô hình Tập đoàn với quy 
mô lớn bao gồm các công ty con, công ty liên 
doanh liên kết hoạt động trong các lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu và lĩnh vực phụ trợ góp 
phần mang lại lợi thế cho Tập đoàn trong việc 
huy động vốn và đầu tư các dự án lớn. 


Đối tác chiến lược của Petrolimex là ENEOS 
Corboration (tên gọi trước kia là JXTG Nibbon 
Gil and Energy Corporation) - Tập đoàn năng 
lượng số 1 của Nhật Bản với hơn 100 năm kinh 
nghiệm, luôn đồng hành và hỗ trợ Petrolimex 
nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


ỹ 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


"% 
ổ PIMIMHANN Ý 


> ĐIỂM YẾU 


Nghị định 85/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày O1/T1/2014 đã giúp các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong đó có Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam chủ động hơn trong việc điều chỉnh giá bán xăng, dầu trong 
nước. Cụ thể, với cơ chế cho phép 02 lần điều chỉnh giá liên tiếp tối 
thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá, giá xăng dầu trong nước 
bám sát hơn với diễn biến giá dầu thế giới, giảm thiểu rủi ro chênh lệch 
giá bán thấp hơn giá mua do giá dầu trong nước không kịp điều chỉnh 
theo giá thế giới như trước đây. Tuy nhiên, xăng dầu là mặt hàng nằm 
trong diện quản lý và bình ổn giá của Nhà nước, giá xăng dầu chưa 
thực sự theo cơ chế thị trường do Nhà nước vẫn điều hành và can thiệp 
giá bán để thực hiện các mục tiêu vĩ mô khác. Tuy được điều chỉnh 
theo xu thế biến động của giá xăng dầu thế giới, nhưng ở nhiều 
thời điểm khác nhau giá xăng dầu trong nước vẫn chưa được 
kịp thời điều chỉnh với mức tăng/Giảm của giá xăng dầu thế 
giới, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất kinh 
doanh của Tập đoàn. 


Báo cáo thường niên2020_ Ì_ 45 


44 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


WWw.petrolimex.com.vn 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ HỘI 


Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục tăng trưởng cùng với tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế Việt Nam. GDP của Việt Nam được dự báo sẽ 
tăng trưởng ở mức 6-7%/năm trong năm 2021. Đây là yếu tố cho thấy 
SỰ tăng trưởng ổn định của ngành kinh doanh xăng dầu. Theo các số 
liệu báo cáo chính thức thì nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của thị trường 
Việt Nam còn rất lớn, xuất phát từ việc thu nhập bình quân đầu người 
tăng nhanh trong khi mức tiêu thụ xăng dầu bình quân đầu người 
còn thấp so với khu vực (Nguồn: World Bank). Bên cạnh đó, Việt Nam 
cũng là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng nhanh về số lượng sở hữu phương 
tiện giao thông vận tải lưu hành. Tốc độ tăng trưởng trung bình CAGR 
của dòng xe ô tô du lịch dự kiến đạt mức 22,6% cho giai đoạn 2020- 
2025 và tiếp tục đạt mức 18,5% cho giai đoạn 2025-2055. Bên cạnh đó, 
với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, các lĩnh vực du lịch, dịch vụ cũng 
tăng trưởng tốt, góp phần thúc đẩy nhu cầu logistics, vận chuyển, di 
chuyển tăng lên, kéo theo đó là nhu cầu về xăng dầu ngày càng tăng. 
Như vậy, tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu 
vẫn còn lớn trong thời gian tới, là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh 
doanh xăng dầu trong đó có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gia tăng 
thị phần. 


Việc Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn khuyến khích và chỉ đạo quyết liệt 
quá trình chuyển đổi số, ứng dụng các khoa học công nghệ hiện đại vào 
cơ sở vật chất, hệ thống quản trị và điều hành doanh nghiệp đã mang 
lại sức sống mới và là nguồn động lực to lớn cho sự tăng trưởng bền 
vững của Tập đoàn trong kỷ nguyên 4.0. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


ra. 


` - s 
)®*+”toBEBceeivyvpiev ve ry 


THÁCH THỨC 


Môi trường cạnh tranh ngày càng cao, do 
sự hấp dẫn của thị trường kéo theo nhiều 
đối thủ cạnh tranh tiểm tàng của các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gồm: 
Các doanh nghiệp mới sẽ được thành lập của 
Việt Nam, các Tập đoàn nước ngoài là các 
hãng kinh doanh xăng đầu nổi tiếng trên thế 
giới khi có cơ hội vào kinh doanh xăng dầu tại 
Việt Nam. Cho đến nay đã có hơn 5O đầu mối 
nhập khẩu và hơn 100 thương nhân phân phối 
xăng dầu tham gia thị trường xăng dầu trong 
nước, cạnh tranh lẫn nhau và cạnh tranh trực 
tiếp với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, 
nhập khẩu xăng dầu về giá bán lẻ xăng dầu. 


Đại dịch Covid-19 kéo dài trên toàn cầu sẽ là 
nguy cơ lớn nhất; căng thẳng thương mại 
toàn cầu, dẫn tới gia tăng bảo hộ thương mại 
và các rủi ro tài chính có thể trầm trọng thêm 
bởi đại dịch kéo dài. Trong quý IV/2020 và năm 
2021, kinh tế thế giới tiếp tục phải đối mặt với 4 
rủi ro, thách thức chính: (ï) Dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy 
cơ bùng phát làn sóng tiếp theo; (ii) Căng 
thẳng thương mại, công nghệ Mỹ-Trung và 
giữa các nước lớn khác; (iii) Rủi ro địa chính 
trị tại các nước, khu vực (gồm cả kết quả bầu 
cử Tổng thống Mỹ, đàm phán Brexit, quan hệ 
Trung - Ấn, vấn đề Biển Đông...); (iv) Rủi ro bất 
ổn tài chính toàn cầu. Việt Nam cũng không 
nằm ngoài tác động chung này bởi hiện nay 
nền kinh tế đã hội nhập sâu và có độ mở lớn. 


Việc Chính phủ các nước triển khai các biện 
pháp phong tỏa và triển khai tiêm chủng 
vaccine ngừa Covid-]9 theo từng giai đoạn 
vẫn sẽ làm hạn chế nhu cầu trong năm 2021], 
hoặc thậm chí trong thời gian dài hơn. Mặc 
dù giá dầu thế giới trong 2 tháng đầu năm 
2021 đang có xu hướng tăng tuy nhiên vẫn sẽ 
có nhiều diễn biến khó lường và ảnh hưởng 
tới giá đầu vào của các doanh nghiệp kinh 
doanh xăng dầu, đặt ra thách thức lớn cho 
Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý rủi ro 
về giá dầu cũng như trong việc nâng cao hiệu 
quả quản lý hàng tồn kho. Những quyết định 
đúng đắn từ Ban Tổng Giám đốc sẽ là chìa 
khóa cho sự ổn định và là tiền đề cho sự tăng 
trưởng trong tương lai của Tập đoàn. 


Báo cáo thường niên 2020 45 


- 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG 


Mặc dù năm 2020 là một năm hết sức khó khăn đối 
với hoạt động kinh doanh xăng dầu, tuy nhiên, đối với 
Petrolimex đây cũng là một năm ghi nhận sự thành 
công trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám 
đốc của Tập đoàn. Những kết quả đạt được kể trên 
đã không những góp phần củng cố niềm tin của 
Chính phủ, cổ đông, nhà đầu tư vào sự lãnh đạo của 
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Petrolimex, 
mà còn góp phần nâng cao uy tín Petrolimex trên 
thị trường và các đối tác quốc tế. 


46 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


% TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Hội đồng Quản trị Tập đoàn xác định năm 2021 sẽ là một năm đầy khó khăn và thử thách với 
Tập đoàn khi sẽ phải đối mặt với rất nhiều biến động liên quan đến chính sách kinh doanh 
xăng đầu, những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, cũng như sự cạnh tranh ngày một gia tăng. 
Để vượt qua những thách thức đó và đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Tập đoàn phải 
đảm bảo động lực tăng trưởng với việc kết hợp giữa tư duy đổi mới và sáng tạo cùng với các 
biện pháp phát triển truyền thống, gồm có 8 nhóm vấn đề lớn như sau: 


Về hoạt động sản xuất kinh doanh chính 


Tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt 
được trong năm 2020 trên cơ sở ưu tiên hàng đầu đảm bảo 
an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 


Về việc phát triển kinh doanh dịch vụ gia tăng ngoài 
xăng dầu 


Tập trung ưu tiên nghiên cứu và hoàn thiện việc đánh giá 
các mô hình, phương án kinh doanh cũng như lựa chọn đối 
tác phù hợp để phát triển dịch vụ gia tăng tại hệ thống cửa 
hàng xăng dầu của Petrolimex. Dự án này cần được triển 
khai quyết liệt và sớm áp dụng thí điểm trong năm 2021, 
tiến tới áp dụng đồng bệ trên toàn hệ thống trong tương lai 
để tận dụng được tối đa lợi thế chuỗi bán lẻ của Petrolimex 
rộng khắp cả nước. Qua đó, gia tăng hiệu quả kinh doanh và 
lợi nhuận của cả Tập đoàn. 


Về vấn đề tiết giảm chỉ phí 


Chủ động và triển khai thực hiện triệt để việc tiết giảm chỉ 
phí trên toàn hệ thống Tập đoàn. Xác định năm 2021 là một 
năm khó khăn, vì vậy, toàn Tập đoàn phải nâng cao ý thức 
và tỉnh thần tiết kiệm. Tiết giảm chỉ phí từ tất cả các khâu, 
từ việc đánh giá phân tích và xây dựng công tác tạo nguồn 
hiệu quả, áp dụng công nghệ để quản lý hao hụt tối ưu, tiết 
giảm chi tiêu, rà soát đánh giá kỹ lại công tác quản lý tài sản, 
đất đai, tránh gây lãng phí, thất thoát. 


Báo cáo thường niên2020_ Ì_ 47 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


y 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


YẾU TỔ TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG (tiếp theo) 


48 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Về việc áp dụng khoa học công nghệ 


Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, đầu tư và vận dụng 
khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh để 
gia tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh 
đó, quy mô kinh tế số của Việt Nam đang được dự báo sẽ 
đạt 20% GDP trong 5 năm tới, do vậy cũng cần tập trung 
chú trọng việc ứng dụng công nghệ số hóa, dữ liệu lớn và trí 
tuệ nhân tạo trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. 


Về việc chuyên nghiệp hóa hoạt động quan hệ 
nhà đầu tư 


Petrolimex là Công ty đại chúng niêm yết quy mô lớn trên 
sàn chứng khoán và nằm trong danh sách các cổ phiếu 
VN5O, với cơ cấu cổ đông đa dạng, Và có sự tham gia của gần 
10O các tổ chức nước ngoài, trong đó có rất nhiều Tập đoàn 
đa ngành, tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Vì vậy, Tập đoàn 
phải chú trọng hơn nữa công tác quan hệ với các nhà đầu 
tư. Việc công bố, cung cấp thông tin của doanh nghiệp tới 
các nhà đầu tư cần thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch, 
kịp thời. Qua đó, gián tiếp giữ gìn và phát triển giá trị của 
doanh nghiệp thông qua giá trị cổ phiếu trên sàn chứng 
khoán, đi cùng với đó là các mục tiêu thoái vốn Nhà nước 
hay bán cổ phiếu quỹ. 


Về công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp 


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, các 
đơn vị thành viên để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Tích cực 
triển khai việc thoái vốn, thu hồi vốn đầu tư của Tập đoàn 
trong các lĩnh vực đầu tư không hiệu quả, ngành nghề kinh 
doanh không phù hợp với định hướng phát triển của Tập 
đoàn; hoàn thiện việc tái cấu trúc lành mạnh lại các Tổng 
Công ty theo chỉ đạo của Chính phủ. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Về nghiên cứu phát triển sản phẩm năng lượng mới 


Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác có nhiều 
kinh nghiệm, như đối tác chiến lược JXTG hay các tập đoàn 
năng lượng khác trên thế giới để cùng nghiên cứu các cơ hội 
đầu tư, khai thác, phát triển các sản phẩm năng lượng mới. 
Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để phối hợp cùng 
EVN trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án LNG tại Mỹ 
Giang, Khánh Hòa. 


Về con người Petrolimex 


Trong thập kỷ mới này, sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
học công nghệ dẫn đến những thay đổi quá nhanh của các 
phương thức kinh doanh, môi trường kinh doanh, cũng như 
tạo ra sự cạnh tranh cực kỳ quyết liệt trên thị trường. Điều 
này đòi hỏi những lãnh đạo, cán bộ của Petrolimex phải 
không ngừng đổi mới tư duy, thường xuyên cập nhật các 
kiến thức về chuyên môn, về luật pháp, về kinh tế, xã hội, 
và quan trọng hơn cả đó là phải có khát khao, khát vọng 
để cùng thay đổi Petrolimex theo hướng tích cực hơn, năng 
động hơn. Cả hệ thống phải chuyển động, đổi mới tư duy, 
phải hành động quyết liệt và có tinh thần trách nhiệm cao. 


Sa - 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẾN 


thạyg, 


> MỤC TIÊU CỦA TẬP ĐOÀN 


Là Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt 
Nam, lấy kinh doanh xăng dầu làm trục chính, 
thực hiện đa sở hữu, tập trung nguồn lực đầu 
tư, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính có 
liên quan Và phụ trợ cho kinh doanh xăng đầu. 


Thực hiện sứ mệnh kinh doanh có hiệu quả, 
gia tăng lợi ích cho các cổ đông, đồng thời 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước 
đảm bảo an ninh năng lượng và là công cụ ồn 
định kinh tế vĩ mô của Nhà nước. 


Giữ vững và duy trì được vị thế là doanh nghiệp 
lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh 
doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn, đầu tư 
phát triển các lĩnh vực khí hóa lỏng (LPG,LNG, 
CNG), lọc hóa dầu, vận tải xăng dầu, xây lắp 
xăng dầu, bảo hiểm và một số lĩnh vực khác, 
trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng 
đầu của Việt Nam về quy mô doanh nghiệp 
và hiệu quả kinh doanh. 


Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng 
doanh thu, giảm chỉ phí và có lợi nhuận cao 
trên cơ sở đổi mới tổ chức, phương thức 
kinh doanh, cơ chế quản lý và vận hành hệ 
thống, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ, 


50 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


b4 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


nâng cao năng lực nguồn nhân lực cả về số 
lượng và chất lượng (phát triển theo chiều 
sâu) tổ chức hợp lý thị trường, và tổ chức quản 
lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh. 


Đồi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ 
chế quản lý và điều hành, nâng cao năng lực 
kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực cả về 
số lượng và chất lượng. Nâng cao hiệu quả 
kinh doanh, duy trì và đảm bảo tăng trưởng lợi 
nhuận ổn định; đảm bảo thu nhập và việc làm 
cho người lao động. 


Thực hiện tết vai trò doanh nghiệp chủ đạo 
trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp 
xăng dầu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 
và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và kinh doanh có hiệu quả. 


Lựa chọn các dự án đầu tư trọng điểm, có 
hiệu quả, tập trung khai thác tối đa cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện có; Tăng cường đầu tư phát 
triển hệ thống cửa hàng bán lẻ có lợi thế so 
sánh về thương mại; Bám sát xu thế phát triển 
của CNTT để áp dụng tối đa trong sản xuất 
kinh doanh. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


> CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 


Chiến lược phát triển về sản phẩm 


Nghiên cứu, phát triển dự án kho cảng tiếp nhận và cung cấp khí tự nhiên 
hóa lỏng LNG cho các nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp tại 
khu kinh tế Vân Phong, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (dự án kho cảng 
LNG tại Mỹ Giang). 


Dự án kho cảng LNG tại Mỹ Giang với quy mô dự kiến khoảng 6 triệu tấn/ 
năm tiếp nhận tàu nhập khẩu LNC sức chứa đến 26O.OOO m”, cùng hệ thống 
tái hóa khí sẽ cung ứng LNG cho Trung tâm Điện lực Mỹ Giang (do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư) có công suất 6.OOO MW gồm 4 nhà máy 
phát điện, tiêu thụ trên T7.OOO tấn LNG/ngày. 


Chiến lược phát triển về đầu tư 


Tìm kiếm giải pháp toàn diện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại 
các đơn vị trực thuộc có mạng lưới bán lẻ CHXD như: Đổi mới mô hình tổ 
chức, phương thức tổ chức kinh doanh, cơ chế quản lý nội bộ, đổi mới công 
nghệ, kỹ thuật, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, bám sát thị trường,... 


Tìm kiếm, tổ chức khai thác chuỗi giá trị tiện ích gia tăng của mạng lưới bán 
lẻ như: Tự phục vụ, dịch vụ tra nạp dầu mỡ nhờn, rửa xe, cửa hàng tiện ích, 
dịch vụ hỗ trợ thanh toán tài chính, ngân hàng... 


Đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tài sản của Tập 
đoàn và các đơn vị, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đầu tư vào các 
doanh nghiệp khác, tập trung nguồn lực đầu tư, kinh doanh Vào các lĩnh 
vực cốt lõi, có lợi thế so sánh của Tập đoàn. 


Đầu tư xây dựng mới các công trình xăng dầu để ồn định sức chứa, đảm bảo 
công tác tạo và dự trữ nguồn hàng. 


Chiến lược phát triển về kỹ thuật công nghệ 


Tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật các cảng, kho bể, tuyến ống, 
mạng lưới CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu theo hướng chuẩn hóa, 
thống nhất toàn ngành. 


Đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào các quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh kịp thời đáp ứng và phù hợp với thời kỳ công nghiệp 4.O. 


Chiến lược phát triển về đào tạo con người. 


Duy trì và nâng cấp các khóa đào tào cấp trung cho cán bệ Tập đoàn. 


Nâng cao kỹ năng và kiến thức cho cho cán bộ công nhân viên trong thời 
kỳ chuyền đổi số. 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 51 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 


vu | 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


y 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 


CỦA TẬP ĐOÀN 


ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA PETROLIMEX 


Đánh giá liên quan đến hoạt động kinh doanh 


Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp nói chung cũng như của 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói riêng. Nền 
kinh tế thế giới và kinh tế trong nước đều bị 
tác động mạnh bởi ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, GDP năm 2020 của nước ta tuy có 
tăng trưởng nhưng mức tăng trưởng chỉ đạt 
2,91%, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. 
Liên bộ Tài chính - Công thương tiếp tục điều 
hành giá xăng dầu theo Nghị định 85/2014/ 
NĐ-CP bám sát diễn biến giá thế giới, các 
cơ quan nhà nước cũng tăng cường các 
hoạt động kiểm tra, kiểm soát, chống gian 
lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu. 
Hoạt động của Tập đoàn cũng chịu tác động 
của một số yếu tế không thuận lợi như: Đại 
dịch Covid-19 và các yếu tố địa chính trị tại 
Trung Đông làm cho giá dầu thế giới diễn 
biến bất thường, dị biệt (lần đầu tiên trong 
lịch sử, ngày 20/4/2020 giá dầu giao dịch đã 
xuống mức âm đối với dầu WTI của một số 
hợp đồng giao dịch kỳ hạn tháng 5/2020), 
ngành kinh doanh xăng đầu toàn thế giới gặp 
khó khăn, thua lỗ, nhiều mỏ dầu, Nhà máy 
Lọc dầu đóng cửa, hãng khai thác dầu phá 
sản. Các tập đoàn kinh doanh xăng dầu lớn 


/ Tổn ng sản lượng xăng dầu xuất bán 


- 12.389... 


đạt 1O8% kế hoạch 


sẻ Doanh thu hợp nhất 


123.319... 


đạt 102% kế hoạch 


54_ Ì_ www.petrolimex.com.vn 


thế giới như SK, BP, Shell... đều ghi nhận thua 
lỗ lớn; Nguồn cung xăng dầu cho Tập đoàn 
từ thị trường khu vực và từ Nhà máy lọc dầu 
trong nước không ổn định, nhất là Nhà máy 
lọc dầu trong nước nhiều thời điểm không 
đảm bảo cung cấp hàng hóa theo đúng tiến 
độ và hợp đồng ảnh hưởng lớn tới công tác 
dự báo và xây dựng kế hoạch kinh doanh của 
Tập đoàn; Năm 2020 cũng chứng kiến thiên 
tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp và bất thường tại khu 
Vực miền Trung, gây ảnh hưởng nặng nề tới 
các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi,... 


Những yếu tố bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng 
rất lớn đến công tác tổ chức sản xuất kinh 
doanh của toàn Tập đoàn trong năm 2020. 
Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng 
Quản trị, các giải pháp điều hành linh hoạt 
của Ban Điều hành cũng như sự nỗ lực vượt 
bậc của các đơn vị thành viên, thực hiện đồng 
thời mục tiêu kép vừa phòng chống dịch 
bệnh hiệu quả, vừa duy trì các hoạt động sản 
xuất kinh doanh, Tập đoàn đã vượt qua một 
năm đầy khó khăn, thách thức và đạt được 
kết quả SXKD đáng khích lệ. 


» ; PHÙ) lợi nhuận trước thuế hợp nhất 


1.410... 


đạt 90% kế hoạch 


Tập đoàn chấp hành đầy đủ, kịp thời 
-'_ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và 
$ các quy định của Nhà nước. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA PETROLIMEX (tiếp theo) 


Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 


Không chỉ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh, Petrolimex luôn chú 
trọng đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối 
với cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt 
động an sinh, từ thiện, coi đây là một trong 
những sứ mệnh quan trọng không tách rời 
khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong hành 
trình 65 năm qua, Petrolimex luên đồng hành 
với địa phương trong thực hiện tốt công tác 
an sinh xã hội với tinh thần trách nhiệm rất 
cao. Hàng năm, Petrolimex có kế hoạch cụ 
thể, làm việc với tất cả các địa phương, trên 
tỉnh thần giao cho đơn vị thành viên (ĐVTV) 
Detrolimex làm đầu mối, nắm bắt nhu cầu, 
thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc gia 
đình chính sách, người có công... Điều này 
cũng giúp mỗi đơn vị thành viên và thương 
hiệu Petrolimex ngày càng gắn kết với địa 
phương. 


——N 


( Mộ) ) 


Tiếp nối mục tiêu ngày càng chuyên môn 
hóa hoạt động an sinh xã hội, khi từ năm 2019 
Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác 
Chính sách xã hội và ban hành Quy chế tổ 
chức thực hiện công tác chính sách xã hội của 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Từ thời điểm 
2019 đến nay, các hoạt động An sinh xã hội 
được thực hiện một cách bài bản, Mỗi dự án, 
Petrolimex và Chính quyền địa phương triển 
khai thực hiện đều đảm bảo hiệu quả, thiết 
thực, đúng chế đệ tài chính và quy định quản 
lý có liên quan. Đặc biệt, Detrolimex không 
hỗ trợ theo kiểu “tiền trao tay” mà phối hợp 
với các địa phương thành lập Ban quản lý dự 
án để xác định nhu cầu, cách thức triển khai, 
chủng loại, số lượng... vật tư cần cung cấp; 
mời đơn vị tư vấn để cung cấp trang thiết 
bị phù hợp cho cơ sở y tế, khai thác được 
hiệu quả cao nhất. Sau khi hỗ trợ, hàng năm 
Petrolimex phối hợp với địa phương đánh 
giá lại các chương trình xã hội, từ thiện, từ 
đó có phương án trang bị, sử dụng cho phù 
hợp. Tính tới cuối năm 2020, Công ty Mẹ - Tập 
đoàn và các ĐÐĐVTV đã dành 82 tỷ đồng (tăng 
9% so với năm 2019) để triển khai các hoạt 
động an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị trực 
tiếp tham gia SXKD và khi nhận được đề nghị 
hỗ trợ từ chính quyền địa phương. 


Báo cáo thường niên2020_ Ì_ 55 


Yy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TẬP ĐOÀN (tiếp theo) 


l 


x22 3 _E 
#iffli Ìii...iuil +' 


_ 
, 
liilli¡i;iiiilÌÌ 


—c.. 


ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 


Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực 
hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị. Trong quá trình điều hành, 
Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định 
tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn. Tổng Ciám đốc phát huy tốt vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, cốt lõi của Tập đoàn 
và điều phối có hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành. Các Phó Tổng Giám đốc đã chủ động 
triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. 


Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp 
kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị và 
diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu 
mà Đại hội đồng cổ đông giao. 


Đánh giá tổng thể, trong năm 2020, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách 
nhiệm và hiệu quả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị. 


56 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020 


HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT 
được duy trì đều đặn, đúng quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và 
tình hình thực tế của Tập đoàn để đề ra và triển khai thực hiện các Nghị quyết. Ngoài các phiên 
họp định kỳ theo quy định, HĐQT đã tổ chức 98 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn 
bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản 


lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn. Một số công việc chính: 


HĐQT đã lãnh đạo Tập đoàn SXKD có hiệu 
quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá 
trị gia tăng cho cổ đông. 


HĐQT đã chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến 
theo đúng quy định của pháp luật. Cách thức 
thực hiện này vừa giúp phòng, chống dịch 
bệnh vừa đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên đúng thời hạn để thông qua các nội 
dung quan trọng đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 


HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban 
hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù 
hợp với mô hình mới của công ty niêm yết, 
đặc biệt các quy định pháp luật đảm bảo đủ 
điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức 
trực tuyến. 


HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường 
xuyên với Ban Tổng Ciám đốc và Ban Kiểm soát 
trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết 
của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Tập đoàn. 


Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được 
thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng 
quy định với Ban Kiểm soát và Tổng Ciám đốc. 


Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với 
HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có 
ý kiến chỉ đạo kịp thời. 


HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và 
các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ phê duyệt. 


Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán 
và đánh giá kết quả hoạt động SXK<D các 
Công ty hàng quý theo quy định. 


HĐQT đã chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ 
thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. 


HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục triển khai Đề án 
tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo 
quy định của Chính phủ và Ủy ban Quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 


HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu 
tư, tiết giảm chỉ phí, tổ chức tốt thị trường, rà 
soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát 
nhu cầu của từng vùng thị trường. 


HĐQT đã chỉ đạo và giao Nhóm đại diện đối 
với phần vốn của Tập đoàn tại các Tổng Công 
ty/Công ty Cổ phần, TNHH nhiều thành viên 
xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường 
quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 


HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công bố thông 
tin áp dụng đối với công ty niêm yết theo 
đúng quy định. 


Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc khác 


của Tập đoàn theo đúng thẩm quyền quy định 
của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định. 


Báo cáo thường niên2020_ | 57 


Yy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TẬP ĐOÀN (tiếp theo) 


CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 


Năm 2021 mặc dù đã có những dấu hiệu lạc quan trong 
công tác phòng chống dịch Covid-]9 trên thế giới, khi 
vắc xin bắt đầu được triển khai tại nhiều nước. Tuy 
nhiên, nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba với biến 
chủng mới đã xuất hiện, khiến nỗ lực đầy lùi sớm dịch 
bệnh trở nên thách thức. Một số chuyên gia dự báo, nửa 
đầu năm 2021, kinh tế thế giới vẫn bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19. Đứng trước bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo 
bám sát mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá 
trình SXKD và tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao 
chất lượng quản trị Tập đoàn. Căn cứ vào tình hình thực 
tiễn, cụ thể là diễn biến của đại dịch Covid-19, HĐQT 
sẽ ban hành Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch 
duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, đảm 
bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan; 
kèm theo đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập 


trung vào các vấn đề lớn sau: 


» 


» 


S58 


Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2021 theo quy định và tổ chức triển khai 
thực hiện thành công các chỉ tiêu theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ. Trước diễn biến của đại dịch 
Covid-19, HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức 
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng 
hình thức trực tuyến. 


Chỉ đạo tiếp tục rà soát, xây dựng mới và 
hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý 
nội bộ của Công ty MẸẹ - Tập đoàn phù hợp 
với các quy định mới của pháp luật, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị 
của Tập đoàn, như Điều lệ, Quy chế quản 
trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng 
Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát..Chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, 
sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội 
bộ đảm bảo phù hợp với quy định của 
pháp luật và đồng bộ với các quy định của 
Tập đoàn. 


Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
định của pháp luật, quy chế, quy định của 
Tập đoàn. 


| wwwpetrolimex.com.vn 


-_ Tiếp tục triển khai phương án thoái vốn tại 


Tập đoàn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg 
ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
Lựa chọn cách thức thoái vốn tối ưu trên 
cơ sở các yếu tố pháp lý, vĩ mô thuận lợi để 
hoàn thành theo đúng quy định. 


Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, thoái vốn đầu 
tư ngoài ngành nhằm đảm bảo nguồn vốn 
cho chiến lược đầu tư phát triển của Tập 
đoàn. Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn đầu tư 
của Tập đoàn tại PG Bank trên cơ sở tuân 
theo đúng các quy định của pháp luật và 
hiệu quả tối ưu. 


-_ Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 


xăng dầu cết lõi, trong đó tập trung phát 
triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, đầu tư mới, 
hiện đại hóa hệ thống cửa hàng hiện hữu, 
quyết tâm hoàn thành triển khai áp dụng 
thanh toán không dung tiền mặt với thế 
hệ POS tiên tiến kết hợp với cơ sở dữ liệu 
Petrolimex ID. 


- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 


thông tin trong hoạt động quản lý, điều 
hành, như: Tiếp tục khai thác tối đa hiệu 
QUả nguồn tài nguyên thông tin, tận dụng 
hệ thống cơ sở vật chất ERP - SAP, EGAS 
để tổng hợp thông tin, phân tích số liệu 
phục vụ công tác quản lý, quản trị; Triển 
khai và hoàn thành chương trình báo cáo 
quản trị thông minh-BI để vận hành trong 
toàn ngành; Số hóa hệ thống quản lý đơn 
hàng để kiểm soát và theo dõi theo lộ trình; 
Tăng cường các cuộc họp, hội nghị, đào tạo 
trực tuyến. 


- Tiếp tục triển khai Đề án Tự động hóa Kho 


xăng đầu. Tập trung nguồn lực để triển khai 
chiến lược đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ 
thống cửa hàng, đặc biệt tại những vị trí có 
lợi thế thương mại (nội thị, đường cao tốc...) 
nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ, tạo sự phát 
triển bền vững và gia tăng năng lực cạnh 
tranh. Tiếp tục triển khai và đảm bảo tiến 
độ các Dự án trọng điểm: Petrolimex Tower, 
kho xăng dầu Thanh Hóa, Kho xăng đầu 
Phú Thị, Bến xuất Kho xăng dầu Hải Dương, 
Dự án DR sites.. đảm bảo thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn. 


M 


Triển khai các giải pháp về tài chính như: 
Tiếp tục rà soát các khoản mục chỉ phí lớn 
như hao hụt, vận tải, chỉ phí thuê đất... và 
triển khai các giải pháp để tiết giảm chi phí 
trong toàn ngành một cách hiệu quả; Tiếp 
tục đẩy mạnh công tác rà soát công tác 
quản lý sử dụng đất đai, trụ sở, xây dựng 
phương án sử dụng hiệu quả. 


Triển khai các giải pháp về nâng cao giá trị 
thương hiệu. 


Tổ chức thực hiện xây dựng chiến lược phát 
triển của Tập đoàn phù hợp với chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói 
chung và định hướng chiến lược phát triển 
của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển 
của ngành dầu khí Việt Nam nói riêng. 


Tăng cường hội nhập quốc tế; đầu tư, kinh 
doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. 


Báo cáo thường niên2020 | 59 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNE 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 


Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp nói chung cũng như của 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói riêng. Như 
chúng ta đã biết, đại dịch Covid-19 bùng 
phát trên phạm vi toàn thế giới từ đầu năm 
2020 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng, chưa 
từng có trong nhiều thập kỷ, kinh tế thế giới 
rơi Vào tình trạng suy thoái, hậu quả kéo 
đài nhiều năm. Do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 cũng như các yếu tế địa chính trị tại 
Trung Đông, giá dầu thế giới có diễn biến bất 
thường, dị biệt, giảm sâu, kéo dài (lần đầu 
tiên trong lịch sử, ngày 20/4/2020 giá dầu 
giao dịch đã xuống mức âm đối với dầu WTI 
của một số hợp đồng giao dịch kỳ hạn tháng 
5/2020), ngành kinh doanh xăng dầu toàn thế 
giới gặp khó khăn, thua lỗ, nhiều mỏ dầu, Nhà 
máy Lọc dầu đóng cửa, hãng khai thác dầu 


Ở trong nước, bên cạnh ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, năm 2020 cũng 
chứng kiến thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp 

và bất thường tại khu vực miền Trung, gây 
ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh từ Nghệ An 
đến Quảng Ngãi. 


Những yếu tố bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng 
rất lớn đến công tác tổ chức sản xuất kinh 
doanh của toàn Tập đoàn trong năm 2020. 
Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng 
Quản trị, các giải pháp điều hành linh hoạt 
của Ban Điều hành cũng như sự nỗ lực vượt 
bậc của các Đơn vị thành viên, thực hiện 
đồng thời mục tiêu kép vừa phòng chống 
dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đã vượt qua 
một năm đầy khó khăn, thách thức và đạt 
được kết quả sản xuất kinh doanh tốt so với 


phá sản. kế hoạch đã đề ra. 

TT. Chỉ tiêu Thực hiện kế hoạch Thực hiện So sánh So sánh 

2019 2020 2020 với CK TH/KH 

II an 15.894.992 1476.500 12.589.051 89,8% 108% 
Tập đoàn (m”, tấn) 

2 __ Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng) 189.604 122000 125.919 65,4% 102% 

Bị có ĐÙUT 0T) NMEIG ĐHEUDePHIH THỊLVMC 5/772 1570 1⁄10 24,4% 90% 

(tỷ đồng) 
4 Tỷ lệ cổ tức 50% 12% 12%(*) : : 


Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 


1.410... 


Doanh thu hợp nhất năm 2020 
x ở 3. C ‹ C) Tỷ đồng 


>_ Doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 125.919 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch và bằng G6B,4% 
thực hiện năm 2Ø]19. 


>_ Doanh thu hợp nhất đạt và cao hơn so với kế hoạch đề ra chủ yếu là từ kết quả sản lượng xuất 
bán đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong khi đó, doanh thu so với cùng kỳ giảm do sản lượng xuất 
bán giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của yếu tế dịch bệnh, thiên tai, đồng thời giá xăng dầu 
giảm sâu trong năm 2020 so với năm 2019. 


>_ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.41O tỷ đồng, bằng 90% so với kế hoạch và bằng 24,4% so 
với thực hiện năm 2019. 


- Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến 12% và do Đại hội cổ đông quyết định. 


Trong bối cảnh năm 2020 hết sức khó khăn, nhưng Tập đoàn vẫn đảm bảo mức cổ tức trình 
Đại hội cổ đông bằng kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua.(*) 


(°) Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 dự kiến sẽ ở mức 12% và sẽ được ĐHĐCĐÐ thông qua mức chỉ trả cổ tức năm 2020 tại ĐHCĐ 
thường niên năm 202I. 


-‹ 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (tiếp theo) 


Trong bối cảnh năm 2020, đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam diễn biến kéo dài, 
phức tạp và để lại hậu quả nặng nề hơn dự kiến khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 
(Tập đoàn xây dựng kế hoạch trên cơ sở kịch bản đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong quý II 
năm 2020); bằng việc chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, phát huy nội lực, 
truyền thống, uy tín, thương hiệu, cùng với việc các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong 
quản trị, điều hành được đầu tư đã phát huy hiệu quả, Petrolimex đã vượt qua được thách 
thức, khó khăn, đạt được cơ bản các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua. Kết quả 
nổi bật: 


>-_ Thực hiện tốt công tác an ninh,antoàn góp » Tổ chức điều hành hoạt động SXKD linh 

phần đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt, thích ứng tết trong hoàn cảnh khó 

sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. khăn, thông qua việc chủ động chuyển đổi 
phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ 
để tăng cường hiệu quả làm việc, thực hiện 
cắt giảm chỉ phí trong kinh doanh nhưng 
vẫn đảm bảo công việc, thu nhập cho người 
lao động, từ đó huy động được sức mạnh 
đoàn kết trong toàn hệ thống để đạt các 
mục tiêu đề ra. 


- Triển khai đầy đủ, kịp thời yêu cầu của 
Chính phủ và các cơ quan chức năng trong 
công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng 
thời, chủ động xây dựng các kịch bản, giải 
pháp để phòng chống dịch bệnh trong 
toàn Tập đoàn, tăng cường các giải pháp 
quản lý, điều hành trực tuyến. Qua đó, toàn 


Tập đoàn đã vượt qua những ảnh hưởng  > Công tác quy hoạch, đầu tư hệ thống cơ sở 
của dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cán bộ Vật chất tiếp tục được chú trọng. Năm 2020, 
công nhân viên, khách hàng, đồng thời, duy toàn Tập đoàn đã đẩy mạnh công tác đầu 
trì hoạt động SXKD liên tục, không để gián tư phát triển mạng lưới bán lẻ theo hướng 
đoạn bất kỳ khâu nào trong quá trình SXKĐÐ. hiện đại, tập trung vào những vỊ trí có lợi 


thế thương mại cùng với việc thí điểm nhận 
diện thương hiệu mới. Trong năm, toàn Tập 
đoàn đưa vào hoạt động 84 cửa hàng xăng 
dầu đạt 129% kế hoạch. 


»- Công tác phát triển hệ thống cửa hàng 
xăng dầu được thực hiện tết, đã góp phần 
giúp Petrolimex giữ vững sản lượng bán 
lẻ tương đương thực hiện năm 2019, trong 
bối cảnh dịch bệnh và bão lũ ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp xăng dầu. 


CHXD mới 
đạt 129% KH 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI KINH DOANH CHÍNH 


š Khối xăng dầu 


Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 12.589.051 
m” tấn, đạt 108% so với kế hoạch và bằng 90% so với thực hiện năm 2019. 


Trong bối cảnh năm 2020 nền kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng nặng 
nề của đại dịch Covid-19 cũng như thiên tai, lũ lụt bất thường ở miền 
Trung, nhu cầu xăng dầu trong nước sụt giảm. Tuy nhiên, bằng các 
giải pháp điều hành linh hoạt, cùng với việc phát huy uy tín, thương 
hiệu của Petrolimex trên thị trường, Tập đoàn đã duy trì sản lượng xuất 
bán xăng dầu tăng 8% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù so với cùng kỳ 
năm 2019, sản lượng xăng dầu xuất bán chỉ đạt 90%, tuy nhiên, mức 
sụt giảm này mang yếu tế khách quan do năm 2020 hoạt động kinh 
doanh xăng dầu chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề bởi đại dịch Covid-]19, 
đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu hàng không. 


Trong bối cảnh đó, kinh doanh xăng dầu nội địa, đặc biệt là lĩnh vực 
bán lẻ thông qua hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Tập đoàn là 
điểm sáng, khi sản lượng bán lẻ vẫn giữ được mức 99% so với thực 
hiện của năm 2019. 


Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu âm 554 tỷ đồng. 


Kế hoạch lợi nhuận mảng kinh doanh xăng dầu không 
đạt có nguyên nhân chủ yếu do khi xây dựng kế 
hoạch Tập đoàn dựa trên dự báo đại dịch Covid sẽ 
kết thúc trong quý II/2020, nhưng thực tế đại dịch 
Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đến cuối 
năm 2020 và kéo dài sang cả năm 2021. Dịch 
bệnh đã làm giá dầu giảm sâu, đột ngột, kéo 
dài từ đầu năm 2020, có thời điểm xuống mức 
âm, trong khi Tập đoàn phải đảm bảo mức dự 
trữ lưu thông theo quy định, yếu tố này đã tác 
động đến giá vốn tồn kho của Tập đoàn. Bên 
cạnh đó, trong năm 2020, tình hình lũ lụt nghiêm 
trọng ở miền Trung cũng ảnh hưởng rất lớn đến 
hiệu quả kinh doanh xăng dầu của một số Công 
ty xăng dầu thành viên. Cùng với đó, chi phí định 
mức theo quyết định điều chỉnh của các cơ quan 
quản lý nhà nước thấp hơn chỉ phí thực tế của 
Tập đoàn. 


Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn năm 2020 


12.389.051... 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 65 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


Yy 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI KINH DOANH CHÍNH (tiếp theo) 


— 


Lĩnh vực vận tải bộ 
X—=—=——=_--__.._ 


Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 


` =†` 4 „a Tỷ đồng 


Hoạt động SXKD năm 2020 của DTC cũng 
chịu tác động tiêu cực từ sự sụt giảm nhu cầu 
tiêu thụ xăng dầu của xã hội, gián đoạn hoạt 
động vận tải do dịch bệnh (đặc biệt đối với 
việc vận chuyền sang Lào) và mưa lũ liên tục, 
mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải xăng 
dầu ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhờ triển khai 
các giải pháp tích cực, hiệu quả trong đó có 
việc chú trọng đầu tư phương tiện vận tải, 
kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công 
ty đạt được hết sức khả quan, vượt kế hoạch 
được giao. Cụ thể: 


"_ Lĩnh vực kinh doanh vận tải xăng dầu: Tổng 
sản lượng vận chuyển đạt 565 triệu m'”km, 
đạt 1O5% KH và bằng 94% TH năm 2019. 


"Lĩnh vực kinh doanh khác: Sản lượng kinh 
doanh xăng dầu đạt 102% KH và bằng 86% 
TH năm 2019. Tổng lợi nhuận lĩnh vực kinh 
doanh hàng hóa khác vượt 15% k<H 2020. 


» Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: Đạt 51,2 tỷ 
đồng, đạt 105% KH và bằng 64% TH 2019. 
Trong đó: Lợi nhuận vận tải đạt 55,5 tỷ đồng, 
đạt 104% KH và bằng 74% so với TH năm 2019. 


6⁄4 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Lĩnh vực vận tải bộ là một trong những lĩnh 
vực chủ chết phục vụ cho kinh doanh xăng 
dầu, đảm bảo duy trì tết hoạt động sản xuất 
kinh doanh xăng dầu. Đạt được kết quả kinh 
doanh vượt kế hoạch như trên là do Tổng 
Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex đã điều 
hành linh hoạt, hiệu quả, tăng cường đổi mới 
phương tiện vận tải và đầu tư mới của hàng 
xăng dầu, đã phối hợp tốt với Tập đoàn và 
các Công ty xăng dầu trong công tác điều độ 
hàng hóa. Tổng Công ty đã triển khai hàng 
loạt các biện pháp tăng cường quản trị nội bộ, 
tăng hiệu quả kinh doanh như nghiên cứu, rà 
soát, xây dựng mới và sửa đổi các quy định, 
quy chế quản lý nội bệ có liên quan; liên tục 
rà soát quy định về bảng giá cước gốc vận tải 
đường bộ để đảm bảo giá cước vận tải bộ phù 
hợp với thực tế, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường hướng tới xây dựng một Tổng Công ty 
vận tải xăng dầu đường bộ hàng đầu tại Việt 
Nam, đủ năng lực và uy tín để bao thầu toàn 
bộ nhu cầu vận tải bộ của Petrolimex, mở 
rộng hoạt động ra ngoài xã hội và các nước 
láng giềng. 


Ÿ PIMIHAMM Š 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


PETR0LIMEX 10 


Lĩnh vực vận tải thủy 


Năm 2020, hoạt động khai thác hàng trong và 
ngoài Tập đoàn của PCT đã có những tín hiệu 
tích cực, đồng thời năng lực khai thác đội tàu 
được nâng cao, hoạt động cho thuê tàu định 
hạn và tuyến/chuyến được đa dạng hóa. Bên 
cạnh đó, việc chuyền đổi nhiên liệu hàng hải 
theo Công ước Marpol bước đầu khiến cho 
hoạt động của Tổng Công ty còn gặp nhiều 
khó khăn, cùng với tác động của đại dịch 
Covid-]9, giá cước thị trường TCE thiếu ổn 
định và những thay đổi về chính sách, hàng 
rào kỹ thuật của một số quốc gia, hãng dầu, 
cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
SXKD của PGT. 


Trong điều kiện tổ chức triển khai công tác 

kinh doanh gặp nhiều khó khăn như trên, 

Tổng Công ty đã quyết liệt trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện các giải pháp kinh doanh, 

góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch được 

giao, cụ thể: 

>" Sản lượng vận chuyển đạt 12.986.000 m#, 
đạt 1OO% KH, sản lượng luân chuyền đều đạt 
21 tỷ mkm, đạt 102% KH; 

> Lợi nhuận trước thuế đạt 216,5 tỷ đồng và 
đạt 124% kH 2020. 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


` . . L. 
NŨ SM0KING 
tu A n4 LÁ NRSE 


Ea 
.- 8c tt tp trẻ ‡rtrt£ 


* 
®'ggg000001000000% 
! 


Lợi nhuận trước thuế 


_ 216,5, 


Lĩnh vực vận tải thủy là lĩnh vực có vốn đầu tư 
rất lớn của Tập đoàn, có ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động nhập khẩu xăng đầu. Năm 
2020, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh 
doanh là do PGT đã tập trung khai thác hiệu 
quả đội tàu viễn dương, liên tục rà soát, tiết 
giảm chỉ phí kinh doanh, tiến hành tái cấu 
trúc đội tàu để đảm bảo hiệu quả khai thác. 
PCT đã đẩy mạnh công tác xúc tiến khách 
hàng bên ngoài, sử dụng hiệu quả đội tàu 
hiện có nhằm nâng cao năng lực sản xuất 
kinh doanh của lĩnh vực vận tải thủy. PGT đã 
xác lập mô hình khai thác tập trung (bpool tàu) 
trong hoạt động vận chuyển viễn dương và 
ven biển, chuyên nghiệp công tác khai thác 
tàu, phát huy lợi thế trong lĩnh vực dịch vụ 
hậu cần (logistics) hàng hải, ổn định việc làm 
và đời sống cho người lao động, gia tăng thu 
nộp ngân sách cho nhà nước hàng năm trở 
thành một Tổng Công ty có năng lực tài chính 
vững vàng, đội ngũ sĩ quan thuyền viên giàu 
kinh nghiệm, say nghề và nhiệt huyết, với đội 
ngũ cán bộ quản lý năng động, có bản lĩnh và 
kiến thức quản tri. 


Báo cáo thường niên2020_ Ì_ 65 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


y 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI KINH DOANH CHÍNH (tiếp theo) 


Tổng công ty Hóa dầu 
Petrolimex PLC 


Cùng với các khó khăn chung, năm 2020, cả 
O5 ngành hàng của PLC đều chịu sự cạnh 
tranh gay gắt, giá dâu gốc biến động ảnh 
hưởng đến ngành hàng DMN. Tuy nhiên, 
với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ 
công nhân viên, Tổng Công ty đã hoàn thành 
và vượt mức K<H Tập đoàn giao, đặc biệt là 
ngành hàng nhựa đường. Kết quả SXKD 2020 
cụ thể như sau: 


"Tổng sản lượng: Đạt 420.455, đạt 121,6% KH 
và bằng 108,7% so với TH năm 2019; 


-_ Tổng doanh thu: 5.608 tỷ đồng, đạt 1l2% KH 
và bằng 91% so với TH năm 2019; 


» Tổng lợi nhuận trước thuế: 190 tỷ đồng, đạt 
158% KH và bằng 102% so với TH năm 2019. 


Tổng lợi nhuận trước thuế 


190... 


¬ÔÔÔÔÔÔÒÒÔÔÒÔÒÔÒÔ  Ô  ............. 


Công ty TNHH Castrol 
BP Petco 


Là Công ty có thị phần dầu nhờn lớn nhất cả 
nước, lợi nhuận trước thuế trong nhiều năm 
đều ở mức rất cao, duy trì ở mức trên 5OO% 
vốn điều lệ. Năm 2020, Công ty tiếp tục giữ 
vững thị phần và duy trì mức lợi nhuận xấp xỉ 
1.500 tỷ đồng như các năm trước và tiếp tục 
là đơn vị có đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho 
Tập đoàn. 


-_ Tổng sản lượng: 6O,55 triệu lít, đạt 94% KH và 
bằng 87% so với TH năm 2019; 


Lợi nhuận trước thuế: Đạt 1.486 tỷ đồng, đạt 
101% KH và bằng 82% so với TH năm 2019, 
trong đó, cổ tức Tập đoàn dự kiến được 
nhận trên 4OO tỷ đồng. Tỷ suất LNTT/V/CSH 
luôn ở mức cao. 


y 


Lợi nhuận trước thuế 


1.486... 


PETROLIMEX 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


» Khối gas, khí hóa lỏng 


Ngay từ đầu năm 2020, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty Gas Petrolimex 
đã chịu tác động rất lớn bởi các thay đổi trong chính sách của Nhà nước cũng như việc phong 
tỏa, hạn chế đi lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, mặt hàng LPG tiếp tục 
chịu sức ép từ xu hướng chuyển đổi bếp điện -từ và làn sóng sáp nhập mua bán để hình thành 
các chuỗi phân phối diễn ra mạnh mẽ; Đồng thời, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, 
chiếm dụng vỏ bình, làm tương tự màu sắc vỏ và van bình... vẫn xảy ra phổ biến gây khó khăn 
cho hoạt động của PCC. Mặc dù vậy, với việc triển khai nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả, 
PCC vẫn đạt được kết quả tốt trong năm 2020: 


>_ Tổng sản lượng đạt 15O nghìn tấn, đạt 102% KH và bằng 89% so với TH năm 2019; 
>_ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 157 tỷ đồng, đạt 1II% KH và bằng 81% so với TH năm 2019. 


Tổng sản lượng Lợi nhuận trước thuế 


-150..... 157... 


` : Lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu hàng không - Công ty CP. 
: Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) 


Năm 2020, là một năm đặc biệt khó khăn với lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu hàng không, các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này hầu hết đều thua lỗ. Hoạt động SXKD của DA 
cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi việc liên tục cắt đường bay quốc tế, cắt giảm đường bay, 
giảm tần suất khai thác bay nội địa do sự lây lan của đại dịch Covid-19, cộng hưởng với diễn 
biến khó lường của thị trường dầu thô, Jet và các yếu tố bất lợi khác. Những yếu tố này đã ảnh 
hưởng trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, PA vẫn có lợi nhuận 
và là điểm sáng trong các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu hàng không. 


>_ Tổng sản lượng xuất bán: 597 nghìn, 


đạt 69% KH và chỉ bằng 45% so với TH SÀN 
năm 2019; {2 ¬ : 
»_ Lợi nhuận trước thuế: 4O tỷ đồng, ^ÑC 


đạt 25% KH. 
Lợi nhuận trước thuế 


A 0 Tỷ đồng 


Báo cáo thường niên2020 Ì 67 


vY 


y 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI KINH DOANH CHÍNH (tiếp theo) 


b Khối bảo hiểm, ngân hàng, xây lắp và các lĩnh vực khác 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Lĩnh vực bảo hiểm 
- Tổng Công ty CP Bảo hiểm 
Petrolimex (PJICO) 


Lĩnh vực ngân hàng - 
Ngân hàng TMCP Xăng dầu 
Petrolimex (PGBank: 


Trên nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số, 
PJICO đã hoàn thành vượt mức và toàn diện 


Năm 2020, cùng với việc tích cực chuẩn bị 
các phương án tái cấu trúc, PG Bank đã nỗ 


kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kết quả lực hoàn thành vượt mức KH, các chỉ tiêu 
SXKD năm 2020: trọng yếu đều đạt được tỷ lệ tăng trưởng ấn 


- Tổng doanh thu năm 2020: 4.O89 tỷ đồng, ĐH Ôi 
bằng TII,/2% so với TH năm 2019 và đạt 118% 
KH đề ra. Trong đó, doanh thu bảo hiểm 
gốc đạt xấp xỉ 5.5OO tỷ đồng, bằng T]4,5% so 
với TH năm 2019 và đạt 120% KH; 


» Lợi nhuận trước thuế: 217 tỷ đồng, đạt 121% 
kế hoạch năm. Doanh thu bán bảo hiểm qua 

CHXD Petrolimex đạt 200 tỷ đồng, đạt 115% 

KH năm và bằng 125% so với TH năm 2019. 


- Tổng doanh thu: 1.127 tỷ đồng, đạt 112% KH 
và tương đương TH năm 2019; 

-_ Tổng lợi nhuận trước thuế: 212 tỷ đồng, đạt 
TI2% KH năm 2020. 


Lợi nhuận trước thuế 
_Òp 1 / Tỷ đồng 


Pjico thuộc Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm uy 
tín trên thị trường theo Vnreport; Xếp hạng 
tín nhiệm tài chính quốc tế AMBEST ở mức 
B+ (Tốt), triển vọng tích cực; Năng suất lao 
động tăng 14% nhờ ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin và tích cực mở 
rộng mạng lưới kinh doanh, kênh 
kinh doanh. 


Lợi nhuận trước thuế 


1è... 


w.petrolimex.com.vn 


Lĩnh vực kinh doanh kho 


» Công ty TNHH Kho xăng dầu Ngoại quan 
Vân Phong: Doanh thu hàng hóa dịch vụ 
đạt trên 452 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 205 tỷ 
đồng tương đương 186% KH. 


» Hoạt động cho thuê kho tại các Công ty 
xăng dầu thành viên: Năm 2020, hoạt động 
cho thuê kho của các CTXD tiếp tục đạt 
kết quả tốt, đóng góp vào kết quả chung 
của toàn Tập đoàn. Lợi nhuận cho thuê kho 
năm 2020 đạt TI4 tỷ đồng (trong đó Công 
ty Xăng dầu Khu vực II là 109 tỷ đồng), bằng 
122% so với TH 2019 và đạt 96Gj/7% KH. 


Lợi nhuận trước thuế 


F114... 


Lĩnh vực xây lắp thiết kế - 
Tổng Công ty Xây lắp và È 
Thương mại Petrolimex (PGCC) : 


Năm 2020, Tổng Công ty đã tập trung thực 
hiện công tác tái cấu trúc theo chỉ đạo của 
các cơ quan quản lý Nhà nước, một số lĩnh 
vực hoạt động của PGCC tiếp tục gặp nhiều 
khó khăn... nhưng kết quả SXKD năm 2020 
của Tổng Công ty đã đạt và vượt so với KH 
Tập đoàn giao. 


»- Tổng doanh thu đạt 1.667 tỷ đồng, đạt TI7% 
KH 2020 và bằng G7% so với TH năm 2019; 


- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng, 
đạt 1⁄4l% KH 2020 và bằng 55% so với TH 
năm 20]9. 


y 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 


3>: Tình hình tài sản hợp nhất 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Quy mô tài sản hợp nhất: Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2020 của Tập đoàn là: 61.106 
tỷ đồng, giảm 1% so với cuối kỳ năm 2019, tưởng ứng giảm 656 tỷ đồng. trong đó tài sản ngắn 
hạn giảm 2%, tài sản dài hạn tăng 1%. Chỉ tiết như sau: 


So với năm 2019 


Chỉ tiêu 2019 Tỷ trọng 2020 Tỷ trọng 


Tăng/giảm % 
Tài sản dài hạn 24.009 3/% 25.509 8% OO 101% 
Tài sản ngắn hạn 8.7/55 62% 37.799 62% -954 98% 
TỔNG TÀI SẢN 61.762 61.106 -656G 99% 


Cơ cấu tài sản hợp nhất 


" Tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2020 chiếm > Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 chiếm 
tỷ trọng 38%, tăng 30O tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 62%, giảm 954 tỷ đồng tương ứng 


tăng 1% so với năm 2019. Trong tổng tài sản với giảm 2% so với năm 2019. Quy mô tài 
dài hạn, tài sản cố định chiếm tỷ lệ chủ yếu sản ngắn hạn giảm chủ yếu do sản lượng 
là 67%, đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ lệ xuất bán các mặt hàng xăng dầu của toàn 


T7%, tài sản dài hạn khác chiếm 11%, bất động Tập đoàn sụt giảm so với năm 2019 do ảnh 
sản đầu tư và tài sản dở dang dài hạn chiếm hưởng của dịch Covid-]19 (sản lượng xuất bán 
4%. Tài sản dài hạn tăng tập trung chủ yếu hợp nhất năm 2020 giảm 1O% so với năm 
tại các khoản mục: tài sản cế định tăng T72 2019). Trong tổng tài sản ngắn hạn, hàng tồn 
tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất là 5O%, sau đó là 
tăng 20O tỷ đồng, tài sản dài hạn khác tăng tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 
152 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn giảm tỷ trọng 29%, các khoản phải thu ngắn hạn 
258 tỷ đồng. Trong năm 2020, Tập đoàn đã chiếm tỷ trọng 22%, đầu tư tài chính ngắn 


mua trái phiếu của Ngân hàng BIDV để tối hạn chiếm tỷ trọng 14%, các tài sản ngắn 
ưu hóa hiệu quả của dòng tiền nên khoản hạn khác chiếm tỷ trọng 5%. Cơ cấu tài sản 
mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có ngắn hạn năm 2020 không có biến động 


lớn so với năm 2019. 


Sự tăng trưởng mạnh. 


Đánh giá khả năng thanh toán của Tập đoàn: Tập đoàn luôn đảm bảo khả năng thanh toán 
nợ đến hạn, các chỉ tiêu tài chính thể hiện khả năng thanh toán luôn ở mức an toàn, tuân thủ 
các quy định của pháp luật. 


Chỉ tiêu tài chính 2019 2020 
ệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 115 1,07 
ệ số thanh toán nhanh (lần) 0,79 O,8O 


Hệ số khả năng thanh toán luôn duy trì ở mức tốt, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các 
khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. 


Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lớn hơn 1, hệ số khả năng thanh toán nhanh lớn hơn 
O,5. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn giảm O,Ø7 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh 
tăng O,O1 lần so với năm 2019. 


ØØĐ 
Ô 
œO© 


A 
apY 


=_—TTI 


70 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 71 


>4 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


> : Tình hình nguồn vốn hợp nhất 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
› k) 


Quy mô nguồn vốn hợp nhất: Về cơ bản tổng nguồn vốn không biến động nhiều, giảm 1% so 
với cùng kỳ 2019. 


Cơ cấu nguồn vốn: 


So với năm 2019 


Chỉ tiêu 2019 Tỷ trọng 2020 Tỷtrọng 
Tăng/giảm % 
Nợ ngắn hạn 534.172 55% á5.40O 58% 1228 104% 
Nợ phải trả 
Nợ dài hạn 1666 3% 1.580 3% -86 95% 
Vốn chủ sở hữu 25.925 42% 24.126 9% -1797 92% 
Tổng nguồn vốn G1.762 G1I.1OG -65G 99% 


51.106 


24.126 


Năm 2020, Nguồn vốn giảm 656 tỷ, trong đó vốn chủ sở hữu giảm 1.797 tỷ do lợi nhuận sụt 
giảm, nợ ngắn hạn tăng 1.228 tỷ, nợ dài hạn giảm 86 tỷ, chỉ tiết như sau: 


Nợ phải trả tăng chủ yếu ở các khoản nợ ngắn hạn. Cụ thể: 


y 


Phải trả người bán ngắn hạn T1.91O tỷ đồng, 
giảm 1.859 tỷ đồng so với năm 2019. 


Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 
2:75 tỷ đồng, giảm 191 tỷ đồng so với năm 
2019, trong đó giảm chủ yếu ở thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 


Vay ngắn hạn 14.721 tỷ đồng, tăng 768 tỷ 
đồng so với năm 2019. Các khoản vay ngắn 
hạn đều trong thời hạn thanh toán, được 
thực hiện dưới hình thức tín chấp nhằm 
mục đích bổ sung vốn lưu động và mở các 
tín dụng thư (L/C) nhập khẩu xăng dầu. 


>_ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 3.661 tỷ đồng, tăng 


2.228 tỷ đồng so với 31/12/2019. Quỹ BOG 
được trích lập và sử dụng theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BCT-BTC 
ngày 29/10/2014 do liên Bộ Công Thương-Tài 
chính ban hành. 


Các khoản phải trả ngắn hạn khác 2.574 tỷ 
đồng, bao gồm người mua trả tiền trước, 
phải trả người lao động về tiền lương, quỹ 
khen thưởng, phúc lợi, chỉ phí phải trả ngắn 
hạn và các khoản khác, ... 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 


Năm 2020, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 
lý, điều hành của Tập đoàn: Tiếp tục khác thác tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, tận 
dụng hệ thống cơ sở vật chất SAP-ERP, EGAS để tổng hợp thông tin, phân tích số liệu phục 
vụ công tác quản lý, quản trị; bước đầu triển khai chương trình báo cáo quản trị thông minh 
BI để vận hành trong toàn ngành, số hóa hệ thống quản lý đơn hàng để kiểm soát và theo dõi; 
tăng cường các cuộc họp, hội nghị, đào tạo trực tuyến... 


Triển khai giải pháp tích hợp và tối ưu hóa hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu 
nhằm đảm bảo tối ưu trong quản trị, quản lý và giảm thiểu chi phí vận 
hành, xử lý và khắc phục các sự cế cho các hệ thống ứng dụng trọng 
điểm của Tập đoàn; 


Hợp tác, ký kết hợp đồng với đối tác HDBANK để triển khai giải pháp 
thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển khách hàng thân thiết 
theo hướng hiện đại và quản lý hiệu quả hơn. Ngoài giải pháp thanh 
toán không dùng tiền mặt bằng các thẻ ATM nội địa, Tập đoàn cũng 
đã chủ động triển khai các giải pháp thanh toán mới như ví điện tử. 
Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã phê duyệt chủ trương sử dụng các giải 
pháp thanh toán hiện đại nhất ứng dụng công nghệ QR code để nâng 
cao công tác quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 


Tiếp tục rà soát, xây dựng mới và hoàn thiện các quy định, quy chế quản 
lý nội bộ của Công ty mẹ - Tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật. 
Các đơn vị trong Tập đoàn chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản 
quản lý nội bộ đảm bảo các quy định của pháp luật và đồng bộ với các 
qUy định của Tập đoàn. 


Tì L 
m . 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ mới trong năm 2020, qua đó nâng cao tiêu chuẩn quy 
trình kiểm toán nội bộ, siết chặt khâu kiểm tra, giám sát trong nội bộ Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên, hạn chế tối đa những dấu hiệu sai phạm, rủi ro tiềm tàng tại các đơn vị kiểm toán 
đồng thời phân bổ nguồn lực, thiết lập tần suất kiểm toán một cách có hiệu quả. Quán triệt, 
đôn đốc các biện pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành từ khâu nhập khẩu, tồn chứa, lưu thông 
cho đến bán hàng. 


Triển khai gửi báo cáo định kỳ theo quý và báo cáo đột xuất đối với các rủi 
ro của từng phòng, ban thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên. Nội dung các báo cáo nêu cái nhìn tổng quát về rủi ro, nhận diện khả 
năng xảy ra, ảnh hưởng, xếp hạng rủi ro, kèm theo kế hoạch kiểm soát và 
xử lý các rủi ro để luôn chủ động ứng phó với các biến cố có thể xảy ra, 
từng bước nâng cao năng lực quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. 
Tập trung nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực chuyên ngành và lĩnh vực phụ trợ 
kinh doanh xăng dầu, không đầu tư vào các ngành nghề không phải thế 
mạnh chuyên môn và kinh nghiệm của Tập đoàn. 


Tăng cường đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển hệ thống 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc về cả dịch vụ lẫn tiện ích cho 
người tiêu dùng nhằm mục tiêu giữ vững và phát triển thị phần. 


Tiếp tục đầy mạnh việc rà soát, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 
các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty mẹ - Tập đoàn cũng 
như các công ty thành viên để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảm 
thiểu rủi ro. 

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về an toàn phòng 
chống dịch Covid-19, tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, vệ sinh dịch 
tễ đồng thời phân bổ nguồn lực làm việc hợp lý để vừa kiên quyết chống 
dịch, vừa đảm bảo hiệu suất công việc. 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


y 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ (tiếp theo) 


Ứng dụng Công nghệ thông tin 


Hệ thống CNTT được duy trì và phát triển theo chiến lược kinh doanh của Tập đoàn 


Hệ thống CNTT được quan tâm, đầu tư, phát 
triển theo một chiến lược rõ ràng, sẵn sàng 
làm nền tảng hỗ trợ công tác quản trị điều 
hành kinh doanh giúp Petrolimex phát triển 
bền vững, góp phần hiện thực hóa chiến lược 
kinh doanh của Petrolimex. Bao gồm có các 
hệ thống cốt lõi như sau: 


Ứng dụng kết nối trực tuyến 
Microsoft Teams 


Ứng dụng triển khai và sử dụng các phần 
mềm hỗ trợ làm việc từ xa, làm việc nhóm, 
làm việc trực tuyến qua các thiết bị công 
nghệ: máy tính,di động,... tạo điều kiện cho 
CBCNV có thể trao đổi, phối hợp giải quyết 
công việc nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, 
góp phần tiết giảm chi phí, lịch trình công 
tác chỉ đạo điều hành kinh doanh, tiết kiệm 
chi phí truyền thông, giao dịch... 


Năm 2020, trước tình hình diễn biến vô cùng 
phức tạp của bệnh dịch Covid, theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giãn cách 
xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng 
lượng quốc gia và mục tiêu tăng trưởng, giữ 
vững vị thế của doanh nghiệp, Tập đoàn đã 
triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống trực 
tuyến Microsoft Teams. 


Tập đoàn đã triển khai thành công các ứng 
dụng của hệ thống làm việc online và đã đạt 
được một số thành tựu như: công tác điều 
hành sản xuất kinh doanh đảm bảo cung cấp 
đủ xăng dầu cho xã hội và kế hoạch đã xây 
dựng; tổ chức thành công đại hội cổ đông 
trực tuyến của Petrolimex và đã được các cổ 
đông đánh giá cao; tổ chức thành công hội 
thảo hội nghị giữa Công ty Mẹ - Tập đoàn, 
các đơn vị thành viên, phòng ban nghiệp vụ 
và các đối tác trong và ngoài nước; triển khai 
các chương trình đào tạo nội bộ online cho 


76 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


các cán bộ nghiệp vụ các phòng ban Công 
ty Mẹ - Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc nhằm 
nâng cao và bổ sung các kiến thức hữu ích 
phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ theo 
từng lĩnh vực trọng yếu cho CBCNV. 


khép lại năm 2020 với nhiều khó khăn do 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, những 
nhờ hệ thống CNTT đã được triển khai, duy 
trì và phát triển trong các năm vừa qua; hệ 
thống CNTT đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc hỗ trợ các cấp lãnh đạo có đủ thông tin, 
đủ công cụ để quản trị điều hành kinh doanh 
xuyên suốt từ Tập đoàn đến tất cả các đơn vị 
thành viên. Hệ thống CNTT được duy trì hoạt 
động an toàn và ồn định, sẵn sàng đáp ứng 
yêu cầu sử dụng 24⁄7, đáp ứng yêu cầu sử 
dụng trong mọi tình huống kể cả tình huống 
“giãn cách xã hội do dịch bệnh Covidg-]19”, là 
nền tảng vững chắc giúp Petrolimex vượt 
qua các thách thức, khó khăn của dịch bệnh 
để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


“ Hệ thống Quản trị nguồn lực E 
doanh nghiệp (ERP SAP) E 


Tập đoàn Petrolimex triển khai SAP từ năm 2009 và chính thức đưa vào sử dụng 
(golive) trên phạm vi toàn Tập đoàn từ O1/O1/2015. Hệ thống SAP bao gồm các 
nghiệp vụ quản lý, quản trị từ khâu tạo nguồn (nhập), tồn chứa (lửu kho) đến khâu 
bán cho khách hàng (xuất), hạch toán, thống kê, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị 
và hợp nhất báo cáo trên toàn ngành... Đây là hệ thống được tích hợp với hệ thống 
tự động hóa, góp phần bảo đảm tính chính xác, an toàn và tin cậy trong công tác 
giao nhận và quản lý hao hụt xăng dầu. Kể từ khi triển khai hệ thống ERP SAP đến 
nay, Petrolimex luôn hoàn thành công tác hợp nhất số liệu báo cáo trên phạm vi 
toàn Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về 
kết quả hoạt động kinh doanh theo đúng yêu cầu quản lý, quản trị nội bộ cũng như 
đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và nhà đầu tư cả về 
chất lượng và tiến độ cung cấp thông tin, báo cáo. 


Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng hệ thống CNTT trên toàn Tập đoàn. 
Petrolimex không ngừng nghiên cứu, triển khai các tính năng và “module” phát 
triển mới trên hệ thống SAP và ghi nhận kết quả tích cực về nhiều mặt. 


Báo cáo thường niên 2020 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


T7 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


y 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 


NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ (tiếp theo) 


Ứng dụng Công nghệ thông tỉn (tiếp theo) 


Hệ thống CNTT được duy trì và phát triển theo chiến lược kinh doanh của Tập đoàn (tiếp theo) 


3¬ Bseaz60efsiEsifentnhssfDábsbai 44a 5S:E20Á65610462iebebifte 
DŒR. Hệ thống Quản trị cửa hàng R 
Si _“ bán lẻ (EGAS) ị 
“J4 bà ÔÔÔ cố ốc ru lở 


Hệ thống EGAS giúp Tập đoàn quản lý, quản 
trị điều hành kinh doanh hiệu quả trên 2:70O 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, 
bao gồm các nghiệp vụ xuất bán lẻ cho 
khách hàng. Hệ thống được tích hợp với cột 
bơm, góp phần bảo đảm tính chính xác, minh 
bạch và tin cậy số liệu xuất bán cho khách 
hàng. Năm 2020 Tập đoàn tiếp tục phối hợp 
với Piacom cải tiến và phát triển một số chức 
năng quản trị trên hệ thống EGAS để phục 
vụ công tác sản xuất kinh doanh ngày càng 
tốt hơn. 


Hệ thống Quản trị văn bản chỉ đạo 
điều hành E-OFFICE 


Hệ thống E-OFFICE được triển khai và đưa 
Vào sử dụng từ năm 2017, đến nay đã đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu về số hóa văn bản 
đến, văn bản đi, đáp ứng yêu cầu quản trị 
liên thông văn bản chỉ đạo điều hành xuyên 
suốt từ Tập đoàn đến tất cả các đơn vị thành 
viên, hệ thống giúp quản lý, quản trị trung 
bình hơn 200.000 văn bản điện tử/năm, sẵn 
sàng đáp ứng yêu cầu theo đúng quy trình 
quản lý văn bản điện tử: Từ khâu phát hành/ 
tiếp nhận, chuyển xử lý, lưu trữ đến tra cứu 
tìm kiếm, thống kê theo nhu cầu thực tế của 
công tác chỉ đạo điều hành kinh doanh. 


% 
MO Hệ thống thư tín điện tử i 
_ˆ° (email:@petrolimex.com.vn) Ắ 


Hệ thống thư tín điện tử giúp quản lý, quản 
trị trung bình hơn 250.OOO thư điện tử mỗi 
ngày, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sử dụng 
để hỗ trợ công tác trao đổi thông tin nội bộ, 
trao đồi thông tin với đối tác và khách hàng 
nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. 


78 | WWw.petrolimex.com.vn 


Hệ thống hóa đơn điện tử 
E-INVOICE 


Hệ thống E-INVOICE được triển khai và đưa 
Vào sử dụng từ năm 2018, đến nay đã đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu số hóa Hóa đơn, giúp 
quản lý, quản trị trung bình 25 triệu hóa đơn 
điện tử/năm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát 
hành, lưu trữ, tra cứu hóa đơn điện tử theo 
nhu cầu thực tế của khách hàng; đảm bảo 
tính pháp lý minh bạch về hóa đơn bán hàng, 
nâng cao tính tiện lợi cho khách hàng. 


Hệ thống trang tin điện tử : 
(Website: www.petrolimex.com.vn) : 


Hệ thống trang tin điện tử là cổng thông tin 
chính thức của Petrolimex, đáp ứng yêu cầu 
truyền thông, phổ biến thông tin đến khách 
hàng, đối tác, đáp ứng yêu cầu minh bạch 
thông tin theo đúng quy định của cơ quan 
quản lý Nhà nước, bao gồm các quy định 
về minh bạch xăng dầu theo Nghị định 85, 
quy định công bố thông tin đối với công ty 
đại chúng của Ủy ban Quản lý thị trường 
chứng khoán. 


X 
®: Ứng dụng thanh toán È 
` không dùng tiền mặt : 
Lm ¬"......................... _ 


Hiện nay, Tập đoàn đang phối hợp với đối 
tác ngân hàng để triển khai ứng dụng thanh 
toán không dùng tiền mặt khi mua xăng đầu 
tại các cửa hàng của Petrolimex. Ứng dụng 
trên đáp ứng yêu cầu tiết kiệm thời gian 
và công sức của khách hàng khi mua xăng 
dầu, là công cụ tốt hỗ trợ khách hàng quản 
lý chi phí mua xăng dầu, hỗ trợ Petrolimex 
nhận diện, quản lý và chăm sóc khách hàng 
thường xuyên. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Năm 2021 và các năm tiếp theo - số hóa để tăng cường hiệu quả công tác quản trị kinh doanh 


Xác định vai trò quan trọng của CNTT trong 
bối cảnh phát triển chung của toàn cầu, 
Petrolimex tiếp tục thực hiện chiến lƯợc 
chuyền đổi số, đẩy nhanh tiến trình áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật thế giới, các 
thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 
4. Vào công tác quản trị điều hành kinh 
doanh xăng đầu trên toàn hệ thống. 


Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành 
kinh doanh của các cấp lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, cán bộ bán hàng đến khách hàng, 
Petrolimex tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến 
lược chuyển đổi số, bằng các dự án trọng điểm 
như triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định, 
quản trị điều hành kinh doanh thông minh 
(B)), dữ liệu lớn (Big data), cùng cấp thêm 
các tiện ích mua và thanh toán xăng dầu qua 
các phương thức hiện đại như bán hàng tự 
động, thanh toán qua thẻ, thanh toán qua 
thiết bị di động, chương trình tích điểm, tri ân 
khách hàng... 


Trong năm 2021, Petrolimex tiếp tục triển 
khai một số giải pháp công nghệ có tính chất 
trọng yếu làm cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu 
quản lý, quản trị trên phạm vi toàn Tập đoàn, 
đồng thời nghiên cứu triển khai bổ sung các 
giải pháp quản trị tiên tiến để hệ thống CNTT 
trở thành nền tảng cho sự phát triển của Tập 
đoàn trong các năm tiếp theo. Trong đó, tập 
trung đầu tư phát triển các chương trình, dự 
án ứng dụng sau: 


Triển khai phân hệ quản trị đất đai, tài sản cơ 
Sở Vật chất (PM: Plant maintenance), quản lý 
thông tin chỉ tiết về quá trình bảo dưỡng, tình 
trạng hoạt động của tài sản ghi nhận trên hệ 
thống SAP trên phạm vi toàn ngành. Trên cơ 
Sở đó, các công ty có thể chủ động trong các 
kế hoạch sửa chữa định kỳ. 


Tiếp tục nâng cấp chương trình số hóa các 
văn bản, hồ sơ trên hệ thống e-Office cho các 
phòng ban của Công ty Mẹ: - Tập đoàn, chữ 
ký điện tử. 


Tiếp tục bảo trì và nâng cấp hệ thống ứng 
dụng hỗ trợ làm việc từ xa, làm việc trực 
tuyến, hội nghị truyền hình để tiết kiệm 
chi phí trong công tác quản trị điều hành 
kinh doanh. 


Đầu tư nghiên cứu triển khai các chương 
trình mới nhằm bổ sung các công cụ hiện đại 
để khách hàng có thêm nhiều tiện ích, trải 
nghiệm khi mua và thanh toán xăng dầu. 


Triển khai các ứng dụng mới trên hệ thống 
ERP-SAP như: Xây dựng module quản trị rủi 
ro; các nội dung quản trị, tính phí: phí bảo 
hiểm; chỉ phí bảo quản, vận chuyển hàng tồn 
kho; lưu trữ, quản lý hóa đơn đầu vào, ... 


Để đạt được kết quả bước đầu quan trọng 
như Vậy, trong quá trình triển khai các ứng 
dụng công nghệ, Tập đoàn đã kiên trì, nỗ 
lực vượt qua không ít những khó khăn như: 
Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ, quy 
trình chưa chuẩn hóa nên phải mất rất nhiều 
công sức và thời gian trong việc thay đổi thói 
quen, đào tạo hướng dẫn người dùng cũng 
như quản trị rủi ro khi hệ thống mới đưa vào 
hoạt động chưa ồn định, bị sự cố, lỗi kỹ thuật,... 


Với nền tảng CNTT vững chắc, Petrolimex sẽ 
tiếp tục củng cố, chú trọng đầu tư và phát 
triển để CNTT theo chiến lược chuyền đổi số 
đã đề ra và thực hiện trong các năm qua, duy 
trì và phát triển hệ thống CNTT góp phần hỗ 
trợ, bảo đảm công tác quản trị điều hành kinh 
doanh liên tục của Tập đoàn trong mọi tình 
huống, góp phần hỗ trợ Petrolimex thực hiện 
và tiến tới mục tiêu, chiến lược kinh doanh 
trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 79 


Yy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN 2021 
Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của khối xăng dầu năm 2021 


Trong năm 2021, Ban Tổng Ciám đốc tiếp tục xác định tập trung gia tăng tại phương thức bán 
lẻ, phương thức mang lại lợi nhuận chính của ngành hàng trên cơ sở phát huy lợi thế thương 
hiệu, hệ thống rộng khắp các tỉnh thành của Tập đoàn. Do đó công tác đầu tư cơ sở vật chất 
của khối kinh doanh xăng đầu nội địa năm 2021 sẽ đặt trọng tâm việc sửa chữa và phát triển 
mới CHXD. Tập đoàn dự kiến xây dựng mới 1O0O cửa hàng xăng dầu với giá trị đầu tư là 6O8 tỷ, 
cải tạo nâng cấp 265 cửa hàng với giá trị đầu tư khoảng 567 tỷ đồng. 


005 221019100 _ẽ tiến (Tỷ PHAN, 
Ì Xây dựng mới CHXD 100 6O8 
2 Cải tạo, mở rộng CHXD 265 5G7 
5 __ Mở rộng & nâng cấp kho, bể, kè cầu cảng, trụ sở,... 46O 
4 Cột bơm, tin học và tự động hóa, Egas,... 542452 
5_ Khác 10O,G5 

Tổng cộng 2.060 


Ngoài các dự án CHXD, Tập đoàn có kế hoạch đầu tư 
các dự án sau trong năm 202I: 


» Đầu tƯ xây dựng mới Kho Xăng dầu » Đầu tư xây dựng mới văn phòng: 
Thanh Hóa, mở rộng sức chứa Kho : : Công ty Xăng dầu Đồng Tháp, Công 
Xăng dầu Việt Trì mở rộng sức chứa ;  : ty Xăng dầu Tây Ninh, Công ty Xăng 
kho K2, mở rộng và nâng sức chứa ;  : dầu B12-Chi Nhánh Hải Dương, Công 
kho kK]52- Hải Dương, cải tạo nâng cấp :  : ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên. 


tuyến ống B12. 


8O Ì_ www.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁ 


Nậá cảm ơn khách hàng ( 


\ \àaA) ụ 


Chiến lược phát triển trọng tâm khác 


Phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án 
của Tập đoàn như: Di dời Tổng kho Xăng đầu Đức Giang, đầu tư kho Xăng đầu Phú Thị; Kho 
Xăng dầu Thanh Hóa, Kho Xăng dầu Cam Ranh, Kho Xăng dầu Hưng Yên, Đầu tư hệ thống hạ 
tầng cung cấp nhiên liệu hàng không từ kho đầu nguồn cho tới hệ thống kho chứa và xuất 
cấp nhiên liệu cho máy bay tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. 


Thực hiện nhiệm vụ triển khai Dự án đầu tư vào lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng hợp tác giữa 
Tập đoàn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 


Tham gia đề xuất, thẩm định, góp ý kiến về mảng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư phát triển 
các sản phẩm (sản phẩm khí, sản phẩm hóa đầu, nhựa đường, hóa chất và dung môi, các sản 
phẩm năng lượng mới và tái tạo) do Tập đoàn góp vốn đầu tư. 


Tham gia triển khai về mảng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư phát triển các sản phẩm (sản 
phẩm khí, sản phẩm hóa dầu, nhựa đường, hóa chất và dung môi, các sản phẩm năng lượng 
mới và tái tạo) do Tập đoàn góp vốn đầu tư. 


Tham gia xây dựng và thẩm định, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hàng năm đối với Tổng Công 
ty PGCC, PLS, DLL, PLC, Pjico, PG Tankers, DTC và ĐA. 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 8l 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 


-‹ 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẦM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 


Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2020 được 


Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành 
Căn cứ ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính Công 


ty mẹ và 


Báo cáo kiểm toán ngày 50/04/2021]; 
Báo cáo tài chính hợp nhất 


của Tập đoàn năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 
ngày 341/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài 
chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 


Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 
hợp nhất của Tập đoàn năm 2020. 


Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính 


Ngày 51/12/2020 
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Công ty mẹ Hợp nhất 

) (2) (5) (4) (5) 
I Tổng tài sản Tỷ đồng 41.447 61.106 
1 Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 28.517 37.797 
2 Tài sản dài hạn Tỷ đồng 12950 25.509 
II Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 41.447 61.106 
1_ Nợ phải trả Tỷ đồng 22.274 46.980 
2 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 1974 24.126 
lll _ Cơ cấu nguồn vốn 

1 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 537 60,5 
2 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 46,5 39,5 
IV Khả năng thanh toán 

Ï ệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1/28 102 
2 ệ số thanh toán nhanh Lần 099 0,8 
V Khả năng sinh lợi 

1 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tỷ đồng 1Ø72 1255 
2 ROE ( Tỷ suất LNST//ốn CSH) % 552 5OI 
3. ROA( Tỷ suất LNST/Tồổng tài sản) % 2,66 2,04 
VI Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 686 


82 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Tổng tài sản hợp nhất 


1.1 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


lm 


⁄ 


`⁄ 


=5 
Zđ3» 


Lộ X4). 
^^ 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


* « 
` 
^> 
—¿ 

= 


Tổng doanh thu hợp nhất 


“ˆ 4123.919 


Tỷ đồng Tỷ đồng 
: So sánh 2020 với 2019 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Thực hiện 

năm 2020 năm 2019 năm 2020 

kế hoạch Năm 2019 

1. Sản lượng XD xuất bán () 
a. Toàn Tập đoàn TI.476€.50O 14.791.987 12.289.062 108% 90% 
b. Công ty mẹ 9.545.000 10.205.442 9751958 102% 95% 
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng) 
a. Hợp nhất 122900 189.604 125919 102% 65% 
b. Công ty mẹ 89.000 127.816 85.275 96% 67% 
3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 
a. Hợp nhất 1570 5.648 1410 90% 25% 
b. Công ty mẹ 100O 4.5G8 1.029 102% 4]% 
4. Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng) 2.418 1.800 1.425 59% 79% 
a. Tập đoàn 1746 1.800 1404 
b. Công ty mẹ G72 BÀI 
5. Chia cổ tức Tối thiểu 12% 30% 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 85 


y 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo) 


KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 


Trong năm, HĐQT đã tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở 
tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐŒCĐ, và các quy định của pháp luật. HĐQT đã chỉ đạo 
quyết liệt, kịb thời hoạt động của Tổng Giám đốc; đề ra định hướng thực hiện thắng lợi mục tiêu 
kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt 
được kết quả đáng khích lệ. Với kết quả đạt được, năm 2020, UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp 
đã tặng cờ “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua” cho Tập đoàn. 


Giám sát Tổng Giám đốc: Nhìn chung, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật và 
của Tập đoàn; tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được HĐQT giao; có nhiều nỗ lực, đổi mới 
trong điều hành hoạt động SXK<D, khắc phục những khó khăn, bất lợi (đại dịch Covid-19, thiên tai 
lũ lụt, biến động dị biệt của giá dầu...) để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020. 


KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 


Để hoạt động SXK<D của Tập đoàn tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban Kiểm soát kiến nghị 
với HĐQT, Tổng Giám đốc một số nội dung sau: 


>_ Nhiều luật, Nghị định, Quy định mới cóhiệu  > Tiếp tục xây dựng phương án, kế hoạch và 


lực từ Ol/O1/2021 đòi hỏi Tập đoàn cần tiếp tổ chức thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn và 
tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn doanh nghiệp thành viên theo đúng chỉ 
thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy đạo của Chính phủ và Chủ sở hữu. 


trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật 
nội bộ tại Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và 


» Tích cực triển khai xây dựng chiến lược 
phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020-2050, 
tầm nhìn đến năm 2045; Hoàn thiện, phê 


BH HỘP: duyệt quy hoạch hệ thống CSVCKT kinh 
» Hoàn thiện công tác quản trị, cơ chế kinh doanh xăng dầu đến năm 2050, tầm nhìn 
doanh, điều hành tài chính nhằm nâng cao đến năm 2048. 


năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động. » Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 


thực hiện thành công năm nhiệm vụ 
trọng tâm trong năm 2021 đã được 
Lãnh đạo Tập đoàn đặt ra. 


<1 
So Ô 


84. Ì_ www.petrolimexcom.vn ị <) ^x 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 


Tổ chức xây dựng, hoàn thiện, trình ĐHĐCĐ thường niên các báo cáo theo quy định (Báo cáo 
của Ban Kiểm soát, Tờ trình đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.... 


Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐĐCĐ thông qua theo quy định của Luật 
doanh nghiệp. 


Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. 


Giám sát tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. 


Giám sát việc xây dựng, giao, tổ chức thực hiện kế hoạch SXK<D theo hướng gia tăng khả năng 
cạnh tranh, nâng cao hiệu quả SXKD. 


Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội 
bộ Tập đoàn và đơn vị thành viên. 


Giám sát việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn và đơn vị thành viên theo chỉ đạo của Chính 
phủ và của Chủ sở hữu. 


Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 
2020 và định kỳ năm 2021; Thẩm định, phân tích Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. 


Giám sát thực hiện chế độ quản lý, lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với 
người lao động, người quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và một 
số nội dung khác trong SXKD và quản trị doanh nghiệp. 


Tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kiểm soát viên tại 
các đơn vị và các cồng việc khác có liên quan. 


Bão cáo thường niên2020_ Ì_ 85 


y 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 


Xác định nhân lực là nguồn tài sản quý giá nhất, quyết định 
đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn, Petrolimex chú 
trọng xây dựng một đội ngũ nhân sự Chuyên nghiệp - Trách 
nhiệm - Hiệu quả và được xem là một trong những chiến 
lược dài hạn của Công ty. Petrolimex luôn có sự quan tâm và 
tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực. Chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực luôn ởi đôi với chiến lược phát triển 
của Tập đoàn, đó được xem là một phần quan trọng trong 
mỗi kế hoạch và có khả năng quyết định đến kết quả 
kinh doanh của Công ty. 


DANH SÁCH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NẮM GIỮ NĂM 2020 


Tỷ lệ Số cổ : : ` BH 
Sốượng  sởhủu — phẩngở mm jqmaw liên an 
STT Thành viên Chức danh cổ phần cổ phần hữu của hi: [y0 n0: ng 
= về Š = = pháp thuânvới đối với 
năm giữ có quyền người có luât Oai li nait 
biểu quyết liên quan : giy g!y 
TI% (đại diện 
ÔNg Tổng 142.526.589 vốn Nhà nước} 
1 ⁄ 4 lE: „ O Không Không Không 
Phạm Đức Thăng Giám đốc o 
22600 O,OOT75% 
' (cá nhân) 
7% (đại diện 
90.571.466 bộ tệ”? 
Ông Phó Tổng vốn Nhà nước) : bh keề _ 
Nguyễn Thanh Sơn Giám đốc o NI —, SN Ế nh! 
2270Q O,OOT75% 
l (cá nhân) 
7% (đại diện 
90.571.466 c SANG 
Ông Phó Tổng vốn Nhà nước) - 
K) Bi : BA » O Không Không Không 
Trần Ngọc Năm Giám đốc o 
5000 O,00059% 
' (cá nhân) 
Ông Bi 2ZZ 
* hó Tổng O,OOO6G3% _ z F 
4 l la nh Quang Giám đốc 810O (cá nhân) O Không Không Không 
Ôn Phó Tổn Ặ : ' 
Nguyễt Văn Sự Giám n O O O Không Không Không 
7% (đại diện 
Ông Phó Tổng S9 hi vốn Nhà nước) 
6 ĐàoN Hải Giám đố —c=.a.c O Không Không Không 
ao Nam HiaI am QọC 3 soð O,00025% 
' (cá nhân) 
Ông Phó Tổng 0,00046% Ẻ 
ý Nguyễn Xuân Hùng Giám đốc phê (cá nhân) : KHöng "Hội Không 
Ông Phó Tổng 7% (đại diện ˆ 
= Lưu Văn Tuyển Giám đốc Thi ỆnIEIC vốn Nhà nước) - filhd PhẾHg) IN HH 


THAY ĐỔI TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020: không 


86 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


TỔNG QUAN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 2020 


Tính đến 31/12/2020, tổng số CBCNV của Petrolimex là 25.292 người (tại ngày 41/12/2019: 24.O0O9 
người). Trong đó, số CBCNV của riêng khối kinh doanh xăng dầu là 18.469 người, tăng O,9 % so 
với năm 2019, chủ yếu phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 


Cơ cấu nhân sự của Tập đoàn theo khối chức năng 


Khối Kinh doanh Xăng đầu (gồm Tập đoàn 


_ề 43 công ty xăng đầu thành viên) __@ 18.469 người - 
Khối Tổng Công ty Kinh doanh Vận tải c 
100% vốn Tập đoàn (PGT & PTC) 3.916 người 


Khối các công ty cổ phần trên 50% vốn 
Tập đoàn (PLC, Gas, Kho Vân Phong, PGCC) 


Si người - 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 87 


y 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo) 


TỔNG QUAN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 2020 (tiếp theo) Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi 


Cơ cấu nhân sự của riêng Khối kinh doanh xăng dầu (gồm Tập đoàn 
và 45 công ty xăng dầu thành viên) 
Trên 55 tuổi 


435 người 
Cơ cấu nhân sự theo trình độ 


Từ 51 đến 55 tuổi 


Trên Đại học 
413 người 


Từ 4O tuổi trở xuống 


Cao đẳng trở xuống Cơ cấu nhân sự theo khối chức năng 


10.397 người 


Cơ cấu nhân sự theo giới tính TẾ EnD" 229 người 
=...ốẽ cố... a5 (5a ốc. .. ® bom komnzótfcbi. Rwbsi SE TS. 14 
42 Công ty xăng dầu 18.240 ai 
12.6506 người 
5.8683 người 
Người quản lý Tập đoàn 45 
người 
S252 42962-29622 0218 —-ipE2e li 1080011520619 Gieipfkeeaikf s20. 86112- A0 ayeeee e xà re siRosaTEtUTeroox Soi isldltiogE gia, 
Người quản lý 45 Công ty 187 _ 
người 


Tổng số lao động 
toàn Tập đoàn năm 2020 


_25.392... 


Lao động trực tiếp SXKD 


Le : Lao động Văn phòng 
N (Tập đoàn và 43 Công ty XD) =.©€7Z người 
"TH... VY... .ẻ.ắ. nh... 


14.970 người 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 


89 


y 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 


Trong năm 2020, Tập đoàn đã thực hiện một số dự án đầu tư sau: 


Tập đoàn dự kiến đầu tư mới là 101 CHXD, tính đến ngày 51/12/2020, đã hoàn thành đưa vào sử 
dụng 84 CHXD. Về cơ bản, các công ty xăng dầu đã thực hiện tết các công tác quản lý kỹ thuật, 
đầu tư cơ sở vật chất của Tập đoàn giao và đã cơ bản hoàn thành cả về giá trị lẫn khối lượng 
theo các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, do các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước còn nhiều bất 
cập đối với hoạt động xây dựng của ngành nên kết quả đạt được còn hạn chế. Đặc biệt, trong 
Xây dựng mới CHXD công tác phát triển mạng lưới bán lẻ của các đơn vị thành viên nhiều đơn vị bị vướng trong thủ 

tục hành chính, đấu nối giao thông theo Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 25/09/2015 thuộc Bộ 
Đ Cửa hàng 


Tổng giá trị đầu tư 


1.405... 


Giao thông,... nên kết quả đạt được chưa cao. 


>_ Đầu tư cải tạo, nâng cấp các kho, cảng: Dự án Mở rộng 


Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 sức chứa và bến xuất oto xitec tại kho xăng dầu Hải 
TT Công trình Dương, Đầu tư hệ thống phối trộn E5 tại kho xăng dầu 
B P... : Sa Nghi Hương - Xăng dầu Nghệ An, thay thế máy bơm 
2) 1b ác HbögU JÊU boHo ĐI Lò Si AS) VÀ: 22-1 0) k6 s0410/22 420205) trạm bơm K50, Kho cảng B12, Tổng kho xăng dầu Nhà 
- n z bè, cảng K2 Vũng Tàu, Kho xăng dầu Trà Vinh,... 
]_ Xây dựng mới CHXD 1OI 556 84 475 : 
2_ Cải tạo CHXD nh _ tới tủ > Đầu tư xây dựng mới văn phòng: Công ty Xăng dầu Tây 
Ninh, Công ty Xăng dầu Quảng Trị, Công ty Xăng dầu 
„_ Mởrộng & nâng cấp kho, bể, kè cầu viện su Hà Bắc, Công ty Xăng dầu Đồng Tháp, Văn phòng chỉ 
cảng, tuyến ống, trụ sở... nhánh xăng dầu Hải Dương. 
4 Mua cột bơm, tin học và tự động hóa, 507 2so : 
Egas, sửa chữa thiết bị,.. »_ Còn lại các công trình, hạng mục đầu tư khác đưa vào 
m— n. ? hoạt động đã phát huy và đáp ứng được nhu cầu sản 
Sẽ xuất kinh doanh của Tập Đoàn. 


6 Tổng cộng 1.745 1.405 


Trong năm 2020, các đơn vị thành viên đã tổ chức triển khai thực hiện với giá trị giải ngân đạt 
1404 tỷ đồng trên kế hoạch giao 1.745 tỷ đồng, đạt 8O,5% kế hoạch. Tỷ lệ thực hiện so với kế 
hoạch năm còn thấp do ảnh hưởng dịch bệnh tại các dự án lớn như Kho xăng dầu Thanh Hóa, 
tăng sức chức kho Việt Trì và việc phát triển lưới bán lẻ còn gặp nhiều khó khăn. 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 


= 1 


“= 


Hấ: ~ 


“ 123.319... 


-‹ 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


"2,05% 


Thực hiện năm 


Thực hiện năm 


TT Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 So sánh 
II > Ki 4 = 6=5/⁄4 
1 Doanh thu thuần đế 189.605.525 125.918.650 65% 
2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đống 5647772 1.409.581 25% 
5 Lợi nhuận sau thuế TNDN KP 4.676.562 I251250/2 27% 

LNST của cổ đông Công ty mẹ ` 4157778 988.465 24% 
LNST của cổ đông không kiểm soát \ 518.785 264.106 51% 
z Triệu 
4 Tổng giá trị tài sản đồng G]:762.4]4 61.IOG.212 99% 
(Số liệu này theo Báo cáo tòi chính năm 2020 đõ được Công ty KPMO kiểm toán) 
ĐVT: Tỷ đồng 
150.OOO 
10O.OOO 
61.761 61105 
S5O.OOO 
5.648 váið 4677 
: 12535 
l `" ˆ Ế— mm 
Doanh thu thuần Tổng lợi nhuận kế Lợi nhuận sau thuế Tổng giá trị tài sản 
toán trước thuế TNDN 


Hm Thực hiện năm 2019 


92_Ì_ www.petrolimex.com.vn 


lá Thực hiện năm 2020 


TT Chỉ tiêu tài chính 2019 2020 
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
ệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 115 1,07 
ệ số thanh toán nhanh (lần) 0,79 0,8 
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
ệ số nợ/Tổng tài sản (lần) 0,58 0,6 
ệ số ng/Vốn chủ sở hữu (lần) 158 1,5 
4 _ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
Vòng quay hàng tồn kho (vòng) 15,89 I0) 
Doanh thu thuần/Tổồng tài sản (lần) 4,07 205 
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 247% 1,01% 
Tỷ suất LN sau thuế/Nốn chủ sở hữu (ROE) 19,08% 519% 
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tồổng tài sản (ROA) 792% 2,05% 


Năm 2020, do các tác động tiêu cực của dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt và giá dầu diễn biến bất 
thường di biệt, nguồn cung các mặt hàng xăng đầu trong nước không ổn định nên các chỉ tiêu 
tài chính của Tập đoàn không có sự tăng trưởng hơn so với năm 2019, tuy nhiên, vẫn duy trì ở 
mức ồn định, kinh doanh có lợi nhuận và hiệu quả. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán luôn đảm 


bảo mức an toàn, các chỉ tiêu sinh l 
Cụ thể: 


»_ Hệ số khả năng thanh toán nợng 


ời dương đem lại hiệu quả kinh doanh, sinh lời cho đồng vốn. 


ắn hạn lớn hơn 1, hệ số khả năng thanh toán nhanh lớn hơn 0,5. 


>_ Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản tăng nhẹ so với năm 2019, tuy nhiên vẫn ở mức thấp và an toàn. 
Hệ số nợ phải trảWến chủ sở hữu tại ngày 51/12/2020 là 1,55 (thấp hơn nhiều so với mức cho 


phép tối đa là 5). 
>_ Vòng quay hàng tồn năm 2020 | 


à 10/75 vòng/năm, giảm 514 vòng so với năm 2019. 


»_ Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2020 giảm so với năm 2019 do lợi nhuận sụt giảm. Trong 


đó, Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/ 


Doanh thu thuần đạt 1,O1%; Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/Vốn 


chủ sở hữu (ROE) đạt 5,19%; Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) đạt 2,O5%. 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 95 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


Yy 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 


CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 


x TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY 
PETROLIMEX 


c] 


TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ 


XĂNG DẦU TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU 
PETROLIMEX - CTCP 


L6) ‹ 
TỔNG CÔNG TY GAS 
PETROLIMEX - CTCP 


—. lz 


TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM 
PETROLIMEX 


Sƒ 


CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU 
BAY PETROLIMEX 


TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX (PGT) 


> Tổng quan 


Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (PGT) 
được thành lập trong quá trình tái cấu trúc 
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (trước 
đây) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (hiện 
nay) theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 
31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ, PGT có 
các nhân tế hình thành là các đơn vị thành 
viên có bề dày và phạm vi hoạt động rộng lớn 
trên khắp mạng lưới đường thủy trong nước 
và các vùng biển quốc tế. 


Vốn điều lệ của PCT tính đến ngày 51/12/2020 
là: 1.5OO tỷ đồng. 


9| WWW.petrolimex.com.vn 


> Kết quả sản xuất kỉnh doanh 


Trong điều kiện tổ chức triển khai công tác 
kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch 
Covid-19, Tổng Công ty đã quyết liệt trong việc 
lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục mọi khó khăn, 
bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định 
để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 
năm 2020. Kết quả năm 2020: Sản lượng vận 
chuyển luân chuyển đạt 25,9 tỷ m';km, doanh 
thu đạt 5.55G tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 
216,5 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch; hoạt động 
năm 2020 của PCT đảm bảo tuyệt đối toàn 
diện về an ninh, an toàn hàng hải. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


> ề M2”: =+< 
yS ST - `.“ - 


Z† l</ 
R/2 “ Vốn điều lệ sẻ Doanh thu 


3.556 ` 


"1 .50Ũ ' 


Tỷ đồng 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


“ Lợi nhuận trước thuế 


216,5 


Tỷ đồng L đồng 


> Kế hoạch, định hướng và giải pháp năm 2021 


Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các 
quy chế, quy định quản lý nhằm nâng cao 
công tác quản trị doanh nghiệp. 


Bám sát kế hoạch hàng hóa năm 2021 của Tập 
đoàn, tổ chức khai thác tốt đội tàu đảm bảo kế 
hoạch được giao. 


Xây dựng việc điều động tàu hợp lý, tối ưu 
hóa đường vận động của các tàu, bao gồm cả 
việc phối hợp thuê các tàu ngoài vận chuyển 
hàng hóa Tập đoàn trong các trường hợp có 
lợi ích kinh tế cao hơn, hạn chế tối đa ngày tàu 
chạy rỗng. 


Tích cực chào cho thuê tàu, ưu tiên việc cho 
thuê định hạn để giảm thiểu ngày tàu dư thừa, 
phối hợp với các chủ tàu trong quản lý kỹ thuật, 
vận hành, giao nhận để gia tăng uy tín với các 
đối tác, gia tăng khả năng khai thác tàu. 


Triển khai các hoạt động vetting ngay khi điều 
kiện cho phép nhằm đảm bảo đội tàu luôn có 
GOil major chấp nhận, là một trong nhiều tiêu 
chí chào tàu cho khách quốc tế. Kiểm soát chặt 
chẽ dịch bệnh Covid-19 đối với thuyền viên. 


Tiết giảm chi phí trong công tác khai thác tàu. 


Gia tăng khả năng chạy hàng hai chiều, nối 
chuyến, giảm ngày chờ. 


Chủ động đàm phán, thiết lập mạng lưới vận 
chuyển đa dạng, uy tín và giành thêm thị phần 
vận tải các tuyến hàng quốc tế về Việt Nam. 


Mở rộng các mối quan hệ với các chủ hàng và 
nhà môi giới cho thuê tàu biển trong và ngoài 
nước, đa dạng hóa các loại hình thuê tàu. 
Thực hiện kiểm soát công tác khai thác, 
sử dụng, đầu tư vốn tại các Công ty con. 


Rà soát các khoản mục chỉ phí lớn/chi phí 
nhiên liệu/chi phí mua ngoài... tăng cường 
giám sát chi phí bunker, sử dụng nhiên liệu,... 
đảm bảo công tác quản lý chỉ phí, thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí. 


Đảm bảo tình trạng kỹ thuật, an toàn các mặt, 
an ninh và pháp chế đối với tàu VP] và đội tàu 
Petrolimex trong quá trình khai thác. 

Tiếp tục theo dõi diễn biến dịch Covid-19, phối 
hợp cùng các Công ty thành viên để đảm bảo 
an toàn, phòng tránh dịch Covid-]9 cho đội 
tàu Petrolimex và tàu VPI. 


Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng 
với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam, PCT sẽ phát huy tốt mọi nguồn lực, 
thay đổi phương thức điều hành, quản trị linh 
hoạt, khai thác hiệu quả mọi cơ hội, vươn ra 
biển lớn, mang theo khát vọng phát triển bền 


vững, tự hào “Đề tiến xa hơn!” cùng Việt Nam. 


Báo cáo thường niên 2020 |_95 


Yy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (tiếp theo) 


ˆ E ^A ^ E ^ Ờ 3 
`“ F ` ` 
<< » Ả⁄⁄ à 

qŠSX œSXX 

b4) mm vớ TT 


XE (~ -.-..( 4< 
ĐA Vốn điều lệ tt Ắ Lợi nhuận trước thuế 


300 _ 51,2 


Tỷ đồng ` đồng 


Công tác kinh doanh xăng dầu 

‡ Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán hàng nhằm thu hút 
khách hàng ở cửa hàng; 
Nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng; 
Tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, sửa chữa các hạng 
mục của các cửa hàng để đảm bảo đủ điều kiện áp dụng chương trình 
chuẩn 5S; 


Triển khai đồng bộ phần mềm quản trị tại cửa hàng để nâng cao quản 
trị và hiệu quả kinh doanh; 


Đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa khác (DMN, gas, sơn, nước giặt, bảo 
hiểm) nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty và tăng thu nhập cho người 
lao động; 


TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX (PTC) 


Thực hiện đầy đủ các chính sách sản phẩm của Tập đoàn để tạo sự 
khác biệt và vượt trội trong chính sách sản phẩm gắn với hiệu quả kinh 
doanh; 


> Tổng quan 


Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex Lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn Tổng 
được thành lập theo Quyết định số 515/PLX- Công ty năm 2020 là 51/2 tỷ đồng đạt 105% Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả kinh 
QĐÐ-HĐQT ngày 20/9/2017 và chính thức đi so với kế hoạch, bằng 64% cùng kỳ năm doanh; 

vào hoạt động từ ngày O1/10/20T7. Các đơn vị 2019. Trong đó, lợi nhuận hoạt động kinh 
thành viên của PTC gồm: O5 Chi nhánh trực _ doanh xăng dầu đạt 2,5 tỷ đồng; lợi nhuận 
thuộc; O1 CHXD trực tiếp quản lý điều hành; kinh doanh vận tải đạt 55,4 tỷ đồng và lợi 
O6 Công ty con với trên 51% cổ phần sở hữu. nhuận khác đạt 15,5 tỷ đồng. 


Vốn điều lệ PTC tính đến 31/12/2020: 500 tỷ đồng. 


> Kết quả sản xuất kinh doanh 


Thực hiện chính sách bán hàng và quản lý tài chính chặt chẽ, linh hoạt, 
hiệu quả, an toàn và bền vững. Tăng cường quản trị rủi ro. 


O Công tác quản trị 
| | Quyết liệt triển khai chương trình 5S tại tất cả các CHXD tại các Công 


> Kế hoạch, định hướng và giải pháp năm 2021 [] ty thành viên. 


Triển khai Quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ để áp dụng tại các Chi 
nhánh từ ngày 01/01/2021. 


Công tác kinh doanh vận tải Triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp trong PTC từ 


m1 Giữ vững và khai thác tối đa các thị trường vận tải hiện có là 
IOH@ ch N : Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định, 


96 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Tiếp tục chú trọng công tác chăm sóc khách hàng. 

Chú trọng công tác văn minh thương mại và giữ gìn ủy tín thương hiệu 
của Tổng Công ty, của Petrolimex. 

Thực hiện tết công tác điều hành vận tải, tăng cường khai thác tối đa 
công suất các xe hiện có. 

Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ nhằm đáp ứng 
yêu cầu quản trị, giảm thiểu rủi ro và chỉ phí phát sinh trong hoạt động 
kinh doanh. 


quy chế của Tổng Công ty để nâng cao hơn nữa công tác quản trị, tăng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vi. 


Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở, nâng cao chất 
lượng công tác quản lý các đơn vị. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công nợ, 
an toàn tài chính, bảo toàn tốt và phát triển vốn, tiết kiệm chi phí, nâng 
cao hiệu quả kinh doanh đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt 
trong hoạt động SXKD. 


Báo cáo thường niên2020 Ì_ 97 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


Yy 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (tiếp 


theo) 


TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP (PLC) 


> Tổng quan 


Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex tiền thân 
là Công ty Dầu nhờn, được thành lập ngày 
O9/O6/199⁄. Ngày 14/10/1998, Công ty Dầu 
nhờn được đổi tên thành Công ty Hóa đầu 
trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. 
Ngày 25/12/2005, Công ty Dầu nhờn được cổ 
phần hóa. Ngày O1/05/2004 Công ty CP Hóa 
dầu Petrolimex chính thức đi vào hoạt động. 


Vốn điều lệ PLC tính đến 51/12/2020: 808 tỷ 
đồng. Trong đó, Petrolimex sở hữu 79,07%. 


> Kết quả sản xuất kỉinh doanh 


Tổng sản lượng hợp nhất: 420.455 tấn/m”, đạt 
121,56% so với kế hoạch 2020 và bằng 1O8,7O% 
So với thực hiện 2019. 


Tổng doanh thu, thu nhập hợp nhất toàn 
Tổng Công ty PLC: 57701 tỷ đồng đạt 1l5% so 
với kế hoạch 2020 và bằng 91,49% so với thực 
hiện năm 2019. 


Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 189.858 
triệu đồng đạt 17,58% so với kế hoạch 2020 và 
bằng 102,45% so với thực hiện năm 2019. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


B... .-. - 
#V' Vốn điều lệ 


“808 


Tỷ đồng 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


%- : „‹`§ 
óc .. ^ 
J4 Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế 


"5. 7ủ1 ` 190 


Tỷ đồng Tỷ đồng 


T hề VÂy 


> Kế hoạch, định hướng và giải pháp năm 2021 


Năm 2021, PLC đặt mục tiêu về sản lượng dầu mỡ nhờn tăng trưởng tối thiểu 5%; sản lượng 
nhựa đường và hoá chất tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả. 


Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 toàn PLC không thấp hơn so với thực hiện năm 2020 và 
trả cổ tức năm 2021 không thấp hơn 12 %/năm. 


Năm 2020, PLC tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp lớn: 


` “na. 


Một là, đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo chủ 
trương và chỉ đạo của Tập đoàn. 


Hai là, đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản 
xuất kinh doanh, thúc đẩy nghiên cứu sản phẩm mới. 


Ba là, nghiêm túc tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị 
công ng. 


Bốn là, xây dựng các tiêu chí, bổ sung, kiện toàn hệ thống định mức 
nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trên toàn hệ thống. 


Năm là, đẩy mạnh xây dựng nền tảng văn hóa, con người PLC trong 
cấu trúc tổng thể của Tập đoàn. 


Sáu là, tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt 
được trong năm 2020 về hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở 
ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu. 


ri 


⁄ 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


Yy 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 


CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (tiếp 


theo) 


TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP (PGC) 


> Tổng quan 


Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGC) tiền thân 
là Công ty CP Gas Petrolimex được thành lập 
năm 1998, là một trong các Tổng Công ty mà 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ cổ phần 
chi phối. Sau hơn 2O năm xây dựng và phát 
triển, PGC đã có mặt ở khắp mọi nơi và phục 
VỤ trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp, thương mại, tiêu dùng của xã 
hội, và được đánh giá là một trong những 
thương hiệu uy tín nhất trên thị trường 
Việt Nam trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPC). 


Vốn điều lệ của DGC tính đến ngày 51/12/2020 
là 6O5 tỷ đồng, trong đó, Petrolimex sở hữu 
S5,5/%. 


100 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


> Kết quả sản xuất kỉinh doanh 


Năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức do tác động của dịch Covid-19 
và các yếu tế khách quan khác, nhưng với 
tỉnh thần nỗ lực cao nhất có thể, Tổng Công 
ty đã triển khai một loạt các giải pháp phù 
hợp và kịp thời đảm bảo an toàn trong thời 
kỳ dịch bệnh đồng thời vẫn đảm bảo hiệu 
quả trong sản xuất kinh doanh. Kết quả sản 
xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công 
ty vẫn rất đáng khích lệ, tổng sản lượng xuất 
bán cả năm đạt 150.208 tấn, vượt 8% so với kế 
hoạch và bằng 89% so với thực hiện cùng kỳ. 
Lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng, vượt 
TI% so với kế hoạch và bằng 80% thực hiện 
năm 20]9. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


“ Vốn điều lệ 


"503 


Tỷ đồng 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


⁄† 
—.< 
2N! 


x/ xi” ` 


“? 
ˆ Lợi nhuận trước thuế 


"456 


Tỷ đồng 


> Kế hoạch, định hướng và giải pháp năm 2021 


Các định hướng lớn 


Phát triển Tổng Công ty là một trong những đơn vị hàng đầu trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng tại thị trường Việt Nam, đẩy mạnh gia tăng thị phần; nghiên cứu phát triển các sản phẩm 
mới như LNG, CNG bên cạnh mặt hàng LPC truyền thống; 


Các giải pháp trọng tâm 


Tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng cung 
ứng nhằm tạo lợi thế trong đàm phán mua 
hàng; tìm kiếm các nguồn hàng có ưu đãi về 
thuế suất nhập khẩu nhằm giảm giá thành 
mua hàng; 


Có cơ chế giá linh hoạt phù hợp với từng đối 
tượng khách hàng gas rời; cải thiện chất lượng 
khâu dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng; tận dụng 
mạng lưới công ty xăng dầu thuộc hệ thống 
Petrolimex để đẩy mạnh bán gas rời tại địa 
bàn các tỉnh; 


Bám sát diễn biến thị trường, phối hợp và hỗ 
trợ kịp thời các đơn vị xăng dầu trong việc 
giữ vững và phát triển thị trường bằng các 
hình thức đa dạng phù hợp với từng khu vực 
thị trường; 


Hoàn thiện cơ chế khoán theo mặt hàng đến 
từng lao động bán hàng tại khối cửa hàng, 
đầy mạnh các chính sách khuyến khích gia 
tăng sản lượng, tăng cường công tác dịch vụ 
kỹ thuật bán hàng; 


Đẩy mạnh các hoạt động PhR, quảng cáo; tăng 
cường công tác chống gian lận thương mại 
để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng Gas 
Petrolimex; 


Phát huy giá trị của thương hiệu Petrolimex; tận dụng thế mạnh của kênh phân phối trực tiếp 
và kênh phân phối qua hệ thống các Công ty xăng dầu thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam trong công tác kinh doanh và phát triển thị trường; 


Phát triển bền vững, gia tăng giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động; 


Tiếp tục rà soát lại các quy trình quản lý chỉ 
phí, định mức khoán thực hiện tiết kiệm tối đa 
chi phí kinh doanh; 


Tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng 
điểm, bao gồm: Dự án mở rộng sức chứa Nhà 
máy Đà Nẵng; Dự án di dời và đầu tư xây dựng 
mới Trạm nạp Quảng Bình; Đầu tư xây dựng 
văn phòng làm việc PGC Hải Phòng; Triển 
khai các thủ tục chuẩn bị công tác đầu tư xây 
dựng văn phòng làm việc PGC Đà Nẵng... 


Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống công nghệ 
thông tin, nâng cấp phần mềm ứng dụng 
quản trị tập trung, tích hợp với các ứng dụng 
đa phương tiện cũng như các phần mềm 
hiện có nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác 
sản xuất kinh doanh. 


Báo cáo thường niên2020_ | 101 


Yy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (tiếp theo) 


Năm 2020 đánh dấu cột 
mốc 25 năm thành lập &. 
phát triển của PJICO - hoàn 
thành mục tiêu kép vừa đảm 
bảo an toàn chống dịch vừa 
hoàn thành toàn diện kế 
hoạch kinh doanh. 


TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX (PGI) 


> Tổng quan 


Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được thành lập vào ngày 15/O6/1995, là Công ty cổ 
phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam là cổ đông sáng lập với vai trò chủ đạo và dẫn dắt hoạt động kinh doanh của PJICO. 


Vốn điều lệ của Pjico tính đến ngày 51/12/2020 là 887 tỷ đồng, trong đó, Petrolimex sở hữu 40,95%. 


> Kết quả sản xuất kinh doanh 


Năm 2020 đánh dấu cột mốc 25 năm thành lập & phát triển của PJICO - hoàn thành mục tiêu 
kép vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh. 


Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường bảo hiểm bị tác động lớn bởi đại dịch Covid-19, Tổng 
Công ty PJICO đã hoàn thành vƯợt mức, toàn diện kế hoạch kinh doanh. Năm 2020 là năm 
PJICO có kết quả kinh doanh tết nhất trong 25 năm hoạt động và phát triển. Cụ thể, tổng doanh 
thu hoạt động kinh doanh của PJICO trong năm 2020 đạt 4158 tỷ đồng hoàn thành T19% kế 
hoạch năm, tăng 15% so với 2019. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.508 tỷ đồng, tăng 
14,4% so với 2019, hoàn thành 121% kế hoạch 2020. Năm 2020 cũng là năm PJICO có lợi nhuận 
cao nhất từ trước đến nay, lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm, 
tăng trưởng 8,5% so với 2019. Cổ tức chỉ trả 12% (Đã tạm ứng cổ tức 10% cho các cổ đông trong 
tháng 12/2020). Năng suất lao động bình quân 2,2 tỷ đồng/người/năm, tăng 15% so với 2019. Đảm 
bảo ồn định công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động trong bối cảnh đại dịch Covig-19. 


102 Ì_ wwwpetrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


c Đi. =>», cĐết. 
s2” Ề Ta Ề . 4ì ` 
` ớm Má << `. 

PP XP... ' : vể 

“ Vốn điều lệ dẻ V Tổng doanh thu “ Lợi nhuận trước thuế 


887 4.138 ` 217 


Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 


> Kế hoạch, định hướng và giải pháp năm 2021 


Năm 2021 được dự báo là một năm còn nhiều khó khăn và có diễn biến khó lường. PJICO sẽ 
bước sang một chu kỳ phát triển mới sau 25 năm thành lập và hoạt động. Kiên định với định 
hướng phát triển Bền vững - Hiệu quả - An toàn, Tổng Công ty tập trung vào một số nhóm giải 
pháp trọng tâm sau: 


»- Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bảo > Phối hợp chặt chẽ với mạng lưới các Công 
hiểm cết lõi, tập trung ứng dụng công nghệ ty Xăng dầu để thúc đầy công tác bán hàng. 
số hóa toàn diện các quy trình kinh doanh, Triển khai phần mềm Portal bán bảo hiểm 
quản trị để nâng cao năng suất lao động, cho hệ thống CHXD của Petrolimex trên 
chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. toàn quốc. 


Tập trung xây dựng kiến trúc doanh nghiệp, 
hạ tầng công nghệ, phát triển các ứng dụng 


» Tổng Công ty nghiên cứu xây dựng và phát 
triển thêm các sản phẩm bảo hiểm mới 


y 


theo hướng đơn giản hóa, dễ bán, dễ tiếp nền tảng về kinh doanh bảo hiểm, quản trị 
cận đáp ứng yêu cầu thị trường, đặc biệt rủi ro, quản lý khách hàng nhằm mục tiêu 
xây dựng các sản phẩm có thể triển khai đến 2025 số hóa 70% các quy trình nghiệp 
bán trực tuyến, bán qua các kênh online, ví Vụ, tác nghiệp nội bộ. 


điện tử, ứng dụng điện thoại,... 


» Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức hệ thống; 
Nâng cao chất lượng công tác quản lý,sử dụng 
cán bộ, đánh giá năng lực trình độ thông qua 
kết quả làm việc, kết quả kinh doanh. 


M 


Thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí và 
hạn chế tình trạng vượt chỉ như triển khai 
các đoàn công tác rà soát, kiểm tra, đặc biệt 
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 
động kinh doanh. 

»_ Tiếp tục triển khai công tác giám sát độc lập 
chất lượng dịch vụ tại tất cả các Phòng nghiệp 
vụ tại Tổng Công ty, trước mắt áp dụng cho xe 
cơ giới, tài sản kỹ thuật, sức khỏe. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 105 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


Yy 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (tiếp theo) 


CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX (PA) 


> Tổng quan 


Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex 
(PA) được thành lập vào năm 2008, hoạt 
động trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu cho 
các hãng hàng không trong nước và quốc tế. 
Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong giai 
đoạn đầu thành lập, PA hiện đã vươn mình trở 
thành ngôi sao sáng trong số các công ty con 
của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Sự thành 
công và phát triển của PA đã phá vỡ thế độc 
quyền trên thị trường cung cấp nhiên liệu 
hàng không, vốn được thống trị bởi Công 
ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam - đơn vị 
thành viên của Vietnam Airlines. Hiện nay, PA 
đang cung cấp nhiên liệu và dịch vụ tra nạp 
chất lượng cao cho tàu bay của hơn 5O hãng 
hàng không trong nước và quốc tế như Vietjet 
Air, Bamboo Airways, Hải Âu, Tổng Công ty 
bay trực thăng, Emirates, Etihad Airways, Alr 
France, Japan Airline, Azur Air.. tại O5 cảng 
hàng không, sân bay trong nước (Các cảng 
hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sân Nhất, 
Cát Bi, Đà Nẵng và Cam Ranh) và hơn 7O sân 
bay quốc tế. 


Vốn điều lệ của PA tính đến ngày 51/12/2020 là 
3OO tỷ đồng, trong đó, Petrolimex sở hữu 59%. 


104 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


> Kết quả sản xuất kinh doanh 


Năm 2020 là năm vô cùng khó khăn, đại dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu 
và hầu hết tất cả các ngành nghề kinh doanh, 
đặc biệt đối với ngành hàng không. Nhưng 
với nỗ lực của tập thể PA cùng với sự hỗ trợ 
của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các công 
ty trong ngành, Công ty đã chú trọng nâng 
cao hiệu quả của công tác quản trị điều hành, 
bám sát diễn biến của thị trường để có chính 
sách điều hành phù hợp, chỉ đạo các Phòng/ 
Ban chuyên môn và Chi nhánh kiểm soát chặt 
chẽ, tối ưu hóa chi phí, đảm bảo an toàn về tài 
chính, có chính sách bán hàng linh hoạt, hiệu 
quả, phù hợp, duy trì và mở rộng danh mục 
khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh diễn 
biến phức tạp và mức độ cạnh tranh ngày 
càng cao. Đảm bảo dòng tiền cho hoạt động 
SXKD và tính thanh khoản của hệ thống, ngay 
cả trong thời điểm gặp khó khăn trước áp lực 
về công nợ phải thu/phải trả. PA đã khắc phục 
từng bƯớc vượt qua khó khăn và có lợi nhuận 
trong năm 2020. 


Lợi nhuận trước thuế đạt 4O tỷ đồng, sản 
lượng năm đạt 594.228 mý, Công ty vẫn đảm 
bảo việc bảo toàn và phát triển vốn, Công ty 
hoạt động đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


7í ⁄ 
x#⁄4 Vốn điều lệ 


"300 


te 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


là 40 


Tỷ đồng Tỷ đồng 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


“ Lợi nhuận trước thuế 


> Kế hoạch, định hướng và giải pháp năm 2021 


Các định hướng lớn 


Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong bối cảnh 
diễn biến đại dịch Covid-19 còn khó lường. 


Hoàn thiện kế hoạch/chiến lược phát triển 
tổng thể 5 năm 2021-2025. 


Bám sát diễn biến thị trường để có chính sách 
điều hành phù hợp. Tiếp tục duy trì, mở rộng 
thị trường và danh mục khách hàng cũng 
như sản lượng tương ứng. 


Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực và 
Sức cạnh tranh của hệ thống. 


Tăng cường công tác quản trị rủi ro. 


Tập trung nguồn lực để đưa điểm bán mới 
tại cảng hàng không Liên Khương, Phú Quốc 
vào hoạt động sớm nhất, đồng thời, tiếp tục 
nghiên cứu mở rộng các điểm bán hàng tại 
cảng hàng không Côn Đảo, Vinh, Phú Bài, kho 
đầu nguồn Ba Ngòi... Nghiên cứu tiền khả thi 
dự án bán hàng tại cảng hàng không Long 
Thành. 


Triển khai và áp dụng KPIs trên toàn hệ thống, 
cải cách công tác tiền lương/thưởng, đảm bảo 
việc làm thu nhập cho CBCNV để không ai bị 
bỏ lại phía sau. Triển khai và duy trì công tác 
5S trên toàn hệ thống. 


Rà soát các quy chế, quy trình, quy định của 
Công ty cho phù hợp với quy định mới nhất 
của pháp luật và thực tế công việc. 

Triển khai phần mềm bán hàng; quản lý vật tư 
trên hệ thống ERP; các giải pháp phần mềm 
ứng dụng khác... 


Các giải pháp trọng tâm 


Xây dựng kế hoạch 2021 đảm bảo sát thực tế, 
trên quan điểm có sự quyết tâm cao ngay từ 
đầu năm và cần nhất quán với tỉnh thần chỉ 
đạo của Lãnh đạo Tập đoàn tại Hội nghị tổng 
kết năm 2020. Chủ động giữ được mục tiêu 
tăng trưởng, kiên quyết bám sát các mục tiêu 
đã đặt ra. 


Chỉ đạo sát sao, quyết liệt các bộ phận nghiệp 
vụ, các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến 
của thị trường, của đối thủ cạnh tranh, tăng 
cường công tác dự báo, đặc biệt ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 để có những giải pháp 
điều hành kịp thời, hiệu quả về công tác bán 
hàng và tạo nguồn. 

Phát triển mở rộng sang các thị trường nước 
ngoài, các khách hàng mới, sản phẩm kinh 
doanh mới. 


Tăng cường công tác quản lý chi phí (hội họp, 
khai trương, khánh tiết, đi lại,... tiếp tục rà soát 
các định mức kinh tế, định mức hao hụt). 


Triển khai dự án kho sân bay Liên Khương, 
Phú Quốc, kho đầu nguồn Dương Đông. 
Khảo sát lập dự án nghiên cứu tiền khả thi các 
kho Phú Bài, Vinh, Long Thành, Ba Ngòi, Nam 
Đình Vũ,... 


Củng cố, hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng 
lực hoạt động và năng lực quản trị điều hành... 
Thực hiện chính sách bán hàng và quản lý tài 
chính chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, an toàn Và 
bền vững. Tăng cường quản trị rủi ro. 


Báo cáo thường niên 2020 | 105 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


y 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN CỦA CHỦ SỞ HỮU 


THÔNG TIN CỔ PHIẾU 


Têncổphếu CS 
Mã cổ phiếu 

Vốn điều lệ 

Eiale9pfifu, - — 
Mệnh giá 

Tổng số cổ phiếu lưu hành 

Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 


Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng 


TỔNG SỐ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 


1.293.878.081... 


12.958.780.810.OOO đồng 


1.295.878.O8I cổ phiếu 


10.OOO đồng/Cồ phiếu 


1.218.815.255 cổ phiếu 


108.528.476 cổ phiếu 


110.284.759 cổ phiếu 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 51/12/2020 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Thống kê giao dịch cổ phiếu PLX trong năm 2020 


Tổng khối lượng khớp lệnh 


Khối lượng giao dịch bình quân/ngày 


khối lượng giao dịch cao nhất 
52 tuần (28/8/2020) 


Số cổ phiếu tại thời điểm 51/12/2020 


»_ Cổ phiếu phổ thông 


106 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


251 


225.962.220 cổ phiếu 


10.695 tỷ đồng 


901.969 cổ phiếu 
3.804.150 cổ phiếu 


1.295.878.O8I cổ phiếu 


1.295.878.O8] cổ phiếu 


Số lượng Số lượng 


Cổ đông cổ đông cổ phiếu sở hữu Đặc, 
Trong nước 
Cá nhân, trong đó: 10.748 22.446.896 1,72% 
> "nã..." có liên quan 28 99024 001% 
c......0 mm. .............. SE hố bi 
> sinh Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 1 981686.626 7587% 
>_ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 1 75.064.846 5,8O% 
> Công đoàn 1 5.000.00O 0,49% 
> Tổ chức khác 6O 7.151.477 O,55% 
Cộng trong nước (l) 10.811 1.091.559.845 84,5% 
bSGSiisioalĐNEPESDSGESDĐSESSDDSC Sân 
NigperOil & Eneray Việt Nam Ị JG5526/E6. 6,00% 
ENEOS Corporation 1 12.00G0.OOO 1,0O5% 
Tổ chức khác 84 85.601.04O G,465% 
Cá nhân 255 2.408.720 0,19% 
Cộng nước ngoài (II) 339 202.558.256 15,7% 
Tổng cộng (I)+(II) TI15O 1.295.878.081 100% 
5,8” Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
5,875 L5 Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp CỔ ĐÔNG 


ì tổ chức nước ngoài khác 


TÌNH HÌNH CỔ PHIẾU QUỸ CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC 


Tổng số cổ phiếu quỹ tại ngày 41/12/2020: Không có 
'7B5.OG6+.846 cổ phiếu 


Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: 28.000.O0O 
cổ phiếu 


TRONG NƯỚC 


CỔ ĐÔNG 
NƯỚC NGOÀI 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 107 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Tổng quan Báo cáo Phát triển bền vững 

Mục tiêu và định hướng chiến lược Phát triển b 
Mối quan hệ bền vững với các bên liên quan 
Tiêu chuẩn môi trường 

Hiệu quả kinh tế 


Tiêu chuẩn xã hội 


108 Ì WWWw.petrolimex.com.vn 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TỔNG QUAN BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


« $-ửc 


NỘI DUNG BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 
- mã chứng khoán PLX, được thực hiện nhằm xem xét và đánh giá lại các 
nguyên tắc thực hành phát triển bền vững tại Công ty mẹ và các Công ty 
con. Nội dung báo cáo thể hiện cách tiếp cận của Petrolimex đối với các 
vấn đề phát triển bền vững, đề cập đến những vấn đề trọng yếu mang 
tính chất chiến lược, thể hiện rõ mục tiêu chiến lược phát triển trung và dài 
hạn của Tập đoàn. Dữ liệu và thông tin trình bày trong báo cáo bao gồm: 
Những hoạt động liên quan đến phát triển bền vững đã được thực hiện 
trong năm 2020, chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo và cam 
kết của Petrolimex đối với các bên liên quan. 


Tại Petrolimex, chúng tôi hiểu được mối quan tâm của cổ đông và nhà đầu 
tư dành cho vấn đề phát triển bền vững ngày càng sâu rộng, do đó, bên 
cạnh một phần nhỏ báo cáo về Phát triển vền vững, chúng tôi còn đầu tư 
lập thành một báo cáo Phát triển độc lập theo bộ tiêu chuẩn GRI mới nhất 
của Tổ chức Sáng kiến toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI). 


C 


PHẠM VI VÀ RANH GIỚI CỦA BÁO CÁO 


a 
| Thông tin và dữ liệu trong báo cáo được cập nhật cho năm tài chính 2020 


của Petrolimex, bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc ngày 51/12/2020. Các 
báo cáo về hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội được tổng hợp từ các 
hoạt động chính được thực hiện tại Công ty mẹ và các Công ty con. Báo cáo 
được lập tại Việt Nam, trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính: Xăng 
dầu, Hóa dầu, Gas, Vận tải, Bảo hiểm, Ngân hàng, Xây lắp, Thương mại và 
các lĩnh vực khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công ty con. 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


. `. 


nhu), 


CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO 


Cách tiếp cận các vấn đề về phát triển bền vững của Petrolimex xuất phát 
từ mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn của Tập đoàn kết hợp với 
các mục tiêu phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, từ đó, đóng góp tích 
cực cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Những vấn đề liên quan đến 
mục tiêu phát triển bền vững tiếp tục được Petrolimex đánh giá và xem 
xét trong mối tương quan với hoạt động hiện tại, xác định rõ các vấn đề 
trọng yếu để từ đó thực hiện rà soát, cải tiến cũng như thể hiện đầy đủ hơn 
trong nội dung báo cáo phát triển bền vững năm 2020. 


Trong đó, nội dung của báo cáo tập trung khai thác các vấn đề phát triển 
bền vững trọng yếu như: Cam kết với các bên có liên quan, chiến lược phát 
triển bền vững trung và dài hạn, cam kết sản phẩm sạch, thân thiện với 
môi trường,... 


Tại Báo cáo thường niên, Petrolimex trình bày các nội dung tổng thể về 
phát triển bền vững trong năm 2020. Các thông tin chỉ tiết về báo cáo 
Phát triển bền vững, vui lòng tham khảo Báo cáo phát triển bền vững năm 
2020 của Petrolimex cuốn riêng (Báo cáo độc lập). 


THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Phát triển bền vững là chiến lược trọng yếu của Tập đoàn tác động đến 
các bên liên quan. Mọi ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề phát triển 
bền vững, vui lòng gửi về địa chỉ: 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 

Website: www.petrolimex.com.vn 

Điện thoại: (024) 5851 2605 


Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đếng Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 


Văn phòng: Tầng 24, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 


> Bà Nguyễn Minh Anh 
Email: anhnrm@petrolimex.com.vn 


Chức vụ: Chuyên viên Ban Quản trị Rủi ro 


>- Bà Phạm Thị Dung 
Email: dungpt@petrolimex.com.vn 


Chức vụ: Trưởng Ban Quản trị rủi ro - Thường trực Nhóm thực hiện Báo cáo 
Phát triển bền vững 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
BÊN VỮNG 


MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2021 


Năm 2021 đến với dấu hiệu lạc quan trong phòng chống Covid-19 khi vắc-xin bắt đầu được 
triển khai tiêm ngừa tại nhiều nước. Tuy nhiên, nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba với 
biến chủng mới đã xuất hiện, khiến nỗ lực đẩy lùi sớm dịch bệnh trở thành thách thức. Năm 
2021 cũng là năm bản lề, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 - 2025 của 
Petrolimex. Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình năm 2021, Petrolimex đặt ra 5 nhiệm vụ 
trọng tâm cho mục tiêu phát triển bền vững như sau: 


»_ Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh hiệu quả vừa 
an toàn chống dịch, ổn định đời sống CBCNV trong toàn hệ thống. 


Tiếp tục chú trọng công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 
sạch, thân thiện, đảm bảo sự tác động tối thiểu đến môi trường như: 
Xăng RONS95 tiêu chuẩn Euro 4; Dầu DO O,O01S tiêu chuẩn Euro 5; Nhiên 
liệu tàu thủy FO O,5S... 


y 


»_ Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCNYV, có các giải pháp khuyến 
khích động viên đội ngũ CBCNV tạo niềm tin gắn bó bền vững lâu dài. 


T2 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


~-— 


> 4 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 


Petrolimex xác định con đường phát triển bền vững trong tương lai sẽ phải trải qua một giai 
đoạn khó khăn và nhiều thử thách hơn khi Tập đoàn bị tác động bởi sự thay đổi cơ chế của 
Nhà nước không còn dư địa, thuận lợi như giai đoạn trước, cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn, cùng 
với tác động của dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt dị biệt... đã ảnh hưởng tiêu cực mục tiêu phát 
triển dài hạn của Tập đoàn. Trước bối cảnh đó, Tập đoàn đã đề ra các mục tiêu sau: 


3: Về kinh tế 


Tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được trên cơ sở ưu tiên hàng đầu 
đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, trên nền tảng hệ thống 
quản trị vững chắc, sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo cùng những mục tiêu định hướng 
rõ ràng trong trung và dài hạn. Trong 5 năm tới, Tập đoàn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh dự kiến doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng trung bình khoảng 3% 
mỗi năm. 


E-erre-==x 


Báo cáo thường niên2020_ Ì TI5 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


BỀN VỮNG (tiếp theo) 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRUNG VÀ DÀI HẠN (tiếp theo) 


Tiếp tục đầu tư và nâng cao trách nhiệm về 
công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm 
giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, không 
để xảy ra sự cố rò rỉ, trần dầu đảm bảo an toàn 
sức khỏe cho người lao động, khách hàng. 
Triển khai đồng bộ các giải pháp thông qua 
nền tảng công nghệ chuyển đổi số để nghiên 
cứu ứng dụng khoa học công nghệ về BVMT 
ngày càng hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực 
mà công ty đã và đang triển khai: Giảm thiểu 
rác thải nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng 
lọ, bình thủy tỉnh có thể tái sử dụng; triển khai 
hệ thống thu hồi hơi; lắp đặt các mái phao, 
sơn phản quang ở các bể chứa giảm thiểu 
lượng hơi xăng phát thải ra môi trường; trang 
bị hệ thống phao quây tràn dầu, bọt chữa 
cháy, tàu cứu hộ trên sông biển... 


â 


4Ì www.petfolimd 


Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm mới sạch, thân thiện với môi 
trường, điển như khí thiên nhiên hóa lỏng 
LNG, hướng tới trở thành Tập đoàn năng 
lượng hàng đầu quốc gia tiên phong trong 
việc cung ứng nguồn năng lượng sạch cho 
nền Công nghiệp sạch, đồng thời không 
ngừng đổi mới sáng tạo, mở cửa cơ hội tiến 
tới hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực và 
QUỐC tế. 


3>: Về xã hội 


Giữ vững mục tiêu là doanh nghiệp tiên 
phong trong việc phát triển kinh tế hiệu quả 
gắn liền với phát triển bền vững, thực hiện 
đầy đủ trách nhiệm với xã hội và cộng đồng 
thông qua tạo việc làm ổn định, bền vững 
cho người lao động; góp phần phát triển kinh 
tế địa phương; hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng 
thuế cho nhà nước cũng như tích cực trong 
công tác an sinh xã hội và đặc biệt là đảm bảo 
nguồn an ninh năng lượng quốc phòng trong 
hiện tại cũng như tương lai. 


— 


ú T u NGƯỒI 
Lí HIẾN MÁU C PDP 


MỘT NGHĨA C 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM SẠCH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Trong tương lai, những nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường sẽ dần thay thế 
những nguồn nhiên liệu không tái tạo. Nắm bắt xu thế trên, Petrolimex sẽ tiếp tục phối hợp 
với các đối tác tập đoàn kinh nghiệm trên thế giới nghiên cứu, phát triển và mang tới khách 
hàng những sản phẩm mới hơn, tân tiến hơn và phù hợp với sự phát triển chung của thế giới. 
Qua đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí, xây dựng một nền kinh tế xanh trong tương 


lai. 


b Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG 


Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG - là loại khí của 
nền Công nghiệp sạch mà cả thế giới đang 
hướng đến. Theo các nghiên cứu, hiện nay 
LNG là loại khí có ít chất thải nhất sau khi đốt, 
đa phần là chất thải sạch. Vì vậy, tất cả các 
quốc gia đều hướng tới sử dụng LNG như 
một nguồn năng lượng thay thế cho hiện tại 
và tương lai. 


Petrolimex không ngừng củng cố, tăng 
cường quan hệ hợp tác với các đối tác có 
nhiều kinh nghiệm, như đối tác chiến 
lược JXIG hay các tập đoàn năng 
lương khác trên thế giới để cùng 
nghiên cứu các cơ hội đầu tư, khai 
thác, phát triển các sản phẩm 
năng lượng mới. Tiếp tục triển 
khai các thủ tục cần thiết để 
phối hợp cùng EVN trong việc 
đầy nhanh tiến độ thực hiện 
dự án LNOG tại Mỹ Giang, 
Khánh Hòa. 


®.¡ khí Hydro 


Hydro là nguồn năng lượng vô tận và thân 
thiện với môi trường, do sản phẩm cháy của 
chúng chỉ là nước, nên Hydro được gọi là 
nhiên liệu sạch lý tưởng, là nguồn nhiên liệu 
an toàn, không gây bất cứ sự cố môi trường 
nào cho con người. Tại Hội nghị COP2] năm 
2015 có 19G thành viên tham dự, Việt Nam 
tuy là một quốc gia đang phát triển, chịu 
ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, tuy 
nhiên Việt Nam vẫn cam kết giảm O,8% lượng 
khí thải vào năm 20340. Để làm được điều 
này, nguồn năng lượng sạch từ khí Hydro sẽ 
là nguồn năng lượng lý tưởng thay thế dầu 
- khí trong tương lai, góp phần làm giảm 
tình trạng ô nhiễm từ khí thải, làm hạn chế 
tình trạng ấm lên của trái đất dưới mức 29C, 
như mục tiêu đã được nhấn mạnh tại Hội 
nghị COP2I. 


Ngoài ra, nguồn năng lượng sạch từ khí Metan 
Hydrate, khí Metan lạnh cũng sẽ là nguồn 
nguyên liệu sạch và dồi dào mà Petrolimex 
có thể hướng tới thay thế cho dầu hỏa trong 
tương lai. 


Báo cáo thường niên 2020 | TI5 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (tiếp theo) 


CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM SẠCH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo) 


:_ Hoàn thành thay thế toàn bộ 
> :_ sản phẩm RON92 bằng E5 


Ngày 15/12/2018, Petrolimex đã hoàn thành 
thay thế toàn bộ sản phẩm RON92 bằng E5, 
trước thời hạn quy định của Chính phủ 15 
ngài”... Đ*HWg/(...... 
Xăng EB5 là loại xăng sinh học, gồm hỗn 
hợp của xăng truyền thống và cồn sinh học 
(bioethanol). Khi đốt cháy có mức khí thải độc 
hại thấp hơn hẳn so với xăng RONS95 chưng  o0000400000201402022102022402122202222AuAu xả: 
cất từ nhiên liệu hóa thạch. Hàm lượng oxy : Xăng RON95 tiêu chuẩn 

cao hơn xăng khoáng nên giúp quá trình ›>: Euro IV (RON 95 - IV) 

cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, tăng š 
công suất, giảm tiêu hao nhiêu liệu. 


kinh doanh Xăng RON 95 khí thải mức IV 
(RON 95 - IV). Đây là loại xăng mới có các chỉ 
tiêu chất lượng vượt trội so với loại Xăng ROÒN 
95 đang sử dụng rộng rãi trên thị trường. 


| Loại xăng mới này có hàm lượng khí thải 
TH sẽ v ¬ thấp hơn 2,5 - 5 lần so với xăng RON 95 đang 
lưu hành. Trong đó, chì thấp hơn 2,6 lần; lưu 
huỳnh giảm 5 lần; bezen giảm 2,5 lần. 


Việc đưa vào kinh doanh loại xăng này là 
theo Quyết định của Chính phủ về lộ 
trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ô 
tÔ, xe máy. Theo đó, bắt đầu từ tháng 
O]/2017, tất cả ô tô nhập khẩu và lắp 
ráp bán tại Việt Nam phải đáp ứng 
tiêu chuẩn khí thải Euro IV, gọi 
tắt là xăng RON 95-lV, xe máy 
là đến năm 2022. Petrolimex 
không chỉ là đơn vị tiên phong 
trong việc cung cấp RON 95 
— IV mà còn thực hiện trước 
thời hạn quy định của Chính 
phủ 15 ngày. 


NHIÊN LIỆU TIÊN PHONG 


SẠCH BUŨNG ĐỐT 
TỐT MỖI TRUŨNG 


Từ tháng 1 năm 2OT7, Petrolimex chính thức 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


> Euro V 


Từ đầu năm 2018, Detrolimex đã triển khai 
đưa mặt hàng Điêzen Euro 5 (DO O,OOIS tiêu 
chuẩn Euro V) ra thị trường cả nước trước 
15 ngày so với quy định của Chính phủ. Đây 
là nhiên liệu Điêzen có mức chất lượng cao 
nhất tại thị trường Việt nam với các chỉ tiêu 
chất lượng cao gấp nhiều lần Điêzen thông 
dụng trong nước. Đặc biệt, các chỉ tiêu về độ 
sạch, hàm lượng chất có hại khi phát thải ra 
môi trường giảm tới 5O lần so với nhiên liệu 
thông dụng. 


Do hàm lượng lưu huỳnh được kiểm soát ở 
mức rất thấp (10 ppm S) nên lượng khí thải 
SOx (là một khí thải gây ô nhiễm sau quá 
trình cháy trong động cơ điêzen) phát ra khi 
sử dụng nhiên liệu DO O,OOIS-V thấp hơn 
nhiều so với khi sử dụng các loại nhiên liệu 
DO-II (5OO bbm S), D©-III (25O pbm S) và DO- 
V (5Ø bpm S). 


Ngoài khí thải SOx thì việc sử dụng nhiên liệu 
DO O,OO1S-V sẽ góp phần làm giảm đáng kể 
các loại khí thải khác phát ra từ động cơ như 
HC, NOx, PM 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Để đép ứng tiêu chuẩn khí thỏi mức IV 
từ ngòy O1/O1⁄2017 thì nhiên liệu sử dụng 
phởi có mức chất lượng tương ứng. Việc 
đươ vào kinh doanh loại xăng này là theo 
Quyết định của Chính phủ về lộ trình ép 
dụng tiêu chuẩn khí thỏi của ô tô, xe 
máy. Theo đó, bắt đầu từ tháng O1/⁄2017, 
tốt cỏ ô tô nhập khổu vò lắp réớp bón tợi 
Việt Nam phỏi đóp ứng tiêu chuẩn khí 
thỏi Euro IV, gọi tốt là xăng RON 95-IV, xe 
máy lò đến năm 2022. 


3: roozss 


Theo Hiệp hội Hàng hải quốc tế (IMO©) quy 
định từ O1/O1/2020, hàm lượng lưu huỳnh của 
nhiên liệu hàng hải phải nhỏ hơn O,5% khối 
lượng (điều 14, phụ lục VI- Công ước Marpol). 


Tại Việt Nam, tuân thủ công ước này, Bộ 
Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 
số O9/2019/TT-BGTVT, Quy chuẩn số 26/2018 
ngày O1/O5/2019 về các hệ thống ngăn ngừa 
ô nhiễm của tàu biển, nêu rõ toàn bộ tàu 
thuyền Việt Nam phải sử dụng các nhiên liệu 
hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 
O,5% khối lượng từ 01/01/2020. 


Nhằm bảo vệ môi trường, chống biến đổi 
khí hậu từ tháng 11/2019 Petrolimex đã nhập 
thử nghiệm các lê hàng có hàm lượng lưu 
huỳnh tối đa O,5% khối lượng. Và O1/O1/2020, 
Petrolimex đã chính thức cung cấp nhiên liệu 
FO 180 - O,5S và FO 528O - O,5S (hàm lượng lưu 
huỳnh tối đa O,5% khối lượng) cho thị trường 
nhiên liệu hàng hải. 


Báo cáo thường niên 2020 | TI7 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MỐI OUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN OUAN 


ĐỊNH VỊ CÁC NHÓM BÊN LIÊN QUAN 


Ñ Chính phủ, các Cơ quan QLNN O Đối tác 
@œ Cổ đông, Nhà đầu tư 5) Cộng đồng 
€ khách hàng cacnv,NLÐ 


Ta E626 20002020:i662l5/2020212e Eeicreeicseioieeeibeieeoeirroieeeecezeeseiiseasercec series sSrslteSeL62EEz£22zseeeseesa 


Mức độ ảnh hưởng đến Petrolimex 


====-===-=--------------------------t-----------------fr--------=---------t----=-----=----=—-+ 


THẤP Mức độ ảnh hưởng từ Petrolimex CAO 


Ti8_Ì_ wwwpetrolimex.com.vn 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ngay từ những ngày đầu thành lập, Petrolimex đã xác định rõ sự thành công 
của Tập đoàn phải gắn liền với việc xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên 
liên quan. Các giá trị văn hóa cốt lõi về Giá trị thương hiệu (Di sản, Đa dạng, Phát 
triển, Nhân bản) và Tính cách thương hiệu (Lạc quan, Nhiệt huyết, Trách nhiệm, 
Tin cậy) là nguyên tắc trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững của Tập đoàn 
Xăng đầu Việt Nam nhằm mang giá trị, lợi ích không ngừng gia tăng lâu dài cho 
các bên liên quan. 


Các bên liên quan là những đối tượng có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động của Petrolimex, 
hoặc chịu ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex. Theo đó, các bên liên 
quan được Petrolimex xác định bao gồm: 


» 


jJqÀ 


Báo cáo thường niên 2020 | T9 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MỐI OUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN 


Nguyên tắc tiếp cận với các bên liên quan 


Trong nội bộ Petrolimex 


O 
»_ Sự tin cậy, lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự lạc qua là sơi 
dây kết nối giữa mỗi con người trong hệ thống Petrolimex; 


LÌ »- Nhân lực là nguồn tài nguyên quý giá của doanh nghiệp, mỗi cá 
nhân đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết nhằm phát huy tỉnh thần 
sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân vì mục tiêu chung tạo động 
lực thúc đầy hiệu quả sản xuất kinh doanh 


>_ Mỗi cá nhân cần tuân thủ theo chính sách của Petrolimex trong khi 
nỗ lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quảng bá cho hình ảnh 
của doanh nghiệp. 


Với đối tác 

» Luôn nỗ lực để duy trì hình ảnh một Petrolimex đáng tin cậy, đầy 
nhiệt huyết trong tâm trí đối tác; 

>_ Tuân thủ quy trình đàm phán, quy trình giao dịch trên tỉnh thần đối 
xử công bằng và trách nhiệm theo đúng quy tắc đạo đức với nhà 
cung cấp và bạn hàng để xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững. 


Với pháp luật, Chính phủ và các Cơ quan quản lý Nhà nước 


>_ Tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Chủ động rà soát việc áp dụng, 
K4 thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý doanh 
=——. nghiệp, từ đó liên tục cập nhật hệ thống văn bản quy phạm nội bộ; 
» Chấp hành nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện mọi chính 
sách, chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu của Chính phủ, Bộ 
ngành, các Cơ quan quản lý Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong 

xã hội và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 


120 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Với cộng đồng 

»_ Cam kết đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua các giá 
trị kinh tế; 

»_ Cam kết đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình thúc 
đầy sự phát triển, phúc lợi và bảo vệ sức khỏe cho cho cộng đồng các 
địa phương, các chương trình giáo dục thế hệ trẻ.... 


Với khách hàng 
»- Chủ động đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho chất lượng sản 


phẩm, dịch vụ đưa ra thị trường, từ đó sẵn sàng cam kết rằng khách 
hàng có thể tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ của Petrolimex; 


>_ Luôn quan tâm và lắng nghe nhu cầu khách hàng. Chủ động tìm giải 
pháp để xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình khách hàng sử 
dụng dịch vụ, sản phẩm của Petrolimex một cách lịch sự, công bằng 
để duy trì và củng cố sự tín nhiệm với thương hiệu Petrolimex. 


Với cổ đông, nhà đầu tư 


>-_ Cam kết phục vụ vì lợi ích cao nhất của cổ đông, đảm bảo mục tiêu 
bảo toàn và phát triển phần vốn góp của cổ đông cũng như tối đa 
giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp; 

»-_ Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch về hoạt động của 
doanh nghiệp. Duy trì các chương trình kiểm toán chuyên nghiệp 
và cam kết đưa ra các báo cáo chất lượng, chính trực và minh bạch. 


Báo cáo thường niên2020_ | 12 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 


Phương pháp tiếp cận các bên liên quan 


Nhằm tuân thủ các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống địch dịch 
Covid-19, năm 2020 Petrolimex tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp cận với các bên liên quan 
trên cơ sở giảm thiếu tối đa các hoạt động tụ tập đông người, đảm bảo giãn cách xã hội. Chính 
vì vậy, các Hội nghị, Hội thảo theo cách thức truyền thống đã được Petrolimex tổ chức theo 
hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống đại dịch nhưng vẫn tiếp 
cận được với các bên liên quan. 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Tê Sư Phương thức tiếp cận của Petrolimex Tần suất tham vấn Các mối quan tâm Một số điểm nhấn hành động của Petrlimex trong năm 2020 
>_ Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan quản lý 
hà nước; Chủ động tham gia đóng góp ý kiến góp phần 
>_ Tiếp tục tích cực áp dụng, triển khai các các chủ trương, `... ẽ.h _ `. - ¬ hoàn thiện Nghị định số 85/2014/NĐ-CP về kinh doanh 
chính sách, quy định mới của Nhà nước; SàO A2: > Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và triển xăng dầu; 
_ : khai, ủng hộ các chủ trương, chính - ' 
Chính >_ Tích cực tham gia và đóng góp ý kiến tại các hội nghị, hội > Thường xuyên, khi có sách của Nhà nước; >_ Phối hợp với Tổng cục và các Cục Quản lý thị trường địa 
phủ, thảo và các chương trình làm việc chuyên ngành; Cẩn: ' —. l : : - phương để triển khai hàng loạt các hoạt động kiểm tra, xử 
Cơ quan ¬ l —. SU  n c. ¬.. y : > Tuân thủ quy định pháp luật; lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng đầu; 
QLNN >_ Tích cực tương tác, chủ động đề xuất và đóng góp ý kiến N........ : ` ¬ l 
điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; ".ội : d Đảm bảo sản xuất kinh doanh có >_ Chủ động rà soát để sửa đổi bổ sung T7 văn bản quản lý nội 
> Th "mẽ. .ẽ 5 . > Thường xuyên; hiệu quả; bộ, gồm nhiều văn bản cốt lõi trọng quản lý điều hành trên 
BIDHUOTePpfothP4 0y lạ? Đạt) ÉP HP GPBISDSUPDRGIP”” lo! cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước, Pháp luật; 
>_ Tuân thủ nghĩa vụ nộp NSNN. 
>_ Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư; >_ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dưới hình 
>. Gặp gỡ tham vấn tại ĐHCĐ trực tuyến; Trao đồi với các cổ > Đảm bảo thông tin công khai, . thức trực tuyến; 
đông lớn liên quan tới các dự án đầu tư, âu bộ bạch và được cung cấp kịp "“".... 
` > Tổ chức các chương trình Roadshow, Gặp gỡ nhà đầu tư "_ Định kỳ/ khi có phát sinh; 3n R hy Ta > Tổ chức 68 lượt đón tiếp lượt đón tiếp, làm việc với các nhà 
Cổ đồng, trực tuyến; > Ôn định và gia tăng giá trị của doanh đầu tư: 
nhà đầu „ . . . "` >_ Khi có phát sinh; nghiệp và giá trị cổ phiếu trên sàn : 
tư > Tham vấn, lấy ý kiến băng văn bản, website, email, mạng ii. chứng khoán; "_ Lộ trình trả cổ tức 2020: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 dự kiến 
xã hội... : : ¬_ đhiôinsiinBlUfes)tifôie,i2sieiIninsilluEe sẽ ở mức 12% và sẽ được ĐHĐCĐÐ thông qua mức chỉ trả cổ 
> Phát hành Báo cáo Thường niên, Báo cáo Phát triển quản trị doanh nghiệp; tức năm 2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021. 
bền vững. ` š › : : >_ Phát hành Báo cáo thường niên và Báo cáo PTBV năm 
>_ Đối xử bình đăng, đảm bảo quyền : 
đi 2019; 
cổ đông. 
>_ Đảm bảo về chất lượng và minh 
bạch về thông tin sản phẩm; 
¬ 2 ¬ ¬ - - >_ Danh mục sản phẩm đa dạng về >_ Tiếp tục kinh doanh nhiên liệu chất lượng cao và tập trung 
> Cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng,» Thường xuyên; chủng loại và giá cả, đáp ứng nhu nghiên cứu, phát triển các sản phẩm năng lượng mới, thân 
- > Tham vấn lấy ý kiến, lắng nghe khách hàng qua website, E.fUSĐÔ xu yến cầu theo từng nhóm đối tượng thiện với môi trường như LNG; 
Khách ï Shin KP su sử hách hàng; à : 
hàng emall, mạng xa họI.., &.1061°60isHEPSIRI: l >_ Tập trung nghiên cứu, sẵn sàng triển khai, áp dụng hình 
> Cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông đại P : > Không ngừng cải tiến, nâng cao thức thanh toán không dùng tiền mặt trên diện rộng đề : 
chúng. Thường xuyên; chất lượng dịch vụ và quy trình bán tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng, nâng cao hiệu quả 
hàng. chăm sóc khách hàng. 
>_ Gia tăng tính tương tác và lắng nghe 
nhu cầu. 
122 _Ì_ www.petrolimex.com.vn Báo cáo thường niên2020_ Ì 125 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 


Phương pháp tiếp cận các bên liên quan 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Sạn SuẠP Phương thức tiếp cận của Petrolimex Tần suất tham vấn Các mối quan tâm Một số điểm nhấn hành động của Petrlimex trong năm 2020 
>_ Thường xuyên cung cấp thông tin và liên lạc; >_ Thường xuyên cung cấp thông tin và liên lạc; 
»_ Chia sẻ khó khăn trong bối cảnh Nhà máy Lọc dầu trong >_ Thường xuyên; V011 c0010 d0 iieD, >_ Chia sẻ khó khăn trong bối cảnh Nhà máy Lọc dầu trong 
Đôi tác nước liên tục gặp sự cố kĩ thuật, giá dầu diễn biến khó “`... >_ Thực hiện sản xuất kinh doanh có nước liên tục gặp sự cố kĩ thuật, giá dầu diễn biến khó 
lường và thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ) trách nhiệm. lường và thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung 
ứng. ứng; 
>_ Thực thi các quy định về môi 
trường đảm bảo an toàn phòng 
cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn 
môi trường (ATMT) tại các công 
trình xăng đầu; >_ Thực hiện sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm 
> Hỗ trợ phát triển kinh tế, cơ sở bảo vệ môi trường, an toàn và an sinh xã hội. Năm 2020 : 
ô »_ Phối hợp với chính quyền địa phương; > Thường xuyên; vật chất, y tế, giáo dục... cho địa PT 170 TT10 60m1 67 0 D4 HỦ/EHCXESADỘNH DIHGPHMI SITTT RR 
Cộng : : l Í Di ' l Kha : hội hỗ trợ xây nhà tình thương, công trình giáo dục, y tế... 
đồng >_ Phổ biến và nâng cao nhận thức về ATMT. >_ Thường xuyên. ä 9. › `. : ` = `. : Na 
, sế ` .. >_ Ung hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-]9 với tổng 
> Sản phẩm có chất lượng tiên tiến, NI Tu : S8 Š PIN v : 
z 2ibi u00 E00 Nhu NG Số tiền 14 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị 
thân thiện với môi trường; b bề DIN Xu: 
lũy lụt với tổng số tiền 2/7 tỷ đồng. 
>_ Đóng góp vào ngân sách Nhà nước 
và sự phát triển của địa phương nơi 
các đơn vị thành viên Petrolimex 
hoạt động. 
>_ Đảm bảo nguồn thu nhập, chế độ 
phúc lợi và an toàn lao động; : : : 
: s. : ¬. — Bộ : li NỈ: : >_ Thực hiện giảm 20% lương của cán bộ quản lý tại Văn 
>_ Phản hồi và trao đổi qua email, hoặc điện thoại; >_ Thường xuyên; ” Môi trường li Việc v61 minh, phòng Tập đoàn, và 15% lương của cán bộ quản lý tại các 
CBCNV >_ Tổ chức các buổi làm việc trực tuyến; "Định kỳ; lộ 0i 20000 bohe iu, đơn vị thành viên nhưng tiền lương, thu nhập của NLĐ, 
: : >_ Được đào tạo, nâng cao năng lực CBCNV vần được đảm bảo, 
NLĐ >_ Làm việc qua tổ chức công đoàn; > Thường xuyên; na ng c 
: tay nghề và có cơ hội phát triển »_ Tổ chức hội nghị người lao động năm 2020; 
>_ Khảo sát ý kiến người lao động; >_ Thường xuyên; bản thân; 


Được ghi nhận sự cống hiến, đóng 
góp 


>_ Tổ chức các chương trình tổng kết, chúc tết đầu năm... 


1 


lÀ 


FPETROLIMEX 
M== 


- 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG — __ SN NET nung _ S< .. 


Petrolimex là Tập đoàn xăng dầu quốc gia có nhiệm vụ chính trị đặc biệt 
trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển xã hội. “Một nguồn cung 
cấp năng lượng dồi dào, kinh tế là đòi hỏi bắt buộc đối với các trụ cột kinh tế 
xã hội để phát triển bền vững”. Trong bối cảnh đó, để cân bằng vai trò đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia với mục tiêu phát triển bền vững là một 
thách thức đối với Petrolimex. Petrolimex phải có trách nhiệm đáp ứng nhủ 
cầu của toàn xã hội về xăng dầu với chi phí hợp lý, an toàn và tác động tối 
thiểu đến môi trường. 


Về nội dung Tiêu chuẩn môi trường, năm 2020 Petrolimex 
tập trung báo cáo 5 vấn đề trọng yếu bao gồm: Phòng chống 
thiên tai; Quản lý sự cố tràn dầu; Quản lý chất thải. Các vẫn đề 
còn lại: Quản lý nguồn nguyên vật liệu; Tuân thủ pháp luật về 
bảo vệ môi trường; Tiêu thụ năng lượng; Nước... được chúng 
tôi báo cáo trong phần Phụ lục thuộc nội dung Báo cáo phát 
triển bền vững 2020 cuốn riêng. 


PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẢN LÝ CÁC SỰ CỐ TRÀN DẦU 
Năm 2020 được đánh giá là một năm có thời tiết cực đoan, dị biệt tại Việt Nam. Với các phương Một trong các biện pháp ngăn ngừa các sự cố tràn và phát thải 
thức quản trị bài bản, có tầm nhìn, Petrolimex đã chủ động khắc phục, có giải pháp khắc phục, VOCSs hiệu quả nhất liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng. VOCs_ @Volotile  orgenic 
khai thác nguồn lực tại chỗ. Do đó giảm thiểu thiệt hại tối đa do bão lũ. Các quy định vận hành; . .. : : Ẻ s : 7... 
các phương án PCTT được xâ dựng tốt, ngăn chặn không để xảy ra các sự cố tràn đổ, rò rỉ ra E2 00719. NI 11 B4QGU511 C11110 GIŸÿð lSINS 2 ETCAU zng cốc 
".ẽ.ẽẽ ca ° l : (QÐ 286/PLX-QĐ-TGĐ ngày O8/6/2017 của Tổng Giám đốc Hội ch con hạn Tp Döợt 
môi trường do thiên tai, lũ lụt. Tập đoàn) lỏng có thể bay hơi một 
z ¬..— n x 4 : Ï : cách tự nhiên khi tiếp xúc 
Báo cáo về tình hình ĐCTT&TIKCN năm 2020 cụ thể như sau: > Quy định về kiểm tra, bảo dưỡng bề chứa xăng dầu (QÐ 755/ với áp suốt. khí quyền tợi 
> Năm 2020, Petrolimex đã ban hành O8 Công điện khẩn ứng phó các cơn bão. Riêng trong PLX-OĐ-TGĐÐ ngày 25/12/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn). nhiệt độ thường. Khi đã bay 
tháng 10/2020 có O4 cơn bão, O] vùng áp thấp và O1 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền k: đua tiên nếp 028 eell Biểu đu snteri9 20a y<e Bsa hơi lăn vào không khí, nhiều 
và O2 đợt mưa lũ lớn lịch sử, kéo dài tại khu vực miền Trung từ ngày O6 - 15/10 và từ ngày 16 - S25 Š đà” lỀi 2 hiBp ào: Tp lữ =3 0/7 4.441 1. 
_h EIRRD ý 6à : : ễ : Š BÀ ” trì bảo dưỡng đường ống và bể chứa xăng dầu, từ đó ngăn nhau hoặc nối kết với các 
25/10. Khu vực miền trung bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Khu hãn tốt đo rò rï cay chất thoát hơi lidäo chiết Í >nơ dầ „mẽ... khô 
: ãi, Bình Định, Phú Khánh đã bị các đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại các Ni L0 4202122000622 02122 nản jm na... 
vực 5, Quảng Ngãi, Bình Định, đã DỊ các đc lại gây ngập lụt tại ca `... cản "¬ : xa“. - khí tạo thành các hợp chốt 
CHXD làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và gây thiệt hại ước tính lên đến » Đây là một trong các kết quả của Dự án hợp tác kỹ thuật mới. Trong một giới hạn 
3.709.500.000 VNĐ. giữa Tổ chức hợp tác dầu khí Nhật Bản (CCP), Tập đoàn nhất định VOCs gây họợi cho 
Xăng dầu Việt Nam (PL) và Tập đoàn dâu khí ENOES - Giai sức khoẻ con người. 


" _ Ngoài ra, bão lũ dị biệt cũng gây những ảnh hưởng lớn : 
đến đời sống CBCNV trên toàn Tập đoàn. Tính đến ngày S00 222G) 
30/0/2020, bão, lũ đã ảnh hưởng đến 286 hộ gia Hội thảo chủ đề kiểm tra, bảo dưỡng bể chứa xăng dầu: 20O 
đình CBCNV, NLĐ Petrolimex ước tính thiệt hại cán bộ Petrolimex đã tham gia trao đồi học tập kinh nghiệm 
8.852.850.000 đồng. với các chuyên gia của ENOES (JX Research Institute, Raiznext) 


Tính đến tháng 8/2020, do áp dụng Quy định 755, đã kiểm tra 
được 265 bể chứa xăng dầu, đo chiều dày đáy 75.OOO điểm, 
chiều dày thành 4.4OO điểm, chiều dày mái 10.80O điểm. So 
với thời điểm trước khi ban hành quy định này, bình quân 
mỗi năm số bề được kiểm tra tăng 2.2 lần, số lần sửa chữa bể 
tăng 1⁄7 lần. Các đơn vị bắt đầu hình thành hệ thống hồ sơ 
thống kê số liệu kiểm tra bể chứa khoa học, nâng cao cấp độ 
an toàn trong quản lý khai thác bể chứa xăng đầu. 


Số lượng đường ống kiểm tra được là 145km, đo độ dây 
10.80O điểm - tăng 1.5 lần so với trước khi có Quyết định 286. 


v 


bú 


y 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 127 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG (tiếp theo) 


QUẢN LÝ CHẤT THÁI 
Phát thải khí nhà kính 


Hưởng ứng Hội nghị Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 2l 
COP2I - 2015) về ứng phó với biến đổi khí hậu 
Thỏa thuận Paris), Việt Nam đã chủ động gửi 
Ban thư ký UNFCCC tại Hội nghị COP2I Dự 
kiến đóng góp quốc gia tự quyết định INDCs 
INDCs —- Intended Nationally Determined 
Contributions) về cam kết cam kết giảm 8% 
lương phát thải khí nhà kính so với kịch bản 
phát thải thông thường bằng nguồn lực của 
quốc gia và tăng lên 25% nếu có sự hỗ trợ của 
cộng đồng quốc tế. 


Năm 2020 sau 5 năm nỗ lực thực hiện cam 
kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, 
giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam đã 
hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia 
tự quyết định (NDC) gửi Ban Thư ký Công 
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu (UNFCCC) ngay trong bối cảnh đại dịch 
Covid-]9 đang diễn biến phức tạp. 


Việt Nam đã quyết định nâng mức đóng góp 
ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua việc 
giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính 
đến năm 2050. Mức đóng góp có thể lên tới 
27% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua 
hợp tác song phương, đa phương và các cơ 
chế Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 
Với việc cập nhật NDC và nâng mức đóng 
góp trên, mới đây, Ban thư ký UNFCCC và Tổ 
chức đối tác NDC đã có thư gửi Bộ trưởng Tài 
nguyên và Môi trường, đánh giá cao những 
nỗ lực của Việt Nam cho ứng phó với biến 

đổi khí toàn cầu. 


128 Ì_ wwwpetrolimex.com.vn 


Các giải pháp của Petrolimex trong việc giảm 

phát thải trực tiếp khí nhà kính bao gồm: 

»- Các giải pháp về bảo dưỡng, bảo trì hệ 
thống cơ sở vật chất gồm một loạt các quy 
định, quy trình thực hiện và kiểm tra nhằm 
tránh rò rỉ khí và chất lỏng (chống tràn đổi. 


>_ Mặt hàng kinh doanh chính của Petrolimex 
là mặt hàng nhiên liệu - gián tiếp gây ra 
phát thải các khí nhà kính. Ngoài các quy 
định của pháp luật về kinh doanh xăng 
dầu, Petrolimex chủ động lựa chọn sản 
phẩm chất lượng cao: RON 95- tiêu chuẩn 
Euro IV và dầu DO O,OO]S- tiêu chuẩn Euro 
V. Việc lựa chọn kinh doanh các sản phẩm 
này, Petrolimex ước tính đã góp phần giảm 
đáng kể các loại khí thải phát thải từ động 
cơ và cũng từ ở Petrolimex phải bổ sung 
đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chứa đựng, 
quản lý chất lượng, quảng bá thông tin vx... 


Mặc dù tình hình kinh tế 2020 không thuận 
lợi, tủy nhiên, lượng khí thải tiết giảm được 
của năm 2020 nhờ sử dụng 2 sản phẩm chất 
lượng cao là xăng RON 95 IV và dầu DO V vẫn 
tăng so với 2019. 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Phát thải chất thải rắn và nước thải 


Đặc thù ngành kinh doanh xăng dầu không 
sử dụng nguyên liệu đầu vào nên lượng chất 
thải rắn và nước thải là không lớn. 

Petrolimex quản lý chất thải rắn bằng các 
phương pháp quản trị môi trường chung, 
chia làm 2 loại: chất thải rắn sinh hoạt và chất 
thải nguy hại. 


»_ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các văn 
phòng, cửa hàng kinh doanh từ sinh hoạt 
của CBCNV và một phần từ khách hàng 
sau đó được các công ty môi trường đô thị 
hoặc các hợp tác xã địa phương thu gom, 
xử lý dưới dạng chât thải sinh hoạt, có ký 
hợp đồng pháp nhân. 


»- Chất thải nguy hại (CTNH) của Petrolimex 
quản lý theo quy định pháp luật về CTNH 
bao gồm/tùy từng cơ sở có thể khác nhau 
nhưng không nằm ngoài danh mục 9 chất 
thải sau: Chất thải lẫn dầu; Các loại dầu 
nhờn, dầu động cơ thải; Bùn thải từ hế lắng 
gạn, hệ thống xử lý nước thải; Vỏ dầu lon, 
hộp bằng nhựa có bám dính đầu; Bóng đèn 
huỳnh quang thải; Hộp mực in thải; Pin, ắc 
quy chì thải; Găng tay, giẻ lau nhiễm dầu. 


Các cơ sở kinh doanh của Petrolimex có lượng 
phát sinh CTNH nêu trên số lượng không 
đáng kể, nhiều CHXD chỉ phát sinh khoảng 
vài kg/năm. Theo quy định pháp luật các cơ 
Sở phát sinh CTNH <6OOkg/năm báo cáo Sở 
TNMT O6 tháng/lần. Tuy nhiên việc quản lý 
CTNH của vẫn tuân thủ theo quy định pháp 
luật về bảo quản, lưu chứa, ký hợp đồng 
với đơn vị có chức năng xử lý CTNH thủ 

gom), vận chuyển, xử lý. Năm 2021, Tập 
đoàn có kế hoạch xây dựng chuẩn 
mẫu chung lưu chứa CTNH tại 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


cửa hàng và kho xăng dầu đảm bảo đồng bộ, 
mang hình ảnh thương hiệu Petrolimex. 


»" NƯớc thải tại các cửa hàng xăng dầu hầu 
như không phát sinh ngoài lượng nước 
mưa chảy tràn. Hệ thống rãnh gom quanh 
khu vực bán hàng, khu vực bể chứa và bể 
lắng gạn 5 ngăn dung tích 5 - 5m tại cửa 
hàng đảm bảo xử lý tương đối hiệu quả 
qua các đợt quan trắc định kỳ, do vậy chủ 
yếu đóng vai trò ngăn ngừa khi có sự cố rò 
rỉ hạn chế lây lan ra khu vực xung quanh. 
Nhiều trường hợp không có nước trong bể 
lắng gạn do đặc điểm khí hậu mùa khô. 


>- NƯớc thải tại các kho xăng dầu phát sinh 
khi có vệ sinh công nghiệp, nước mưa chảy 
tràn tại khu vực có khả năng nhiễm dầu. 
Một số trường hợp phát sinh khi xúc rửa 
bể chứa hoặc đường ống xăng dầu. Bằng 
các phương pháp quản lý khác nhau, lượng 
bùn thải này có thể được các công ty xúc 
rửa mang ổi xử lý như chất thải nguy hại. 
Hiện nay, Petrolimex đang nghiên cứu Đề 
án chuẩn hóa hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải nhiễm dầu tại các kho xăng đầu 
để áp dụng trên toàn hệ thống. 


Theo kinh nghiệm vận hành, quan trọng nhất 
trong quản lý môi trường đối với PLX là quản 
lý sự cố tràn đổ do ngoài tác động xấu đến 
môi trường xung quanh (đất, nước, không 
khí, sinh vật), còn có thể gây nên cháy nổ 
hậu quả nghiêm trọng. Ngoài các biện pháp 
quản lý, Petrolimex tiến hành mua O4 loại bảo 
hiểm trách nhiệm công công và ô nhiễm môi 
trường cho toàn bộ hệ thống cửa hàng, kho 
cảng, đường ống. Đối tượng của các loại bảo 
hiểm này như sau: 


>- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng: Bồi 
thường cho những thiệt hại về thương tật 
thân thể hay tài sản của các bên thứ ba do 
các sự cố liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của Petrolimex. 


>_ Bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường: 
Bồi thường chi phí xử lý ô nhiễm tại địa 
điểm bảo hiểm đối với tình trạng ô nhiễm, 
thương tật thân thể, thiệt hại tài sản của 
bên thứ ba bao gồm cả thiệt hại về tài 
nguyên thiên nhiên... 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 129 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


HIỆU QUẢ KINH TẾ 


TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH ĐVT: Tỷ đồng 
Năm 2018 2019 2020 kiên 
5 4 5 6=5/⁄4 
J=. thu thuần từ hoạt động hiến No: '8iö | 189.604 MAI D219 | -5% 
Chỉ phí từ hoạt động kinh doanh 187145 184.776 125.289 -33% 
Lợi nhuận trước thuế 5178 5648 1.410 -75% 
Lợi nhuận sau thuế 40155 4.677 [ào lạc | -73% | 
Tổng tài sản 56.285 61762 61106 -1% 
Nợ phải trả 53187 55.859 356.980 | 5% 
Vốn chủ sở hữu 25.092 25.925 24.126 -7% 
Ngg lUUC Đa 12.959 12.959 12.959 0% 


chủ sở hữu 


Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong 
năm tài chính 2020 đạt trên 125.919 tỷ đồng, giảm 55% so với năm tài chính 2019. Lợi nhuận trước 
thuế năm 2020 đạt 1.410 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2019. 


Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2018 - 2020 


ĐVT: Tỷ đồng 
6.OOO teBrlcilfácbtafnidotbiketbagrnbesaodbibuStáoboobflurofuitetiqfiibetgbiolossbdiobitRaooits sdiggtxhieieoioliedbdcbntdtoalsligfbltdibchdtacbikesebostoeoibduftcosorbibiddrcbiosfesSbesoreoi Ai 
ESODO: -=-...MNE................--..-- 
⁄40OO -_.......RN ằẶố-—— 
3'ÓQÔ:—-:-_NNG..............--- 


~ 


(9): Toàn bộ số liệu trong phần ° 'Hiệu quỏ kinh tế” là số liệu thống kê của toờn Tập đoàn (gồm Công ty Mẹ, 
Khối Xăng dầu vò Khối cổ phần) 


140 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
DOANH THU THEO VÙNG ĐỊA LÝ B\/hitUSDe 
Doanh thu theo vùng địa lý 
Năm : 5 Tổng doanh thu 
Trong lãnh thổ Ngoài lãnh thổ 

Việt Nam Việt Nam 
2018 165.71 28.269 191980 
2019 159.400 30.205 189.605 
2020 TIO127 IEt7)2 125.919 


Khoản đóng góp cho Nhà nước 


Tổng tiền thuế Petrolimex nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2020 hơn 58.620 tỷ đồng. Trong 
đó, tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Petrolimex nộp ngân sách Nhà nước trong năm 
2020 là hơn 205 tỷ đồng. 


Nộp ngân sách Nhà nước 2020 hơn 


Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp 
nộp ngân sách Nhà nước 2020 gần 


203, 


¬ 


SUOUU  -zuecczaeoseoee900240022ob9046s2a8012386x6:80:ADcĐ/0001300110400:0030008027 0A02:g0x200242.012t0912040 1350. BMERS/KAS, 
40.000 ...29 0... 
#0 :)JÓ), sốc 7 7 ÏằốÊỐÊNNG ..:..ổ. ` UếTỦTỦỗT :. - - .  N << <‹ -‹< 
2090 ...  ỐôỐNNH..........----- ..........---  ........- 
]10.00O 
ST. Cố sẽ v va CỐ 
2020 


Báo cáo thường niên 2020 | T31 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


TIÊU CHUẨN XÃ HỘI 


QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 


`] 
lÑ: 
KỈ 


“+ ⁄ Tổng số CBCNV 


«Ẳ 


"25.392 


người 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Các tiêu chí Petrolimex áp dụng để xây dựng và phát triển công tác 
quản trị nhân sự 


» 


Xây dựng môi trường làm việc chất lượng 
với sự công bằng, thân thiện, đảm bảo tính 
văn minh và chuyên nghiệp cao. 


Đảm bảo công bằng và hợp lý trong chỉ trả 
lương cho người lao động, tạo tính cạnh 
tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực 
bên ngoài và giữ chân nguồn nhân lực 
bên trong. 


Hoàn thiện quy trình, công tác tuyển dụng và 
đào tạo cho nhân sự mới dễ dàng hội nhập. 


Tổng quan về lực lượng lao động 


Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, giàu 
nhiệt huyết, giỏi chuyên môn và gắn bó lâu 
bền với Tập đoàn đó chính là yếu tố Petrolimex 
luôn hướng tới. Tại Petrolimex, chúng tôi trân 
trọng những giá trị do người lao động tạo ra 


và 


đóng góp vào thành công chung của Tập 


đoàn. Chính vì vậy, trong chiến lược quản trị 
nguồn nhân lực, các giải pháp tập trung cho 
việc xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân 
sự có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực 
then chốt luôn được Petrolimex quan tâm 
chú trọng. Đồng thời, Tập đoàn cũng không 
ngừng nâng cao các chính sách đãi ngộ, phúc 
lợi cho nhân viên nhằm tạo niềm tin và sự gắn 
kết lâu dài cùng Tập đoàn. 


1⁄2 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Có chính sách đề bạt, thăng tiến cho nhân 
viên xuất sắc nhằm khuyến khích sự cống 
hiến lâu dài của nhân viên. 

Không ngừng phát triển và nâng cao chính 
sách đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên 
môn cho nhân viên. 

Linh hoạt trong sắp xếp và ồn định nhân 
sự, đảm bảo bố trí nhân sự đúng người, 
đúng việc. 


Số lượng CBCNV năm 2020 


„ Tính đến 31/12/2020, tổng số CBCNV 


của Petrolimex là 25.592 người (tại ngày 
31/12/2019 là 24178 người). Trong đó, số 
CBCNV của riêng khối kinh doanh xăng 
dầu là 18.469 người, tăng O,9 % so với năm 
2019, chủ yếu phục vụ nhu cầu mở rộng sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn. 


(Thông tin chỉ tiết về Tổ chức và nhân sự vui 
lòng xem tại trang 86) 


v 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


Chính sách, chế độ phúc lợi đối với người lao động 


Trong năm 2020, Petrolimex đã có những điều chỉnh trong chính sách 
lương, thưởng để phù hợp với hoạt động kinh doanh và quy định của Chính 
phủ về mức lương tối thiểu vùng, đảm bảo sự tăng trưởng thu nhập của 
nhân viên theo năng suất lao động và mức độ gia tăng của sản lượng bán 
hàng. 


Chính sách Tiền lương bình quân của người lao động (Tập đoàn và 45 CTXD) năm 2020 
lương, thưởng . là 10.585.000 đồng/người/tháng, tăng khoảng 1,6% so với 2019 là 10.220.000 
đồng/người/tháng. 


Thu nhập bình quân của người lao động (Tập đoàn và 45 CTXD) năm 2020 là 
TI.8O5.OOO đồng/người/tháng, tăng O,1% so với 2019 là TI:789.OOO đồng/người/ 
tháng. 


Trong năm 2020, Tập đoàn đã áp dụng chính sách giảm lương đối với cán 
bộ quản lý từ Trưởng Ban/Phòng và tương đương trở lên theo Văn bản số 
1662/PLX-BCĐ ngày 02/12/2020 nhằm chia sẻ những khó khăn, thách thức 
chung của Tập đoàn trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-]9. 


Thu nhập bình quân của người lao động 


đồng/người/tháng 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 155 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TIÊU CHUẨN XÃ HỘI (tiếp theo) 


QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (tiếp theo) 


Chính sách, chế độ phúc lợi đối với người lao động (tiếp theo) 


⁄ 


Chế độ hợp 
đồng lao động 
và bảo hiểm 


Petrolimex thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo 
quy định. Petrolimex ký hợp đồng lao động với 1OO% người lao động thuộc 
đối tượng phải ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động. 
Petrolimex thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp 
luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, trợ cấp hưu trí, thai sản,... 


-e 


Chính sách 
hỗ trợ dịch 
Covid-19 


Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch 
Covid-19” của UBTWMIT Tổ quốc Việt Nam, năm 2020 cán bộ công nhân viên 
toàn Petrolimex tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương với giá trị hơn 8,5 tỷ đồng 
để đóng góp vào quỹ phòng chống đại dịch Covid-19 tại Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc các địa phương để tiếp sức cho hoạt động y tế chống dịch, chia sẻ 
cùng cộng đồng. Tập đoàn cũng thể hiện sự chia sẻ với cộng đồng thông 
qua SỰ ủng hộ cả về mặt tài chính cùng việc cùng cấp máy thở và các trang 
thiết bị y tế. Các cán bộ là người quản lý trong toàn hệ thống Petrolimex sẽ 
tự nguyện giảm từ 15 - 20% mức lương để cùng chia sẻ các khó khăn mà Tập 
đoàn đang phải đối mặt. 


Năm 2020, tổng giá trị Petrolimex đã hỗ trợ cho công tác tác phòng, chống 
dịch Covid-19 hơn 1441 tỷ đồng. 


Các Tổng Công ty/Công ty TNHH Một Thành viên, các Công ty Cổ phần 
trực thuộc Tập đoàn cũng đã hỗ trợ địa phương, ngành y tế hàng chục tỷ 
đồng để phòng, chống dịch Covid-19: (I) Công ty Cổ phần Nhiên liệu Bay 
Petrolimex (Petrolimex Aviation) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng 
2 xe cứu thương Huyndai Grand Starex chất lượng cao trị giá 1948.800.O0O 
đồng cho ngành y tế tỉnh Kiên Giang. (2) Công ty Xăng dầu Khu vực I: Hỗ trợ 
địa phương và với số tiền trên 80O triệu đồng... 

Trong năm 2020, toàn Tập đoàn có 2 trường hợp CBCNV thuộc Công ty 
Xăng dầu Khu vực I bị nhiễm Covid -19, Tập đoàn đã hỗ trợ chỉ phí trong thời 
gian điều trị gần 2O triệu đồng. 


Ngoài ra, Tập đoàn và các đơn vị đã thực hiện trang bị và áp dụng các biện 
pháp phòng dịch cho người lao động như: Trang bị khẩu trang, các loại 
vitamin, nước rửa tay, phun khử khuẩn, hỗ trợ người lao động khi bị cách ly, 
điều trị khi nhiễm Covid-]9... với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Tập đoàn đã 
mua trang bị đồng loạt 15O.OOO chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho toàn 
thể người lao động thuộc Tập đoàn trị giá 4,5 tỷ. 


144 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Tổ cw vé 


> 
„<} 


h⁄( 
+ Chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 


2.500.000 


đồng/người 


là 


Chế độ thai sản 


Petrolimex thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo đúng theo quy định BHXH, 
BHYT. Bên cạnh đó, người lao động Petrolimex còn được tạo các điều kiện 
nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trong giai đoạn mang thai và sau khi sinh nở 
khi có nhu cầu và phù hợp theo điều kiện từng đơn vị nơi nhân viên đang 
công tác. 


Tổng số lao động nghỉ thai sản năm 2020 là 51O người, trong đó, lao động 
nữ nghỉ là 418 người chiếm 2,34 % tổng số lao động, lao động nam có vợ sinh 
con nghỉ thai sản là 92 người. Tổng số lao động đã quay lại làm việc sau thời 
gian nghỉ thai sản là 365 người, trong đó lao động nữ là 275 người, lao động 
nam là 92 người (số lao động nghỉ thai sản chưa quay lại làm việc do nghỉ 
sang năm sau). 


Petrolimex đảm bảo bế trí sắp xếp người lao động sau thời gian nghỉ thai 
sản được làm công việc theo đúng quy định của pháp luật lao động. 


Các chế độ 
chính sách 
phúc lợi khác 


CBCNV của Petrolimex được hưởng các chế độ khác từ nguồn Quỹ phúc 
lợi và từ các quy định cụ thể trong Thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, 
etrolimex trích O1] tháng lương từ chỉ phí (theo quy định Thông tư 151/2014/ 
T-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định 
91/2014/NĐ-CP ngày O1/10/2014 của Chính phủ) để chỉ những khoản nhữ 
mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, tham quan nghỉ mát, hỗ trợ tàu xe dịp 
lễ, Tết,.. cho NLĐ. Mức chỉ và nội dung chi phụ thuộc vào điều kiện thực tế 
của các đơn vị được quy định cụ thể trong của mỗi đơn vị. 


Ni IERS, 


Các chế độ về trợ cấp cơm ca, bảo hộ lao động được thực hiện đây đủ theo 
QUY định của Nhà nước. 


Thực hiện chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe con người với mức 2.5O0.OOO 
đồng/người, áp dụng đối với Công ty mẹ Tập đoàn và áp dụng đối với CBCNV 
ký hợp đồng lao động xác định thời hạn đủ 12 tháng trở lên; hợp đồng không 
xác định thời hạn; người quản lý doanh nghiệp; cán bộ làm công tác Đảng, 
đoàn thể làm việc tại Tập đoàn; riêng các Công ty xăng dầu áp dụng với mức 
từ 1,4 triệu đồng/người đến 1,8 triệu đồng/người. 


Thực hiện đầy đủ các quy định tại Thỏa ước lao động tập thể giữa người 
sử dụng lao động và người lao động về quà trong các ngày lễ, Tết, ốm đau, 
phúng viếng... 


Triển khai thực hiện mua Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm hưu trí tự nguyện 
từ chỉ phí kinh doanh cho toàn bệ CBCNYV theo lệ trình với mức từ 1,5 đến 5 
triệu đồng/người/tháng. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 155 


- 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


TIÊU CHUẨN XÃ HỘI (tiếp theo) 


GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Với quan điểm người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu đối n 


với sự phát triển, Tập đoàn có chủ trương rõ ràng về chiến lược 
cập nhật và nâng cao trình độ người lao động, bao gồm cả các 
quản lý, kỹ sư cao cấp và lao động khác. Hàng năm, Tập đoàn 
và các đơn vị thành viên đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 
hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng 
nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho người lao động. Cùng với việc tổ 

chức đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động nói chung, Đetrolimex còn chú trọng Vào 
việc xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực then chốt, tác động lớn đến kết quả, 
hiệu quả hoạt động của Petrolimex, như: Chương trình đào tạo Cửa hàng trưởng Petrolimex 
(bao gồm các Cửa hàng xăng dầu, Cửa hàng chuyên doanh, Cửa hàng kinh doanh tổng hợp) 
Xây dựng, huấn luyện, đào tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, giao tiếp 
văn minh, lịch sự cho đội ngũ nhân viên bán hàng tại Cửa hàng Petrolimex. Qua đó, cải thiện và 
nâng cao kết quả hoạt động của Petrolimex dựa trên nền tảng phát triển công nghệ, tối ưu hóa 
quá trình và nâng cao chất lượng dịch vụ, kết quả: 


2 ¿ /uÌU 
% ¡4 2 


Â Andrews 
University 


OPENING CEREMONY 


LỚP TỪ lự \ (MASTER OE 7... \NESS 2”~MINISTR2“ION 
L)IETP~“UMEXSIS ÔỤP Í 
ÁN SE A/sU,= 'ERSITY. ì 
"<< @x Ỹ `. 


Trong năm 2020, Petrolimex đã tổ chức triển khai 15 khóa học Chương trình Khóa học Tổ chức khóa học đầu tiên của Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh 

đào tạo Cửa hàng trưởng với 485 học viên là Cửa hàng trưởng các Cửa hàng đầu tiên của doanh Andrews MBA (do Trường Đại học Andrews tại Việt Nam phối hợp 

X = xăng đầu, Cửa hàng chuyên doanh, Cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại các Chương trình với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức) với 45 học viên; mục tiêu của 
đơn vị thành viên Tập đoàn; Mục tiêu của Chương trình là cùng cấp tư duy đào tạo Thạc Chương trình là trang bị kiến thức và nâng cao năng lực tư duy, phương 

Khóa hoc lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Cửa hàng trưởng, sĩ Quản trị pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, đồng thời nâng cao 
Chương trình phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn và yêu cầu của xã hội; Kinh doanh trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trong 


đào tạo Cửa 
hàng trưởng 


Bồ sung kiến thức, phương pháp, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ Cửa hàng 
trưởng, phù hợp với yêu cầu tổ chức, quản lý Cửa hàng của Tập đoàn, đơn 
vị và phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn; Tạo môi trường để các Cửa hàng 


Andrews MBA diện quy hoạch của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để đáp ứng yêu cầu 


nhiệm vụ của Tập đoàn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng 
hiện nay và thời gian tới; 


trưởng chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành 
CHXD với các điều kiện thực tế khác nhau và xây dựng mối quan hệ gắn bó 
giữa đội ngũ Cửa hàng trưởng Petrolimex; Tạo động lực, động viên các Cửa Ề : ` 
hàng trưởng thêm gắn bó, trách nhiệm với công việc, với ngành nghề, góp 
phần xây dựng và phát triển Tập đoàn; 


Tổ chức 8 Chương trình đào tạo quản trị Công nghệ 
thông tin với sự tham gia của gần 1.80O học viên, 
` là các cán bộ nghiệp vụ CNTT, cán bệ sử dụng, „à4 
Chương trình quản trị các hệ thống công nghệ thông „ 
đào tạo quản tin tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên 


Tổ chức triển khai 5 khóa học Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý cấp 


trung Petrolimex năm 2020 với 166 học viên là Cán bộ quản lý cấp trung trị Công nghệ Tập đoàn. 
ũ ¬ tại các đơn vị thành viên Tập đoàn; Mục tiêu của Chương trình là giúp các thông tin 

CBQLCT của Petrolimex nhận rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc 
Khóa hoc tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, qua đó xác định rõ các kỹ năng, kiến thức 


Chương trình và tố chất cần có để trở thành một CBQLCT chuyên nghiệp; Cung cấp các 
đào tao Cán bô kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp CBQLCT của Petrolimex nâng cao năng 
quản lý i lực lãnh đạo, quản lý, quản trị phù hợp với yêu cầu tổ chức, quản lý của 
cấp trung Tập đoàn, đơn vị và đòi hỏi của thực tiễn; Tạo môi trường để các CBQLCT 
chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành với các 
điều kiện thực tế khác nhau và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đội ngũ 

CBQLCT Petrolimex; 


Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại 
Việt Nam và trên toàn thế giới, các Chương trình 
đào tạo tại nước ngoài của Petrolimex đã không 
được triển khai, cùng với đó là việc chuyền đổi 
hình thức đào tạo sang trực tuyến đối với một 
số Chương trình đào tạo ngắn ngày, đặc biệt là 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 


1⁄6 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT 


TIÊU CHUẨN XÃ HỘI (tiếp theo) 


HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI 


Tính tới cuối năm 2020, Công ty Mẹ - Tập đoàn 
và các đơn vị thành viên đã dành 82 tỷ đồng 
(tăng 9% so với năm 2019) để triển khai các 
hoạt động an sinh xã hội. 


sÃ Tổng giá trị hỗ trợ 


1 | Tỷ đồng 


Song song với hoạt động sản xuất kinh doan 
sinh xã hội luôn được Detrolimex thực hiện 


nhiệm và bài bản. Trong mỗi hoạt động xã hội, 
chủ động phối hợp chính quyền địa phương triển khai thực 
hiện hiệu quả, thiết thực, đúng chế độ tài chính và quy định 
quản lý có liên quan. Đặc biệt, Petrolimex kh 
kiều “tiền trao tay" mà phối hợp với các địa phương thành 


'f 


ĐỘNG TRONG NĂM 


IẾN MÁ 
NTOA l 
ĐỪNG NGẠI j 


c@vID / 


phòng chống dịch Covid 


h, hoạt động an 
một cách trách 
Petrolimex đều 


ông hỗ trợ theo 


lập Ban Quản lý Dự án đề xác định nhu cầu, cách thức 


triển khai, chủng loại, số lượng... vật t 
mời đơn vị tư vấn để cung cấp trang 


với địa phương đánh giá lại c 
xã hội, từ thiện, từ đó, có b 


TÀI TRỢ BỆNH VIÊN BẠCH MAI 
R 02 MAY THỞ CHỨC NÀNG CAO 
VÀ 01 HỆ THỐNG NỘI SOI PHẾ QUẦN VIDEO 


bị, sử dụng cho phù hợp. Tính tới cuối năm 


2020, Công ty Mẹ - Tập đoàn và các ĐVTV 

đã dành 82 tỷ đồng (tăng 9% so với năm 

2019) để triển khai các hoạt động an sinh 

~ lì xã hội trên địa bàn đơn vị trực tiếp tham 

Trị giá l NV ô: RE gia SXKD và khi nhận được đề nghị hỗ 
099.00 ›.__- XI ` trợ từ chính quyền địa phương. 


ưƯ cần cung cấp; 
thiết bị phù hợp 


cho cơ sở y tế, khai thác được hiệu quả cao nhất. 
Sau khi hỗ trợ, hàng năm Petrolimex phối hợp 


ác chương trình 
hương án trang 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


- 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 


nghiệp nói ch 
chính trị trên 
thiên tai bão 


động sản xuất 


ung cũng nh 


|Ũ tại các tỉn 
kinh doanh 


ư của Petrolim 


h miền Trung 
của Tập đoàn. 


x nói riêng. Các yếu tố bất lợi mà chủ lực là tình hình địa 


thế giới khiến diễn biến giá dầu dị biệt lần đầu tiên trong lịch sử, đại dịch Covid-]19, 


đã gây ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến hoạt động 
Dù vậy, toàn hệ thống Petrolimex đã đoàn kết, đồng cam 


cộng khổ thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “mục tiêu kép”: 
kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết 


Vừa phục hồi 


và phát triển 


liệt phòng, chế 


chung tay chống dịch Covwi 
một số bệnh viện như bệnh viện à 
Nội. Tại mỗi đơn vị thành viên, mỗi cửa hàng xăng dầu, CBCNV Petrolimex phát tặng từng chiếc 

lo 


ống dịch bệnh. Ngay khi dị 


đ-]9”, Petrolim 


Bạch Mai, bệnh viện Phổi Hà Nội và đội ngũ nhân viên y tế tại Hà 


khẩu trang, đảm bảo đầy đủ nước sát kh 


mọi người. 


Ở quy mô toàn quốc, gần 50.000 C 


chịu ảnh hưởng nặng nề c 


cho các Công ty Xăng dầu thành viên tr 
Quảng Bình, Quảng Tri, Thừa Thiên Huế, 


Ủủa mưa lũ, Det 


BCNV, người lao động Petrolimex đồng lòng, tự nguyện ủng 
hộ một ngày lương (tổng hơn 8,3 tỷ đồng) dù trong hoàn cảnh sản xuất kinh doanh đang rất khó 
khăn, ủng hộ quỹ phòng chống dịch của UBMTTQ các địa phương. Khi các tỉnh miền Trung đang 


ch Covid-19 vừa bùng phát, với tỉnh thần “Cùng cả nước 
ex đã ủng hộ gần 6 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 


uẩn vì sự an toàn cho mình, khách hàng và an toàn ch 


rolimex đã khẩn trương triển khai hỗ trợ kinh phí và giao 
ên địa bàn 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Hà Tĩnh, 


Quảng Nam, Quảng Ngãi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do 


lũ lụt gây ra và thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổng số tiền 5 tỷ đồng. 


Ngoài ra, các lĩnh vực Petrolimex đặc biệt quan tâm là hỗ trợ về giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, xây 


nhà cho hộ nghèo, nhà đại 


đoàn kết, nhà tình nghĩa... Các hoạt động xã hội tiêu b 


u, Petrolimex 


đã hỗ trợ thực hiện trong năm 2020 như: Khối nhà học 5 tầng 18 phòng Trường THCS Phố Diệm, 
huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; lớp học và nhà ở bán trú trường PTDT bán trú TH&THCS Thung Nai 


Bôn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm tỉnh Cao 
xã Kiên Đài 


' 


huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 


tại Thung Nai, Hòa Bình; trường PTCS Sơn Lập, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc và trường Mầm non Lý 
Bằng; trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Kiên Đài, 
Quang; trường Mầm non Khuôn Hẻ, tỉnh Tuyên Quang; 


xóa nhà đột nát thị xã Sapa, xóa đói, giảm nghèo huyện Văn Bàn; nhà ở cho người có công ở Hà 


Giang; xây nhà đại đoàn kết ở Quảng Trị, n 


thương ở Kiên Giang... 


hà cho các hộ nghèo ở Đắk Lắk, Bến Tre; trang bị xe cứu 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 159 


—Ñ TW: 


: 


| 


“LIÊN 


tr 
” 2=: 
c + 
É= 
-0 E 
= 5 œ@Ð 
Ơ lo ST= 
le) CC c= 
=, © 9 Ö 
.Ð ¬.= 
a `)... 
‹G: ‹4 
} LI ]- Tỉ ĐC Pa) 
= 5. 
œ œÐĐ 
HE Ea SN... 
lộ ö le: ‹O© 
= = BE 8 ế 
0 wœ ÐĐ = = e 
mỊ .= ©- < 
Z lọ) 0b So 2C 
=ô= c..c 
T P 6 Sẽ Ð Đa 
_Ă Pu) 
Ề lạc U 
ẹ = -C *Œ) Đ < E 
= XE § c5 
T. ` ‹O E jM 
‹O (Œ TÓ) = 
1 + 
<{ EET mì c=. So N= oi 
mm C6 Gì Xe đe 
la8) lẽ) \ 
Đi Ị La) SU 
ö ö >0 (BÌN Ô Te no. 
..- Độ ii mịa0 0= nĐ) 
la 3 Sòng Ê 
cac \ C ƠØ ằœ Em 
Œ@t @ Bo cổ 01 1e 
=. Ø9 Ö €O 0 có ú SG 
[84 "món SE € 0b 5 
œ0 sy Si Cam (ie S.= 
Bì 698 tạ CO AÐ SA 
E fC: fC Ti tố]. Lư 9 Si = 
s7... 78 
Z 2=... 8. .... 
=. = = lội ác CÊUU 
Š VŨ ƯA) = SG & 
là) - To lo) Sử _n 
ö.G _Ằ c ” -( x0 
¬ Si Y2 6 S Sứ CƠ BÍ 
(BI I002/01/anlu lCJ |. (0) dc TOj TT 
œ lô CS CC... 
\ 6 6 b5 8 #86 
= — = P = = = = 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


CƠ CẤU CỦA HĐQT 


Tính đến 31/12/2020, HĐQT của Tập đoàn có Ø7 thành viên, trong đó O4 thành viên không điều 
hành và O5 thành viên điều hành và chưa có thành viên độc lập. 


Trong năm 2020, có sự thay đồi đại diện của cổ đông chiến lược trong Hội đồng Quản trị Tập 
đoàn, theo đó: ông Toshiya Nakahara thay ông Yoshihiro Sato giữ chức vụ thành viên HĐQT và 
đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội cổ đông ngày 26/06/2020. 


mẽ. na 
Số lượng Số Shycc£ sở hữu TT IAG lợi mâu v 
STT Thành viên HĐQT Chức danh cổ phần DU lạc của Hhh thuẫn HA", 
> HẠ quyền biểu XS pháp SN GS đối với 
năm giữ = người z với Tập = 
quyết Xa luật š Tập 
có liên đoàn : 
đoàn 
quan 
Ông Chủ tịch 22,87% 
1 PHAM VĂN THANH HĐQT - 295.951.241 (đại diện vốn O không Không Không 
: chuyên trách Nhà nước) 
Ông Thành viên 8% (đại diện 
2 TOSHIYA NAKAHARA không điều 102.528.476 vốn cổ đông O Không Không Không 
hành chiến lược) 
TI% 
142.526.589 (đại diện vốn 
Ông Thành viên Nhà nước) 
K PHẠM ĐỨC THẮNG BENU Giám O không Không Không 
Q 
2png T0 ý 
(cá nhân) 
7% 
90571466 _ (đại diện vốn 
Ông Thành viên Nhà nước) 
4 NGUYỄN THANH SƠN (Phó Tổng 9 Không Không Không 
Giám đốc) O00175% 
22.700 thiền 
(cá nhân) 
7% 
9O.571466 (đại diện vốn 
Ông Thành viên Nhà nước) 
5 LÊ VĂN HƯỚNG RE) điều 4/00 Không Không Không 
HỆ 0,00055% 
6.800 Kiino 
(cá nhân) 
7% 
90571466 (đại diện vốn 
Ông Thành viên Nhà nước) 
6 TRẤN NGỌC NĂM (Phó Tổng O Không Không Không 
Giám đốc) OOOOZ9% 
5.00O NI 
(cá nhân) 
^ Thành viên 
Ông _ x VÀ O,OOO86% : * x 
7 NGUYỄN ANH DŨNG BhY kg điều TI10O (cá nhân) O không Không Không 
1⁄42 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


bà. £ 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 


Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức TI phiên họp trực tiếp (trong đó 1 lần họp trực tiếp, 1 lần họp 
qua email và 9 lần họp bằng hình thức trực tuyến) và 98 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT 
bằng văn bản, ban hành 54O Nghị quyết và 55 Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền. 


Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được duy trì đều đặn hàng tháng. Các nội dung chủ yếu 
thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập 
đoàn, cụ thể như sau: 


STT Thời gian Nội dung kết quả 


>_ Đánh giá tình hình SXKD 2019 và định hướng xây dựng 
ế hoạch 2020; 
> Báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ của 


' : Văn bản số Ol49/PLX-HĐQT ngày 
Tập đoàn; 


15/02/2020 thông báo kết luận tại 
cuộc họp HĐQT ngày 10/02/2020. 


1_ 10/02/2020 


> Báo cáo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên 
2020 của Tập đoàn; 


> Một số nội dung khác. 


> Đánh giá tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2019, 

báo cáo nhanh kết quả SXKD 2 tháng năm 2020; 
Văn bản số O567/PLX-HĐQT ngày 
24/05/2020 thông báo Kết luận tại 
cuộc họp HĐQT ngày 10/05/2020. 


>_ Thảo luận về Báo cáo giám sát tài chính năm 2019; 
2_ 10/05/2020 Ề - 
> Báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường 


niên năm 2020; 


>_ Một số vấn đề khác. 


> Báo cáo tình hình, phương án đang triển khai và 

phương án cấp bách đối phó với dịch Covid-]9 trong 

Tập đoàn; 

Văn bản số 0485/PLX-HĐQT ngày 
16/04/2020 thông báo Kết luận tại 
cuộc họp HĐQT ngày 15/04/2020. 


> Đánh giá tình hình thực hiện kết quả SXK<D 3 tháng 


3 15/04/2020 đầu năm 2020; 


> Báo cáo tình hình triển khai các công việc liên quan 
đến ĐHĐCĐ thường niên 2020; 


>_ Một số vấn đề khác. 


> Đánh giá tình hình thực hiện kết quả SXKD 4 tháng 
đầu năm 2020 và công tác giao kế hoạch SXKD 


năm 2020; Nghị quyết số 109/PLX-NQ-HĐQT 


4_ 12/05/2020 ngày 14/05/2020. 


>_ Thảo luận về Báo cáo giám sát tài chính quý I 
năm 2020; 


>_ Một số vấn đề khác. 


Báo cáo thường niên2020_ Ì 1⁄5 


`. 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (tiếp theo) 


STT Thời gian Nội dung kết quả STT Thời gian Nội dung kết quả 

>_ Đánh giá tình hình thực hiện kết quả SXKD >_ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 
tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; tháng; các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

k lBS1es6 vế RÈ RasePritidarngfb se ®eiieEui web Văn bản số O787/PLX-HĐQT SXKD các tháng còn lại năm 2020, `... 
ng an 006 77” 6/6 220066 báokết ¬- b sn hốne: dhHớ tiếc mặt VỀn bản số )449/PLXCHĐQT - 

ập đoàn; Báo cáo về dự án LNG Mỹ Giang; luận tại cuộc họp HĐQT ngày > Báo cáo dự án thanh toán không dùng tiền mặt. ngày 19/10/2020 thông báo Kết 
5 10/06/2020 > Thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ 10/06/2020. 9 15/0/202o  ” Công tác cán bộ tại Công ty xăng dầu TNHH MTV, luận tại cuộc họp HĐQT ngày 

thường niên năm 2020 của Tập đoàn; 15/10/2020. 


>_ Xem xét cho ý kiến về “Đề án triển khai giảm tỷ . TS 

ệ sở hữu vốn Nhà nước tại Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 276/PLX-NQ- 
Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ. HĐQT ngày 19/10/2020. 
tướng Chính phủ”; 


Nghị quyết số 154/PLX-NQ- 


> Báo cáo tình hình triển khai các công việc liên HĐQT ngày 1/06/2020. 


quan đến ĐHĐŒĐ thường niên 2020; 


>_ Một số vấn đề khác. 


>_ Một số vấn đề khác. 


>_ Đánh giá tình hình thực hiện kết quả SXKD 6 


tháng; các giải pháp chủ yếu thực hiện KH SXKD >_ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 1O 
các tháng còn lại năm 2020; tháng; các giải pháp chủ yếu thực hiện KH SXKD 
: 2) 07 : GÀ _. ` các tháng còn lại năm 2020; 5 3 < c 
Sea00101010 00L die le Aed1 s2 32507 xehh de Báo cáo công tác triển khai DỌC tại Tập đo "11. 
`. : s ` : : : : Ó cổ >_ Báo cáo công tác triển khai ại Tập đoàn; 
6 15/07/202o  > Báo cáo Dự án Kho xăng đầu nguồn Long Thành; "9y 28/07/2020 thông báo Kết 1O 10/1/2020 : . luận tại cuộc hợp HIĐỢT ngày 
 - : ma. : luận tại cuộc họp FIĐQT ngày > Thảo luận về báo cáo giám sát tài chính 9 tháng _ 1o/n/2o2o 
>_ Báo cáo tình hình bán cổ phiếu quỹ PLX; 15/07/2020. năm 2020 của Tập đoàn; : 
>_ Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ Tập đoàn và các công ty  .... 
cổ phần Petrolimex; 8 \ 


>_ Một số vấn đề khác. >_ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD TÌ 
tháng; các giải pháp chủ yếu thực hiện KH SXKD 

>_ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng còn lại năm 2020; : _ 

tháng; báo cáo nhanh kết quả SXKD tháng 7 năm ". : Ề Văn bản số 1750/PLX-HĐQT 

b ' > Công tác chuẩn bị Tổng kết năm 2020 và Lễ kỷ ày 17/12/2020 thông báo Kết 

2020, TL 1412/2020 iê : 3 thành lâp Tâp đoàn: bờ, BÚ: 2 S0u Sa 

in - = niệm 65 năm ngày thành lập Tập đoàn; luận tại cuộc họp HĐQT ngày 

>_ Thảo luận về Báo cáo giám sát tài chín tháng ¬...— S ` - 1/12/2020. 

năm 2020; Văn bản số TIII/PLX-HĐQT : TH SEi tà ĐI NHI "TÚI: NEỹtoiptiVetlDLTDEMSG 


ngày 15/08/2020 thông báo Kết 
luận tại cuộc họp HĐQT ngày >_ Một số vấn đề khác. 
>_ Báo cáo kết quả làm việc với Ủy ban Quản lývốn 10/08/2020. 
về các phương án triển khai thực hiện thoái vốn 

theo Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; 


7 10/08/2020 > Báo cáo việc rà soát Quy trình QTRR đã ban hành; 


>_ Một số vấn đề khác. 


>_ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 8 
tháng; các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 
SXKD các tháng còn lại năm 2020; 


"¬.......... ` Văn bản số 1285/PLX-HĐQT 
8 10/09/2020 >_ Báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ; ngày 16/09/2020 thông báo Kết 
> Báo cáo tình hình giám sát tài chính năm 2019 luận tại cuộc họp HĐQT ngày 


tại Tập đoàn của Ủy ban Quản lý vốn và triển khai 10/09/2020. 
thực hiện những kiến nghị của UBQLV; 


>_ Một số vấn đề khác. 


1⁄44 Ì_ www.petrolimex.com.vn Báo cáo thường niên2020_ Ì 1⁄45 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRCÌNG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CẢ 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (tiếp theo) 


Ngoài các phiên họp định kỳ theo quy định, 
HĐQT đã tổ chức 98 lần lấy ý kiến các thành 
viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 34O 
Nghị quyết để quyết định các nội dung 
chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của 
HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các 
hoạt động của Tập đoàn. Một số công 

việc chính: 


Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 


Công tác phòng chống thiên tai tại 
Tập đoàn năm 2020 


Công tác Quản trị doanh nghiệp Công tác Phát triển doanh nghiệp 
»_ Chỉ đạo rà soát, bổ sung,sửa đổi và banhành » Phê duyệt và giám sát các dự án đầu tư >" Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, Đảng ủy, 
các văn bản quản lý nội bệ đóng vai trò cốt thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định; HĐQT, Ban TGĐ Petrolimex đã nhất quán »> Năm 2020 được đánh giá là một năm có 
lõi trong hoạt động quản lý, điều hành của chỉ đạo trong toàn ngành thực thi các thời tiết cực đoan, dị biệt tại Việt Nam mặc 


- Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tập 


Tập đoàn, như: Điều lệ, Quy chế quản trị 
nội bộ, Quy chế và Quy trình quản lý rủi ro 
doanh nghiệp, Quy chế và quy trình kiểm 
toán nội bộ, Quy chế quản lý tài chính... 


Thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 
cho: Công ty Mẹ - Tập đoàn, các Tổng Công 
ty/Công ty TNHH MTV; Người đại diện quản 
lý phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty cổ 
phần và các Công ty liên doanh liên kết. 


Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết 
định của HĐQT. 


Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn 
hạn năm 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam. 

Phê duyệt chủ trương việc mua, nhượng 
bán, thanh lý, đầu tư... tài sản cố định tại các 
đơn vị thành viên theo phân cấp. 


146 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


đoàn theo định hướng, yêu cầu của Chính 
phủ (Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 
29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp; Triển khai quy trình thoái phần vốn 
góp của Tập đoàn tại PG Bank theo phương 
pháp trực tiếp, thay thế cho phương án 
thoái vốn gián tiếp. 

Chỉ đạo công tác đẩy mạnh việc bán cổ 
phiếu quỹ. 

Chỉ đạo tích cực triển khai các hoạt động 
xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu 
Detrolimex. 


Chỉ đạo tích cực triển khai công tác sắp xếp, 
xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước hiện 
Tập đoàn đang quản lý, sử dụng. 


Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm 
cán bộ giữ các chức vụ tại các đơn vị và 
phòng, ban của Tập đoàn theo phân cấp về 
công tác cán bộ; 


phương án phòng bệnh, tuân thủ hướng dù theo Dự báo của các nhà khí tượng, 


dẫn của Bộ Y tế và chủ động triển khai 
nhiều giải pháp tích cực để ứng phó với đại 
dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động 
và khách hàng của Petrolimex cũng như 
hoạt động cung cấp xăng dầu tại các cửa 
hàng Petrolimex luôn sẵn sàng, thông suốt 
trên cả nước, đảm bảo an ninh năng lượng 
và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 


Chỉ đạo linh hoạt áp dụng công nghệ trong 
tổ chức ĐHĐCĐ, cuộc họp HĐQT bằng 
hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo hiệu 
quả công việc nhưng vẫn tuân thủ đúng 
các quy định của pháp luật. Kết quả, Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020 được 
tổ chức đúng quy định của pháp luật, đảm 
bảo an toàn cho cổ đông, xã hội, tiết kiệm 
thời gian và chi phí. Các cuộc họp HĐQT 
được duy trì đều đặn hàng tháng, đảm bảo 
công tác quản trị của Tập đoàn. 


thủy văn là do La Nina ảnh hưởng. Tuy 
nhiên, theo đánh giá Việt Nam là một trong 
những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 
của biến đổi khí hậu. Với các phương thức 
quản trị bài bản, có tầm nhìn, Petrolimex 
đã chủ động khắc phục, có giải pháp khắc 
phục, khai thác nguồn lực tại chỗ. Do đó, 
giảm thiểu thiệt hại tối đa do bão lũ. Các 
quy định vận hành; các phương án PCTT 
được xây dựng tốt, ngăn chặn không để xảy 
ra các sự cố tràn đổ, rò rỉ ra môi trường do 
thiên tai, lũ lụt. 


Xác định các hiện tượng thời tiết cực đoan, 
mưa bão, lũ lụt và các hình thái thiên tai nên 
được xem là hiện tượng sẽ tiếp tục xảy ra với 
tần suất ngày càng lớn, từ đó, Petrolimex 
xây dựng biện pháp, kế hoạch, phương án 
trong dài hạn cũng như ngắn hạn thích 
nghi và ứng phó hiệu quả. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 147 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


CÁC TIỂU BAN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 


Ban Tổng hợp 


3š : Chức năng và nhiệm vụ 


Iham mưu, tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho 
Đảng ủy Tập đoàn. 


ham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị 
(HĐQT) thực hiện chức năng lãnh đạo, quản 
lý các mặt hoạt động của Tập đoàn theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn. 
Là đầu mối thường trực quan hệ và tập hợp 
các nội dung công việc giữa Đảng ủy Tập 
đoàn với Đảng ủy cấp trên, giữa Người đại 
diện vốn với chủ sở hữu, giữa HĐQT với các 
cổ đông, với các tổ chức đơn vị trong và ngoài 
Tập đoàn. 


Thực hiện chức năng: 
»-_ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn. 


»_ Thư ký Tập đoàn; Thư ký HĐQT; Thư ký Chủ 
tịch HĐQT và các thành viên HĐQT. 


>_ Người phụ trách quản trị Tập đoàn. 


»_ Thư ký Nhóm đại diện vốn nhà nước tại 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 


.~—. .- 


š Hoạt động trong năm 2020 ¡ 


Trong năm 2020, Ban Tổng hợp đã tập trung 
thực hiện và hoàn thành tết các nhiệm vụ kế 
hoạch công tác được giao, thể hiện trên một 
số mặt công tác sau: 


Về công tác tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn 


Hoàn thành việc xây dựng, báo cáo BTV 
Đảng ủy ban hành: Quy chế làm việc của 
BCH Đảng bệ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 
và Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống văn 
bản điện tử (hệ thống eoffice) của Đảng ủy 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 


Iham mưu, giúp việc để Đảng ủy chỉ đạo/ 
tổ chức thành công Đại hội Cấp ủy cơ sở và 
Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. 


Chủ trì/phối hợp với các ban liên quan chuẩn 
bị nội dung báo cáo định kỳ hàng quý để 
Đảng ủy Tập đoàn báo cáo Đảng ủy Khối 
theo quy định tại Quyết định số 16. 


Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban 
liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình 
các phiên họp BCH, BTV Đảng ủy Tập đoàn 
Và công tác văn phòng Đảng ủy. 


Về công tác tham mưu, giúp việc Người 
đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn 
Thực hiện tết công tác Thư ký 
người đại diện vốn nhà nước tại 
Petrolimex. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Về công tác tham mưu, giúp việc cho HĐQT 


Tham mưu cho HĐQT tổ chức thành công 
TI phiên họp được triệu tập, giúp Chủ tịch 
HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT 
bằng văn bản 98 lần để ban hành 54⁄4O Nghị 
quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
HĐQT quyết định (đã công bố thông tin 
trên Website của Tập đoàn, báo cáo Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Quản lý 
vốn theo quy định). 


Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp; 
đã chủ trì/phối hợp với các ban của Tập đoàn 
nghiên cứu soạn thảo, sửa đổi, bổ sung một 
số quy chế quản trị nội bộ để HĐQT ban hành 
phù hợp với mô hình tổ chức mới và quy định 
của pháp luật để quản lý, giám sát, điều hành 
hoạt động của Tập đoàn, gồm: Điều lệ Tập 
đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, 
Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy định phân 
công người đại diện theo pháp luật của O7 
Công ty TNHH MTV do Tập đoàn làm chủ 
Sở hữu. 

Chủ trì/phối hợp với các Ban HĐQT xây dựng 
quy trình thẩm định, báo cáo HĐQT Tập đoàn 
phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ tại các Tcty/công ty 
cổ phần Petrolimex thường niên năm 2020 
theo quy định. 


Phối hợp với các phòng/ban có liên quan của 
Tập đoàn tham mưu, đề xuất các nội dung 
công việc để HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên của Tập đoàn năm 2020 theo hình thức 
trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh 
Covid-19 và theo quy định của pháp luật. 


xá 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Phối hợp với các ban có liên quan thực hiện 
việc công bố thông tin về quản trị doanh 
nghiệp G tháng và năm 2020 theo quy định. 


Chủ trì, phối hợp với các ban có liên quan 
tham mưu giúp HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch 
SXKD năm 2020 cho Công ty mẹ - Tập đoàn, 
46 Tổng công ty/Công ty TNHH MTV, Người 
đại diện vốn tại các Cty cổ phần, TNHH nhiều 
thành viên. 


Chủ trì, phối hợp với các ban có liên quan 
tham mưu giúp HĐQT đánh giá hiệu quả 
hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, xếp 
loại người quản lý doanh nghiệp năm 
2019 tại Công ty mẹ - Tập đoàn và 5] đơn vị 
thành viên. 


Tham mưu, đề xuất để HĐQT quyết định bổ 
sung ngành nghề kinh doanh cho các công 
ty xăng đầu. 


Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo của 
KSV tại các Tổng công ty/Công ty TNHH MTV 
do Tập đoàn sở hữu 1OO% vốn điều lệ; công 
tác tổng hợp báo cáo định kỳ của Người đại 
diện vốn, của Trưởng BKS tại các Tổng công 
ty/ Công ty CP, TNHH nhiều thành viên theo 
quy định. 


Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Ban 
Quản lý cổ đông, của Ban chỉ đạo công tác 
chính sách xã hội Tập đoàn (nhất là trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đợt 
bão lũ, lụt tại các tỉnh Miền trung). 


Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo 
của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 149 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


CÁC TIỂU BAN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT (tiếp theo) 


Ban Kiểm toán 


3š: Chức năng 


Tham mưu giúp việc cho HĐQT trong lĩnh 
VỰC: Giám sát, xây dựng và kiện toàn hệ thống 
kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và tuân thủ 
pháp luật trong Tập đoàn; Tham mưu giúp 
việc cho HĐQT về lĩnh vực tài chính kế toán. 


Thực hiện hoạt động đánh giá và tư vấn nội 
bộ có tính chất độc lập và khách quan trong 
Tập đoàn, phát hiện và kiến nghị xử lý các vấn 
đề sai sót, tồn tại, rủi ro đã và có thể phát sinh 
trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất 
kinh doanh, quản lý của Tập đoàn và các đơn 
Vị thành viên. 


Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cải tiến, hoàn 
thiện hệ thống quản lý điều hành hoạt động 
kinh doanh và công tác tài chính, kế toán 
trong Tập đoàn. 


150 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


3š: Nhiệm vụ 


Kiểm tra, thẩm định, trình HĐQT thông qua 
Báo cáo tài chính hàng năm của Tập đoàn và 
các Công ty thành viên. 


Giúp việc HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
lĩnh vực tài chính kế toán theo phân cấp, 
thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong 
Tập đoàn và các đơn vị thành viên. 


Trên cơ sở kết quả của công tác kiểm toán nội 
bộ đưa ra những kiến nghị và tư vấn, đề xuất 
với HĐQT. 


Theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến 
nghị và chỉ đạo sau kiểm toán. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


3š : Hoạt động trong năm 2020 


à. .£ 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Trong năm 2020, Ban Kiểm toán đã tập trung 
thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 
công tác được giao, thể hiện trên một số mặt 
công tác như sau: 


Tham mưu giúp việc cho HĐQT về công tác tài 
chính kế toán, cơ chế điều hành kinh doanh, 
thẩm định các định mức chỉ phí, lập báo cáo 
giám sát tài chính định kỳ.. đáp ứng các yêu 
cầu về thời gian, chất lượng đặc biệt nâng cao 
chất lượng các Báo cáo giám sát tài chính nội 
bộ định kỳ. 


Chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám 
sát đáp ứng yêu cầu về thời gian kiểm tra, 
giám sát năm 2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng 
của dịch Covid - 19 nên còn ba đơn vị chưa 
thực hiện kiểm tra được theo Kế hoạch kiểm 
tra đầu năm. Ngoài ra, theo yêu cầu của lãnh 
đạo Tập đoàn, Ban kiểm toán còn thực hiện 
kiểm tra đột xuất tại hai đơn vị là CTXD Hà Bắc 
và CTXD Khu vực III. Nội dung kiểm tra chuyên 
đề về công tác kinh doanh xăng dầu. 


Qua kiểm toán tại các đơn vị, trên cơ sở đánh 
giá việc tổ chức kinh doanh, việc xây dựng và 
thực hiện chính sách bán hàng, công tác 
quản lý hàng hóa, tiền hàng công nợ, 
quản lý chỉ phí, Ban đã có những kiến 
nghị cụ thể đối với đơn vị, báo cáo 
Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản 
chỉ đạo, chấn chỉnh sau kiểm tra 
giám sát. 


Thẩm định và trình HĐQT ban hành các quy chế, 
quy định: Về cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra: 


Quy chế, quy trình Kiểm toán nội bộ. 
Quy chế tài chính của Tập đoàn. 
Sửa đổi Quy chế tài chính của một số Công 


ty TNHH MTV: CTXD Sông Bé, Lâm Đồng, 
khu vực I. 


Hoàn thành sửa đổi và ban hành Quy chế 
kiểm soát viên. 


Quy chế mẫu Công ty TNHH MTV: Đang trong 
quá trình triển khai thực hiện. 


Hoàn thiện báo cáo thường niên, báo cáo 
phát triển bền vững thể hiện tính minh bach 
và được các Nhà đầu tư đánh giá cao. 


Về các công tác liên quan đến Đại hội cổ 
đông: Thẩm định tài liệu ĐHCĐ của các công 
ty con là công ty cổ phần, thẩm định báo cáo 
tài chính của Công ty mẹ, công ty con 1OO% 
vốn, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ 
tức trình HĐQT để ĐHĐCĐ thông qua. 


À. Ạ 
\ lộ: 
Báo cáo thường niên 2020 \ 1⁄2 
2 
Ề 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


CÁC TIỂU BAN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT (tiếp theo) 


Ban Chiến lược đầu tư 


Trong năm 2020, thực hiện chức năng nhiệm vụ được HĐQT giao, Ban Chiến lược và Đầu tư đã thực 
hiện và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao, cụ thể như sau: 


Công tác Đầu tư xây dựng: Ban CL&ĐT phối hợp với ban chuyên môn của Tập đoàn tham gia 
nghiên cứu, xem xét hồ sơ, trình HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư, đầu tư xây dựng các dự án. 


Phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn và các Công ty thành viên thực hiện công tác 
kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất của Petrolimex theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP tại 
19 tỉnh/thành phố. Trong đó O9 tỉnh HĐQT đã ban hành Nghị quyết về phương án sắp xếp lại, xử 
lý nhà, đất. 

Phối hợp với Ban Công nghệ thông tin tổ chức đào tạo trực tuyến thành công chương trình 
quản lý tài nguyên đất trên hệ thống ERP-SAP cho 45O CBCNV tại hơn 7O điểm cầu. 

Phối hợp với Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính và Cục đăng ký đất đai - Tổng cục quản lý đất 
đai - Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức đào tạo, hướng dẫn trực tuyến thành công Luật đất đai 
2015 và Nghị định 167/2017/NĐ-CP trong toàn ngành. 


——‡#  —% 


152 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


à. .£ 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Thực hiện báo cáo Thanh tra chính phủ về công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản 


công là nhà và đất; báo cáo về tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh 
sang đất xây dựng ở giai đoạn 20T] - 2019. 


Thực hiện thỏa thuận bảo mật thông tinvà thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T. 
Tham gia phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn thực hiện các dự án chuyển nhượng 
các CHX. 

Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối của Tập đoàn hoàn thành các tài liệu, hồ sơ và yêu cầu, trả lời văn 
bản, báo cáo cơ quan cấp trên như: 


>-_ Báo cáo UBQLVNN về tình hình đầu tư ra nước ngoài của »> Báo cáo Bộ KHĐT tổng hợp 
Petrolimex; báo cáo cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ công tác giám sát đánh giá 
xây dựng Chiến lược phát triển công nghệ giai đoạn 2050, tổng thể năm 2019. 

tầm nhìn 2045; đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt ¿ : ~— 

ñ l BS 00805 P Oh: chong » Báo cáo Bộ Công thương 
động năm 2019; báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh = Đ 4 b 
li cực b TU nay Van p Ha  y5E tổng kết thực hiện quyết 
tế xã hội O5 năm 2021 - 2025; báo cáo về tỉ lệ sở hữu phần vốn đỉnh số 707/QĐ-TT: 
đầu tư của Petrolimex tại Pjico; báo cáo tình hình đầu tư tại 9: 

PLS, PLL. 


Phối hợp với các Ban chuyên môn thực hiện thoái vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Vật liệu 
xây dựng và chất đết Đồng Nai, công ty Cổ phần TMTQ, công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông, ngân 
hàng PG Bank. Thoái vốn đầu tư của Công ty Xăng dầu KV2 tại KTC, HTC và CCI. 


| Ề 
RE ¡ cá 


L0Ng PHÚ 0? 
saIC3 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


CÁC TIỂU BAN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT (TIẾP THEC) 


Ban Nhân sự Lương, Thưởng 


ầ Chức năng và nhiệm vụ 


» Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập 
đoàn về công tác tổ chức trong hệ thống 
chính trị của Tập đoàn, công tác thi đua 
khen thưởng; đào tạo và bảo vệ chính trị nội 
bộ của Đảng ủy Tập đoàn. 

» Tham mưu, giúp việc cho HĐQT chỉ đạo, 
quản lý trong các lĩnh vực. 

» Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của 
Tập đoàn. 

»-_ Công tác tổ chức trong Tập đoàn và cán bộ 
thuộc đối tượng HĐQT Tập đoàn quản lý. 

» Công tác quản lý lao động và tiền lương, 
tiền thưởng, chế độ chính sách trong 
Tập đoàn. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


-‹ 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Công tác về tổ chức và cán bộ của Đảng ủy 


Trong năm 2020, Chi bộ Ban NSLT đã tham 
mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn 
các nội dung về công tác tổ chức và cán bộ 
như sau: Kiện toàn thành lập mới Chi bộ Ban 
Quản trị rủi ro; bổ sung Bí thư chỉ bộ, Phó Bí 
thư ,Uỷ viên Ban thường vụ..; Tham mưu cho 
Đảng ủy Tập đoàn công tác rà soát bổ sung 
quy hoạch cấp ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 
2025, cho ý kiến phê duyệt bổ sung quy hoạch 
O2 Cấp ủy Tổng công ty. Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng: Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng 
kết nạp đảng: 125 quần chúng; Bồi dưỡng lý 
luận chính trị đảng viên mới: 55 đảng viên; cử 
42 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính do Đảng ủy Khối tổ chức; Cử 
O5 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị trong 
năm 2020; tham mưu giúp Đảng ủy Tập đoàn 
triển khai rà soát 46 hồ sơ cán bộ, đảng viên 
thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập 
đoàn quản lý; báo cáo Đảng ủy khối 

rà soát 5ƠØ7 hồ sơ cán bộ, đảng 
viên thuộc diện Cấp ủy cơ sở 
quản lý. 


Về Công tác tổ chức và cán bộ 


Thực hiện Quy chế Quản lý thực hiện công 
tác cán bộ diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
quản lý tại các Tổng công ty, Công ty TNHH 
MTV do Tập đoàn làm chủ sở hữu, Ban NSLT 
đã chỉ đạo xây dựng phương án và báo cáo 
Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt, triển khai thực 
hiện tách chức danh Chủ tịch, Ciám đốc tại O5 
Công ty trong Tập đoàn. 


Công tác quy hoạch cán bộ: Ban đã tiến hành 
thẩm định, báo cáo trình HĐQT Tập đoàn 
phê duyệt quy hoạch cán bộ các chức danh 
lãnh đạo các Ban thuộc HĐQT giai đoạn 2020 
- 2025 và chức danh thuộc HĐQT quản lý tại 
các Tổng công ty, Công ty TNHH MTV do Tập 
đoàn làm chủ sở hữu giai đoạn 2020 - 2025. 


Công tác bổ nhiệm cán bệ: Năm 2020, đã thực 
hiện bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Tập đoàn 
quản lý theo quy định phân cấp và phê duyệt 
giao Chủ tịch Công ty bổ nhiệm cán bộ tại 
các đơn vị; thực hiện công tác bổ nhiệm lại 
cán bộ; cử cán bộ đại diện quản lý phần 
vốn góp của Tập đoàn tại các Công ty 
Cổ phần. 


Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hồ 
sơ cán bộ, đảng viên và nhận xét đánh 
giá, bổ sung lý lịch cán bộ; kê khai tài 
sản thu nhập (bổ sung) hàng năm theo 
quy điïnh. 


Về Công tác lao động, tiền lương, tiền thưởng và 
các chế độ, chính sách 


Theo dõi và thực hiện các chế độ đối với cán 
bộ HĐQT Tập đoàn quản lý đảm bảo đúng 
Quy định và kịp thời. 


Tham gia thẩm định Quỹ tiền lương, thù lao, 
tiền thưởng thực hiện năm 2019 và kế hoạch 
năm 2020 của HĐQT, BKS do các đơn vị đề 
nghị trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
hàng năm. 


Duy trì thực hiện chỉ trả tạm ứng thù lao hàng 
tháng và quyết toán năm cho người đại diện 
vốn kiêm nhiệm tại các công ty có vốn góp 
của Tập đoàn. 


Báo cáo thường niên 2020 | 155 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 


CÁC TIỂU BAN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT (tiếp theo) 


Ban Quản trị rủi ro 


ầ : Chức năng 


Tham mưu, giúp việc cho HĐQT chỉ đạo, quản lý trong các lĩnh vực bao gồm: 
»_ Chiến lược quản trị rủi ro. 


»- Công tác tổ chức, quản lý, rà soát, đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro của Tập đoàn theo 
đúng quy định của pháp luật. 


»-_ Công tác quan hệ nhà đầu tư (IR). 


>_ Nghiên cứu, xây dựng, và đề xuất HĐQT xem xét phê duyệt Chiến lược quản trị rủi ro, quy chế và 
chính sách quản lý rủi ro tổng thể của Tập đoàn. 

>_ Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và giải pháp Chiến lược quản trị 
rủi ro của Tập đoàn đề ra. 
»_ Kiến nghị các giải pháp điều chỉnh và hoàn thiện Chiến lược quản trị rủi ro của Tập đoàn đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 


>_ Báo cáo, tham mưu giúp HĐQT Tập đoàn nắm bắt được chính xác, toàn diện về việc quản lý rủi ro 
để điều hành và giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo sự hoạt 
động của các thành viên trong Tập đoàn đúng theo định hướng, chiến lược phát triển chung và 
thực hiện được các mục tiêu của Tập đoàn, phù hợp với quy định của Pháp luật. 


»_ Quản lý, chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý rủi ro của Bộ phận Quản lý rủi ro, 
trong đó bao gồm việc xây dựng các văn bản định chế về quản lý rủi ro; tiếp nhận và 
rà soát các báo cáo quản lý rủi ro định kỳ và đột xuất từ Tổng Giám đốc và bộ phận 
quản lý rủi ro về tình trạng và hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, các rủi ro trọng 

điểm trước khi báo cáo trình lên HĐQT xem xét. 


Trong năm 2020, 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Đối với công tác QTRBR: 
Hoàn thiện quy chế, quy 
trình QTRR và chính thức 
vận hành hệ thống QTRR 
từ quý | năm 2020; Tổ chức 
thành công các buổi hội 
thảo để các phòng/ban 
nghiệp vụ chia sẻ kinh 
nghiệm thực tế triển khai, 
đồng thời hỗ trợ, hướng 
dẫn để công tác QTRR 
được thực hiện theo đúng 
kế hoạch đề ra; Thực hiện 
tốt vai trò giám sát công 
tác QTRR cũng như việc 
thực hiện chế độ báo cáo 
của các chủ rủi ro. 


-‹ 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


»" Đối với công tác IR: Chủ 


động ứng dụng các phần 
mềm họp trực tuyến để 
vượt qua các khó khăn 
trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 bùng nổ, định kỳ 
tổ chức đối thoại với các 
nhà đầu tư, cùng cấp kịp 
thời kết quả kinh doanh 
của Tập đoàn cũng như 
giải đáp các câu hỏi mà 
nhà đầu tư quan tâm; Thực 
hiện tốt vai trò tham mưu 
cho lãnh đạo Tập đoàn 
trong công tác bán cổ 
phiếu quỹ và đã triển khai 
thành công 2 đợt bán cổ 
phiếu quỹ trong năm (tổng 
cộng 28 triệu cổ phiếu quỹ) 
theo chỉ đạo của lãnh đạo 
Tập đoàn. 


> 


y 


Ban Quản trị rủi ro đã tăng cường nhân sự và hoàn thành các công việc sau: 


Triển khai thực hiện công 
tác tham mưu, tư vấn cho 
HĐQT về thoái vốn đầu tư 
ngoài ngành. 


Chủ trì lập báo cáo thường 
niên và báo cáo phát triển 
bền vững năm 2019, tiếp 
tục nâng cao tính minh 
bạch trong công tác báo 
cáo của Tập đoàn. Theo 
kết quả bình chọn doanh 
nghiệp niêm yết hàng năm 
(VLCA - Vietnam Limited 
Company Awargs), Báo cáo 
Phát triển bền vững của 
Tập đoàn đã lọt vào Top 8 
Báo cáo tết nhất và Báo 
cáo thường niên của Tập 
đoàn đã lọt vào Top 2O. 


Bên cạnh việc thực hiện tết các chức năng nhiệm vụ được giao, Ban OTRR xác định một số công 
tác trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 như sau: 


- Tiếp tục hoàn thiện và chuyên nghiệp hóa công tác IR: Website mới của Tập đoàn đã 
được thiết kế lại với định hướng hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và hướng tới nhà đầu tư 
nhiều hơn. Tập đoàn dự kiến tập trung hoàn thiện để có thể sớm ra mắt website mới trong 
quý II/2021. 


»_ Tiếp tục hoàn thiện công tác OTRR: Tăng cường vai trò tham mưu cho HĐQT cũng như vai trò 
giám sát công tác OTRR tại Tập đoàn, triển khai rà soát lại danh mục rủi ro để nhận diện đúng, 
đủ và có kế hoạch xử lý rủi ro kịp thời, phù hợp. Tập đoàn cũng đang nghiên cứu ứng dụng 
CNTT vào công tác QTRR và lên kế hoạch triển khai cụ thể, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào 
sử dụng trong năm 2021. Định hướng của Tập đoàn là đưa công tác OTRR trở thành một công 
cụ hữu hiệu giúp Tập đoàn kiểm soát được các rủi ro một cách hiệu quả, từ đó giúp Tập đoàn 
hoạt động kinh doanh ổn định và đạt được các mục tiêu đề ra. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 157 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 


Năm 2020, Petrolimex vẫn chưa có thành viên HĐQT 
độc lập do Nhà nước vẫn năm giữ tỷ lệ 75,87% vốn điều 
lệ (chưa thay đổi so với năm 2019), thành viên đại diện 
vốn Nhà nước trong Hội đồng Quản trị của Detrolimex 
vẫn chiếm đa số (5/7 thành viên). Tháng 6/2020, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 908/QĐÐ- 
TTg thay thế Quyết định 1252/QĐ-TTg năm 20T7 về việc 
Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước 
thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, theo đó Tập “ 
đoàn thuộc Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước 
thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể. 


(Œ@° 
[ 
Triển khai thực hiện QÐ của Thủ tướng và chỉ đạo của 1N [ j 


UBQLVNN, Tập đoàn đã xây dựng phương án thoái vốn 
báo cáo UBQLVNN để thực hiện thoái vốn nhà nước tại 
Tập đoàn xuống 65% và đề xuất Nhà nước điều chỉnh tỷ 
lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn lên 
45%. Từ đó sẽ từng bước điều chỉnh cơ cấu thành viên 
HĐOT tương ứng. g 


Trong thời gian chờ phê duyệt, để đáp ứng các quy 
định hiện hành, Tập đoàn đã nỗ lực tìm các giải pháp : r 
và dự kiến tại kỳ ĐHĐCĐ năm 2021 vào ngày 26/4/2021 
tới đây, Tập đoàn sẽ bổ sung thêm ƠI thành viên HĐQT 
độc lập. 


~ cất HT 1 »\/ñ $ 
TA AI da. 


~Y 


{ 


PETROLIMEX 


158 WWw.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


PLC CONTR0L PANEL _ 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 


Trong năm 2020, Ban Kiểm soát có hai sự thay đổi về nhân sự: 


> Ông Đinh Viết Tiến thôi là Thành viên, thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát để nghỉ hưu theo 
chế độ, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu bồ sung Ông Đặng Quang Tuấn làm thành 
viên Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát đã bầu Ông Đặng Quang Tuấn giữ chức 


vụ Trưởng Ban Kiểm soát. 


>_ Bà Phạm Thị Dung có đơn xin từ nhiệm từ ngày O1/12/2020. 


>_ Hiện nay, ban KS gồm 4 thành viên. Cơ cấu thành viên Ban KS hiện tại như sau: 


TT Họ và tên Chức vụ 
Ông : 

, Đặng Quang Tuấn ..c. 
Ông 

' Nguyễn Vinh Thanh phát 
Ông 

: Tống Văn Hải Na 

- KSV 


Hoàng Mai Ninh 


Số cổ phần 
nắm giữ 
(CP) 


1000 


4.120 


Số cổ phần 

sở hữu của Quyền lợi Lợi ích liên 
ngườicó mâu thuẫn quan đối với 
liên quan với Tập đoàn Tập đoàn 


Ngày bắt đầu 
là thành viên 


(CP) 
O Không Không 26/06/2020 
O Không Không 23/06/2016 
O Không Không 23/06/2016 
O Không Không 27/O4/2018 


Yy 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế tổ chức & hoạt động của BKS và các quy định 
có liên quan, trong năm 2020, BKS đã tích cực, chủ động triển khai công việc theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ; đảm bảo tính độc lập, khách quan. Theo đó, BKS đã thực hiện các công việc 


trọng tâm sau: 


>-_ Xây dựng, hoàn thiện các Báo cáo trình Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2920 
của Tập đoàn (báo cáo của BKS, Tờ trình lựa 
chọn đơn vị kiểm toán BCTC). 


» Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực 
hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị 
quyết của HĐQT Tập đoàn. 


-_Rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động của 
các kKSV. 


- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 

giám sát năm 2020 tại Văn bản 277/PLX- 
BKS ngày 10/05/2020. Theo đó, BKS đã hoàn 
thành giám sát tại 5 Công ty xăng dầu 
Tuyên Quang, Thanh Hóa, Sông Bé) và thực 
hiện phúc tra tại Tổng Công ty PTC. Sau mỗi 
đợt giám sát, BKS đã báo cáo HĐQT kết quả 
thực hiện và đề nghị HĐQT tập đoàn có văn 
bản chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau 
giám sát. 


Tham gia việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy 
trình quản trị của Tập đoàn như: Quy chế tài 
chính, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, 
Quy chế quản lý công nợ, Quy chế chỉ tiêu, 
Quy chế người đại diện vốn, Quy chế lựa 
chọn nhà thầu, Nội quy lao động, Thỏa ước 
lao động tập thể... 


Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình 
hình, kết quả hoạt động SXK<D, công tác 
quản trị năm 2019 và định kỳ năm 2020. 


Tham gia các cuộc họp HĐQT; Tổ chức các 
cuộc họp của BKS để triển khai công việc. 


Bầu Trưởng BKS sau khi ĐHĐCĐ kiện toàn BKS; 
Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Trưởng BKS. 


Thực hiện nhiệm vụ Người đại diện vốn, Kiểm 
Soát viên tại các đơn vị được phân công. 


Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác của 
Tập đoàn. 


`. 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo) 


CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẦM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 
Trong năm 2020, BKS tổ chức Ø7 cuộc họp định kỳ để triển khai các công việc cụ thể theo Căn cứ báo cáo tài chính Công ty mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2020 được 
chức năng, nhiệm vụ của BKS. Cụ thể: Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 40/05/2021]; 


Căn cứ ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 
của Tập đoàn năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 
Tilheinin vifàs 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 


TT Cuộc họp Ngày họp Nội dung chính tham dự kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh 
: nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 
& Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý l; 
L EU, SOI 20 Phương hướng, nhiệm vụ quý II li 
S9 S4S)0NSSIE: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp 
2_ Lần2 51/05/2020 Công tác cán bộ Ban Kiểm soát. OO% nhất của Tập đoàn năm 2020. 
_ Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II; 
K Lần 5 24/06/2020 5 Tà Noi Vu P O0% 
ụ Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu quý III. ' Ngày 51/12/2020 
TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính 
4_ Lần4 26/06/2020 Bầu Trưởng Ban Kiểm soát 100% Công ty mẹ Hợp nhất 
5 Lẳn5 08/07/2020 Hinh công nhiệm vụ các Kiểm soát viên, một số nội dung 00% () — (2) (5) (4) (S) 
6 na 19/10/2020 Đánh giá tình hình triển khai kế hoạch giám sát năm 2020; O0% Phh ng, j Ông Tin . 
hộ Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT. : 
1 Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 28.517 37.797 
7 Lần”7 16/1/2020 Xem xét Đơn xin từ nhiệm của Kiểm soát viên Phạm Thị Dung O0% 
2 Tài sản dài hạn Tỷ đồng 12.950 25.509 
II Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 41447 G1:1O6 
1 Nợ phải trả Tỷ đồng 22.274 36.980 
2 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 1974 24.126 


llÍ Cỡ cấu nguồn vốn 
1 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 535,7 6O,5 
2 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 46,5 39,5 


IV Khả năng thanh toán 


1 ệ số thanh toán ngắn hạn Lần 128 102 


2 ệ số thanh toán nhanh Lần 099 0,8 


V_. Khả năng sinh lợi 


1 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tỷ đồng 1Ø72 1255 
2 _ ROE ( Tỷ suất LNST/Vốn CSH) % 552 5Ø0I 
K ROA( Tỷ suất LNST/Tổng tài sản) % 2,66 2,04 
VI Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng 68G 


162 Ì_ www.petroleaex.com.vn _ Báo cáo thường niên2020_ Ì 165 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo) 


KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 


Trong năm HĐQT đã tích cực triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ được ĐHEĐCĐ giao, chức 
năng nhiệm vụ trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tập 
đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ, và các quy định 
của pháp luật. HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, kịb 
thời hoạt động của Tổng Giám đốc; đề ra định 
hướng để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép 
vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa duy 
trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt 
được kết quả đáng khích lệ. Với kết quả đạt 
được, năm 2020, UBOQLV Nhà nước tại doanh 
nghiệp đã tặng cờ “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu 
phong trào thi đua” cho Tập đoàn. 


KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 


Để hoạt động SXKD của Tập đoàn tiếp tục 
phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát 
kiến nghị với HĐQT, Tổng Giám đốc một số 
nội dung sau: 


>_ Nhiều luật, Nghị định, Quy định mới có hiệu 
lực từ Ol/O1/2021 đòi hỏi Tập đoàn cần tiếp 
tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy 
trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội 
bộ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm 
bảo tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp. 


»- Hoàn thiện công tác quản trị, cơ chế kinh 
doanh, điều hành tài chính nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động. 


» Tiếp tục xây dựng phương án, kế hoạch và 
tổ chức thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn và 
doanh nghiệp thành viên theo đúng chỉ 
đạo của Chính phủ và Chủ sở hữu. 


Tích cực triển khai xây dựng chiến lược phát 
triển Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2050, tầm 
nhìn đến năm 2045; hoàn thiện, phê duyệt 
quy hoạch hệ thống CSVCKT kinh doanh 
xăng dầu đến năm 2050, tâm nhìn đến 
năm 2045. 


y 


» Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 
thực hiện thành công năm nhiệm vụ trọng 
tâm trong năm 2021 đã được Lãnh đạo Tập 
đoàn đặt ra. 


164 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Nhìn chung, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý 
khác đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo 
đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ 
các quy định của pháp luật và của Tập đoàn; 
tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được 
HĐQT giao; có nhiều nỗ lực, đổi mới trong 
điều hành hoạt động SXK<D, khắc phục những 
khó khăn, bất lợi (đại dịch Covid-19, thiên tai 
lũ lụt, biến động dị biệt của giá dầu...) để thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


`. 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 


> Tổ chức xây dựng, hoàn thiện, trình ĐHĐCĐ 
thường niên các báo cáo theo quy định 
Báo cáo của Ban Kiểm soát, Tờ trình đơn vị 
kiểm toán báo cáo tài chính... 


>"_ Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm 
Soát trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định 
của Luật doanh nghiệp. 


>- Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả 
kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 
năm 2O2!. 


»_ Giám sát tình hình và kết quả tổ chức thực 
hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. 


- Ciám sát việc xây dựng, giao, tổ chức 
thực hiện kế hoạch SXKD theo hướng gia 
tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu 
quả SXK<D. 


» Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện, ban hành các quy định 
quản trị nội bộ Tập đoàn và đơn vị thành viên. 


M 


Giám sát việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu 
Tập đoàn và đơn vị thành viên theo chỉ đạo 
của Chính phủ và của Chủ sở hữu. 

Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình 
hình, kết quả hoạt động SXK<D, công tác 
quản trị năm 2020 và định kỳ năm 2021; 
thẩm định, phân tích Báo cáo tài chính định 
kỳ theo quy định. 


Giám sát thực hiện chế độ quản lý, lao động, 
tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác 
đối với người lao động, người quản lý theo 
các quy định hiện hành của Nhà nước, của 
Tập đoàn và một số nội dung khác trong 
SXKD và quản trị doanh nghiệp. 


Tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
Kiểm soát viên tại các đơn vị và các công 
việc khác có liên quan. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 165 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA. 
HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ, BAN TỐNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 


Việc trả tiền lương, tiền thưởng và các thu nhập khác của Ban Tổng Ciám đốc, Kế toán trưởng 
Tập đoàn được trả theo quy chế tiền lương, tiền thưởng và các quy định hiện hành của Tập đoàn 
theo quy định của Nhà nước. 


Tiền thưởng (nếu có) của Ban Quản lý, điều hành Tập đoàn sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế 
và thực hiện theo Quy chế quản lý Tài chính của Tập đoàn. 


Các thu nhập khác thực hiện theo quy định về chính sách đối với người lao động của Nhà nước 
và của Tập đoàn. 


Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban 
Kiểm soát Tập đoàn năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Số liệu tiền 
lương, thù lao được hưởng là: 


»_ Tiền lương, thù lao kiêm nhiệm của HĐQT tham gia và Ban Quản lý, điều hành (gồm Tổng 
Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) là: 9.419:758.OOO đồng. 


y 


Tiền lương của các UVHĐQT chuyên trách, thù lao của các UVHĐQT kiêm nhiệm khác là: 
3.220.679.O0O đồng. Trong đó, tiền lương của các Thành viên HĐQT chuyên trách: 2'761.966.OOO. 


M4 


Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát là: 4.G77.257.OOO đồng. Các chi phí khác phục vụ cho 
hoạt động của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát, được thực hiện theo điều lệ, quy chế, quy định 
hiện hành của Tập đoàn. 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN OUAN 


): Không phát sinh trong năm 2020. 


Giao dịch phiếu của nc có liên quan: ENEOS Corporation - Công ty Mẹ của Công ty 
TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Energy Việt Nam (Ông Toshiya Nakahara là Thành 
viên HĐQT của Petrolimex cũng là lãnh đạo cấp cao của ENEOS Corporation), đã thực hiện mua 
T5 triệu cổ phiếu Petrolimex từ ngày 27/08/2020 đến ngày 25/09/2020. 


Số cổ phiếu Số cổ phiếu Lý do tăng, 
Người thực hiện Quan hệ với S0 H00/0000110, ẤP MU GỤ/HEO, Sim DHUẾPT 
ST giaodịh _ người nội bộ ESHjSHUWST 
Cả 3, 9 °IĐĐ cốcổ Tỷ lệ Số cổ Tỷ lệ đổi, thưởng...) 
phiếu phiếu 
' ENEOS Corboration O O% 15.OOO.OOO_ 1,O05% Mua 


¡ bộ: Không có. 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THẺ ĐIỂM ASEAN VÀ BỘ NGUYÊN TẮC 
QUẢN TRỊ CÔNG TY THED THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO 


CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 


N 


XBAN KIỂM SOÁT 


Thực hiện giám sát HĐQT, TGÐ 
trong việc quản lý, điều hành Tập 
đoàn và chịu trách nhiệm trước 
ĐĐHĐC€Đ) trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ được giao. 


168 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


bì 


X ĐẠI HỘI ĐỔNG CỔ ĐÔNG“ 
Ỉ 


Cơ quan có thẩm quyền cao nhất thực hiện 
các chức năng cùng các quyền và nghĩa vụ 
theo quy định tại Điều lệ Petrolimex và pháp 
luật có liên quan. 


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ,—— 


Cơ quan quản trị cao nhất có quyền nhân 
danh Petrolimex để quyết định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Petrolimex không . 
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, theo quy 
định của Điều lệ Petrolimex và pháp luật có 
liên quan. 


CHỦ TỊCH HĐQT 


Người đại diện pháp luật của Petrolimex, 
chịu trách nhiệm điều hành các công tác của 
HĐQT giữa hai kỳ họp, xem xét và quyết định 
các công tác quản trị của Petrolimex theo các 
quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ và 
pháp luật có liên quan. 


Ắ 
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỂU HÀNH | 


TGĐ đồng thời là người đại diện theo pháp 
luật của Petrolimex. TGÐ chịu trách nhiệm 
điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày 
của Tập đoàn, với sự trợ giúp của Ban điều 
hành, trên cơ sở tuân thủ các nghị quyết của 
ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


-‹ 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BAN TỔNG HỢP 


Tiểu ban thuộc HĐQT, có vai trò tham mưu giúp 
việc HĐQT trong các lĩnh vực: Thực hiện chức 
năng Thư ký Tập đoàn; Thư ký HĐQT; Thư ký Chủ 
tịch HĐQT và các thành viên HĐQT và người phụ 
trách quản trị Tập đoàn. 


BAN NHÂN SỰ, LƯƠNG, THƯỜNG 


Tiểu ban thuộc HĐQT, có vai trò tham mưu giúp 
việc HĐQT trong các lĩnh vực: Chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực; Công tác tổ chức; Công tác quản 
lý lao động và tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính 
sách trong Tập đoàn. 


BAN KIỂM TOÁN 


Tiểu ban thuộc HĐQT, có vai trò tham mưu giúp 
việc cho HĐQT trong các lĩnh vực: Giám sát, xây 
dựng và kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ và 
tuân thủ pháp luật, lĩnh vực tài chính kế toán trong 
Tập đoàn. 


BAN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TỨ-ˆ 


Tiểu ban thuộc HĐQT, có vai trò tham mưu giúp 
việc HĐQT trong các lĩnh vực: Xây dựng và đánh 
giá kết quả thực hiện chiến lược; xây dựng chính 
sách và nguyên tắc đầu tư phát triển ngắn, trung 
và dài hạn; đề xuất, theo dõi đánh giá hiệu quả 
hoạt động, quản lý vốn đầu tư của Tập đoàn 


BAN QUẢN TRỊ RỦI RO , 


Tiểu ban thuộc HĐQT, có vai trò tham mưu giúp 
việc HĐQT trong các lĩnh vực: Chiến lược quản trị 
rủi ro, công tác tổ chức, quản lý, rà soát, đánh giá 
về hoạt động quản trị rủi ro của Tập đoàn và Công 
tác quan hệ nhà đầu tư. 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Báo cáo thường niên 2020 


| 169 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THẺ ĐIỂM ASEAN VÀ BỘ NGUYÊN TẮC 
QUẢN TRỊ CÔNG TY THED THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO 
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (tiếp theo) 


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TẬP ĐOÀN 


Trong năm 2020, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) tiếp tục được quan tâm đầu tư và là công 
cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp đồng bộ trong toàn hệ thống. 


Tập đoàn đã hoàn thành Đề án chiến lược phát triển CNTT và được HĐQT phê duyệt làm cơ 
Sở định hướng cho công tác đầu tư phát triển CNTT Tập đoàn từ nay đến năm 2050. Công tác 
chuyển đổi số đã được Tập đoàn triển khai từng bước như: Sử dụng và vận hành ổn định hệ 
thống họp trực tuyến-TEAMS giữa Tập đoàn và 44 CTXD thành viên cùng với việc tổ chức thành 
công Đại hội cổ đông trực tuyến đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hỗ trợ công tác quản trị, 
điều hành trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hàng loạt các ứng 
dụng được mở rộng và bổ sung như: Phân hệ quản lý tài nguyên đất, quản lý hao hụt và quản 
lý tài sản cố định trên ERP_SAP; Module số hóa hồ sơ, tài liệu trên E-Office. 


ĐẢM BẢO TUÂN THỦ CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 


Trong năm 2020, Petrolimex tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan 
đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với công ty niêm yết. Ngoài 
ra, để nâng cao tính tuân thủ thực hiện quy định pháp luật về quản trị công ty, Petrolimex đã nỗ 
lực nâng cao chất lượng quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, thông qua việc áp dụng và ngày càng 
bám sát các tiêu chí trong Nguyên tắc Quản trị quốc tế của ©OECD và Thẻ điểm quản trị công ty 
khu vực ASEAN, bao gồm các vấn đề chính sau: 


» Sử 
tấtcảcác |2 
quyền của X 


/Tăng cường 
trách nhiệm 
\) của HĐOT với 


Đảm bảo 
quyển và vai trò | Ÿ 
của các bên 
liên quan 


| và minh bạch 
thông tin 


Hiện nay, đối chiếu với tiêu chí của Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN, Petrolimex đã có 
những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc cải thiện tình hình quản trị công ty và đang tiến đến 
gần như tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực của khu vực. Cụ thể, Petrolimex đã đáp ứng tốt các 
tiêu chí liên quan đến quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên có 
quyền lợi liên quan, công bố thông tin và minh bạch. Petrolimex đang xây dựng kế hoạch để có 
thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN ở tất cả các vấn 
đề được đề cập trong Thẻ điểm. 


170 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


-‹ 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA PETROLIMEX THAM CHIẾU VỚI THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ 
CÔNG TY KHU VỰC ASEAN 


Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN 


Mức độ đáp ứng của Petrolimex 


1 Đối xử bình đẳng với cổ đông Đáp ứng tốt 
2 Đảm bảo tất cả các quyền của cổ đông Đáp ứng tốt 
3 Công bố và minh bạch thông tin Đáp ứng tốt 
Dưới đây là thông tin chỉ tiết về quản trị công ty của Petrolimex trong năm 2020 tham chiếu với các 


tiêu chí trong nguyên tắc quản trị quốc tế của OECD và Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN. 


Đối xử bình đẳng với cổ đông 


Petrolimex cung cấp đầy đủ và công khai các thông tin theo quy định cho tất cả các cổ đông 
bằng tiếng Việt và đang triển khai việc công bế bằng tiếng Anh trong năm 2021. Các cổ đông 
đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Petrolimex. 


Tiêu chí 


Mức độ đáp ứng của Petrolimex 


Cổ phiếu và quyền 
biểu quyết 


Thông báo ĐHĐCĐÐ 


Ngăn cấm giao 
dịch nội gián và lạm 
dụng mua bán tư lợi 
cá nhân 


Giao dịch bên liên 
quan của thành viên 
HĐQT và cán bộ 
quản lý cấp cao 


Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
năm 2020 của Petrolimex hoặc đại diện được ủy quyền được cung cấp một và chỉ 
một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng 
cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập 
được Petrolimex cung cấp tại Thư mời để truy cập vào website: httbs:/codong. 
petrolimex.comxvn theo hướng dẫn được đăng tải trên website Detrolimex để 
thực hiện biểu quyết. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh 
dấu chọn vào OI] trong O5 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý 
kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “Biều quyết” để lưu và gửi kết 
quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biều quyết kết thúc, cổ đông có 
thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và 
nhấn nút “Thay đổi biểu quyết” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng. Trường 
hợp cổ đông không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ 
được hiều là cổ đồng từ chối quyền và không tham dự biều quyết tại nội dung 
đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu 
quyết của nội dung không đánh dấu. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ 
được Ban Kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu 
biểu quyết. 


Toàn bộ thông báo, tài liệu ĐHĐŒCĐ, Giấy ủy quyền được gửi trực tiếp đến địa chỉ 
cổ đông đã đăng ký hoặc đăng trên website của Tập đoàn trước thời điểm diễn 
ra ĐHEĐCĐ) 15 ngày. 


Trong Điều 4O, 4] và 42 Điều lệ Tập đoàn quy định rõ các thành viên HĐQT phải 
có trách nhiệm cần trọng, trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi và vì quyền 
lợi tối cao của các cổ đông và Tập đoàn. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm phải 
bồi thường về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. Bên cạnh đó, 
các thành viên HĐQT phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị nội bộ và 
các quy định nội bộ khác. 


Các giao dịch liên quan đến lợi ích của thành viên HĐQT được quy định chỉ tiết 
trong Điều lệ Tập đoàn và thông tin được công bố định kỳ trong Báo cáo quản trị 
O6 tháng và năm. 


Báo cáo thường niên2020_ | T7I 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THẺ ĐIỂM ASEAN VÀ BỘ NGUYÊN TẮC 
QUẢN TRỊ CÔNG TY THED THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO 
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (tiếp theo) 


Đảm bảo tất cả các quyền của cổ đông 


Năm 2020, Petrolimex đã đảm bảo quyền cho tất cả các cổ đông, nhà đầu tư bao gồm cả quyền 
lợi về tài chính, quyền tiếp cận thông tin. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


- 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Tiêu chí 


Mức độ đáp ứng của Petrolimex 


Tiêu chí Mức độ đáp ứng của Petrolimex 


Quyền cơ bản của >-_ Quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
cổ đông Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-]9 diễn biến phức tạp, khó lường, để 
đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch Covid-]9 
đến cổ đông, HĐQT Petrolimex đã quyết định xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2020 và chỉ đạo thực hiện các quy trình thủ tục để triển khai 
tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến. Căn cứ các quy định của pháp luật, 
Petrolimex đã tổ chức thực hiện: 
Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qud việc bổ sung nội dùng 
tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến vòo Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoòn ngày 
22/0%⁄2020. Thời hạn gửi Phiếu lốy ý kiến đõ được trỏ lời về Đetrolimex: ngày 
08/06/2020. Ngòy kết thúc kiểm phiếu: O9/06/2020. 
Tổ chức Đ2HĐCĐ bằng hình thức trực tuyến vòo ngày 2606/2020. 
»_ Quyền nhận cổ tức 
Petrolimex đã thực hiện chỉ trả đây đủ cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2020 thông qua, cụ thể: 
Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 27/04/2020. 
Chỉ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt còn lại với tỷ lệ 10% vào ngày 22/09/2020. 


Quyền tham gia »-_ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 


một cách hiệu quả Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo 
và biểu quyết tạ ghị quyết được gửi đến tất cả cổ đông và đăng tải công khai trên website 
li tùng phải : Petrolimex 16 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

3c thông tin về - nh... SỂ : :  . 
quy định họp ĐHĐCP, HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 


Kiểm soát. Biên bản kiểm phiếu ghi nhận chính xác và đầy đủ số phiếu và tỷ lệ 
biểu quyết xin ý kiến cổ đông. 

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên website 
Petrolimex trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

>_ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến: 

Ngày 26/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn đã được tổ chức thành 
công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và 
lợi ích tối đa của cổ đông, cụ thể: 

Thông báo mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông với nội dung thông tin đầy 
đủ về thời gian, địa điểm, hình thức họp, chương trình họp, cách thức tham 
dự ĐHĐŒĐ trực tuyến và các thông tin cơ bản khác về việc đăng ký tham dự. 
Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải công khai trên website Petrolimex bằng 
tiếng Việt 15 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ. 

Hướng dẫn chỉ tiết cách thức tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến được đăng tải công 
khai trên website Petrolimex. 
Chương trình ĐHĐCĐ được truyền hình trực tiếp để các cổ đông có thể dễ 
dàng theo dõi nội dung, diễn biến ĐHCĐ ở các địa điểm khác nhau. Các quyền 
lợi của cổ đông được đảm bảo, như: Đăng ký tham dự trực tuyến, ủy quyền 
trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, bầu cử trực tuyến và tham gia thảo luận trực 
tuyến. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên Đoàn chủ tọa đã giải 
đáp đầy đủ các ý kiến của cổ đông ngay tại cuộc họp. 


bao gồm cả thủ tục 
biểu quyết 


172 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Quyền tham gia 
một cách hiệu quả 
và biểu quyết tại 
ĐHĐCĐ và phải 
được thông tin về 


quy định họp ĐHĐCĐ, 


bao gồm cả thủ tục 
biểu quyết 


Petrolimex sử dụng phần mềm bỏ phiếu điện tử của Công ty CP Chứng khoán 
FPT - một trong những Công ty chứng khoán lớn và uy tín trên thị trường. Kết 
quả biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử nhanh, chính xác, 
miinh bạch, công khai và không thể can thiệp, sửa chữa. 

ghi quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Petrolimex trong 
vòng 24 giờ theo đúng quy định với đầy đủ thông tin theo đúng trình tự thời gian. 


Công bố và minh bạch thông tin 


Petrolimex luôn tuân thủ đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các quy định về công bế thông tin 
đối với công ty niêm yết. Đồng thời, tất cả các bên liên quan đều có thể tiếp cận thông tin phải 
công bố của Petrolimex một cách cập nhật trên website của Tập đoàn. 


Tiêu chí 


Mức độ đáp ứng của Petrolimex 


Cấu trúc sở hữu 
minh bạch 


Chất lượng và thời 
hạn công bế của 
Báo cáo thường 
niễn, Báo cáo tài 
chính 


Cung cấp thông 
tin hoạt động kinh 
doanh của Tập đoàn 


Quan hệ nhà đầu tư 


Thông tin về cấu trúc sở hữu và mô hình hoạt động của Tập đoàn; dữ liệu về cổ 
đông lớn, cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT và Ban Điều hành; giao dịch với các 
bên liên quan được công bố và cập nhật công khai trong Báo cáo thường niên, 
Báo cáo quản trị và website của Tập đoàn. 


Báo cáo thường niên của Tập đoàn được lập đáp ứng đầy đủ các quy định của 
Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán. 


Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính của Tập đoàn luôn được công bố đúng 
thời hạn và theo đúng các quy định về công bố thông tin. 


Các thông tin liên quan và trọng yếu về hoạt động kinh doanh của Petrolimex 
được công bố kịp thời thông qua nhiều phương tiện như website, kênh truyền 
thông đại chúng, gặp gỡ định kỳ với nhà đầu tư, nhà phân tích... 


kể từ khi niêm yết vào năm 2017, Petrolimex liên tiếp được Forbes Việt Nam vinh 
danh là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất. Detrolimex luôn định hướng 
hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư hướng tới minh bạch thông tin, tuân 
thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ và thực hiện đây đủ quyền cho cổ đông. 
Petrolimex đã chủ động tổ chức nhiều cuộc roadshows trực tiếp gặp gỡ các quỹ 
đầu tư, tổ chức tài chính tại thị trường trong nước và nước ngoài. Năm 2019, lần 
đầu tiên Tập đoàn tổ chức sự kiện Analyst Meeting hướng tới cộng đồng giới 
phân tích, đầu tư và đã được các nhà đầu tư đánh giá cao về chất lượng thông 
tin. Theo kế hoạch, sự kiện này sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý đề cung cấp và 
trao đổi các thông tin chỉ tiết, kịp thời và minh bạch về tình hình hoạt động, kết 
quả kinh doanh của Tập đoàn tới các nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, năm 
2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Petrolimex không thể tổ chức được các 
buổi hội thảo theo phương thức truyền thống. Thay vào đó, nhờ sự hỗ trợ của hệ 
thống họp trực tuyến TEAMS, Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã tổ chức các buổi 
hội thảo trực tuyến, kết nối nhà đầu tư với Lãnh đạo Tập đoàn để cung cấp thông 
tin và giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư. 


Báo cáo thường niên 2020 | T75 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 


CƠ CẤU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 


Hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn đã được xây dựng và dần đi vào hoàn thiện. Về cơ bản 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


kiểm soát nội bộ bao gồm đủ 5 tuyến phòng vệ theo mô hình như sau: 


TẦNG PHÒNG NGỰ 
THỨ 1 


Hoạt động 
kiểm soát 


Hoạt động ệ 
: của Ban 
kiểm soát 
h Lãnh đạo 
trong rừng Ca 
quy trình ““- t 
nghiệp vụ li ng: 
: đơn vị 
thành viên 


P Tầng phòng ngự thứ 1 


TẦNG PHÒNG NGỰ 


THỨ 2 


Giám sát 


Tuân thủ 


Các cấp điều hành kinh doanh ở cả Công 
ty mẹ và các đơn vị thành viên là tầng 
phòng ngự thứ 1 của Petrolimex. Các quy 
trình, nghiệp vụ phải đảm bảo tuân thủ 
các nguyên tắc kiểm soát nội bộ, tuân thủ 
các quy định của pháp luật và hạn chế tối 
đa các sai sót phát sinh từ các nghiệp vụ 


hàng ngày. 


T74 _Ì www.petrolimex.comxn 


Kiểm soát tài chính 
Đảm bảo an ninh 
Quản lý rủi ro 


Quản lý chất lượng 


oœ 


hs 


ñHL NVnÒ O2 


TẦNG PHÒNG NGỰ 
THỨ 5 


PA 
— 
2 
ILU 
< 
¬ 
S 
> 
Z 
D 
.O 
O 
> 
ậỷ 


Kiểm soát nội bộ 


.Lyn'1 dyHa IHL 2 


Tầng phòng ngự thứ 2 


Là các kiểm soát của Petrolimex về tài chính, 
quản lý chất lượng hàng hóa, giám sát các 
quy trình, nghiệp vụ và quản lý rủi ro. 


Tầng phòng ngự thứ 5 


Là bộ phận kiểm toán nội bộ. Bộ phận 
Kiểm toán nội bộ cùng cấp các đánh giá 
độc lập và bảo đảm cho Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc về các thiết kế và hiệu 
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. 


›..‹ 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 


Hệ thống kKSNB của Petrolimex được xây dựng nhằm đạt đựươc 4 mục tiêu sau: Bảo vệ tài sản 
của Petrolimex, bảo đảm độ tin cậy của các thông tin, bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp 
lý và bảo đảm hiệu quả của hoạt động của Petrolimex. 


- Bảo vệ tài sản của Petrolimex: Hệ thống kiểm soát nội bộ 

„ã được xây dựng, thiết kế với nhiều quy trình và nhiều lớp bảo 

Ñ_C vệ nhằm mục đích bảo đảm cho các tài sản của Petrolimex 

bÙ bao gồm các tài sản vật chất và phi vật chất như sổ sách kế 

toán, các tài liệu quan trọng,.. không bị đánh cắp, bị lợi dụng 

ẤN) hoặc bị sử dụng vào các mục đích khác ngoài hoạt động sản 
=..... xuất kinh doanh của Petrolimex. 


7 "xế >_ Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin: Thông tin kinh tế tài 

NNNs. chính do bộ máy kế. toán xử lý và tổng hợp là căn cứ quan 

XI trọng cho việc hình thành các quyết định của nhà quản lý. 

) @ Vì vậy, các thông tin cúng cấp phải đảm bảo tính kịp thời 

“Sẽ về thời gian, tính. chính xác và độ tin cậy về thực trạng hoạt 

~ l§ động của Petrolimex. Trên cơ sở đó giúp cho Hội đồng Quản 

TẢ... 5⁄ .taá trị, Ban Điều hành ra quyết định kịp thời, hợp lý nhằm nâng 
>> ằ= cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn. 


` > Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý: Hệ thống kiểm 
I)ÀỀU soát nội bộ của Petrolimex được thực hiện để đảm bảo hoạt 
động của Petrolimex luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật. 


nhằm ngăn ngừa sự lặp lại không cần thiết của các nghiệp 
vụ gây ra sự lãng phí trong hoạt động và sử dụng kém hiệu 
QqUả các nguồn lực của Petrolimex. 


Ti , @® ` v“ »- Đảm bảo hiệu quả: Các thủ tục kiểm soát được thiết kế 


Báo cáo thường niên 2020 Ì T75 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (tiếp theo) 


NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 


Hệ thống kiểm soát nội bộ của Petrolimex hoạt động dựa trên ba nguyên tắc chung là: 


Phân công, phân nhiệm; Bất kiêm nhiệm và Phê chuẩn, ủy quyền. 


Hoạt động của Petrolimex trải dài trên nhiều 
lĩnh vực, ngành nghề, xoay quanh trục chính 
là kinh doanh xăng dầu. Theo nguyên tắc 
này, tại Công ty mẹ Tập đoàn cũng như tất cả 
các đơn vị thành viên trong hệ thống, trách 
nhiệm và công việc được phân loại cụ thể cho 
nhiều bộ phận và cho nhiều người trong từng 
bộ phận. Việc phân công, phân nhiệm rõ ràng 
tạo sự chuyên môn hóa trong công việc, sai 
sót ít xảy ra và khi xảy ra thường dễ phát hiện. 
Mục đích của nguyên tắc này là không để cho 
cá nhân hay bệ phận nào có thể kiểm soát 
được mọi mặt của nghiệp vụ. Khi đó, công 
việc của người này được kiểm soát tự động bởi 
công việc của một nhân viên khác. Phân công 
công việc làm giảm rủi ro xảy ra gian lận và sai 
sót, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chuyên 
môn của cán bộ nhân viên của Petrolimex. 


176 Ì_ www.petrolimex.comxn 


Nguyên tắc này nhằm mục đích tạo ra sự cách 
ly thích hợp về trách nhiệm trong các nghiệp vụ 
có liên quan. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm được 
đặc biệt tôn trọng trong các trường hợp sau: 


>_ Bất kiêm nhiệm trong việc bảo vệ tài sản 
với kế toán. 


>_ Bất kiêm nhiệm trong việc phê chuẩn các 
nghiệp vụ kinh tế với việc thực hiện các 
nghiệp vụ đó. 


>_ Bất kiêm nhiệm giữa việc điều hành với 
trách nhiệm ghi sổ kế toán. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


b..(£ 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Để thỏa mãn các mục tiêu kiểm soát thì tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn Tập 
đoàn bao gồm Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phải được phê chuẩn đúng 
đắn theo trình tự, thủ tục và quy chế, quy định nội bộ của Tập đoàn. 


» Phê chuẩn chung: Được thực hiện thông 
qua việc xây dựng các chính sách chung về 
các mặt hoạt động, các lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn. Phê chuẩn chung 
sẽ là cơ sở để các đơn vị thành viên trong 
Tập đoàn triển khai thực hiện công tác sản 
xuất kinh doanh theo đúng các định hướng 
phát triển của Tập đoàn. 


>-_ Phê chuẩn cụ thể: Được thực hiện cho từng 
nghiệp vụ, quy trình riêng biệt. Phê chuẩn 
cụ thể được áp dụng đối với hầu hết các 
nghiệp vụ phát sinh trên toàn hệ thống 
Petrolimex, đặc biệt là những nghiệp vụ có 
Số tiền lớn hoặc quan trọng, những nghiệp 
vụ không thường xuyên xảy ra,... 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
(tiếp theo) 


CÔNG CỤ HỖ TRỢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 


Hệ thống công nghệ thông tin đã góp phần quan 
trọng trong việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ 
của Tập đoàn. Cụ thể: 


Khối Công ty mẹ và 45 Công ty xăng dầu: Các hoạt 
động nghiệp vụ được thực hiện trên hệ thống SAP- 
ERP có phân quyền cho từng cán bộ nhân viên 
trong từng quy trình nghiệp vụ riêng biệt. 


Y 


- Hệ thống Agas giúp kiểm soát số liệu hàng hóa, 
phát hành hóa đơn, thu tiền bán hàng tại tất cả các 
cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống Petrolimex. 


»-_ Đối với các khối kinh doanh khác, các đơn vị thành 
viên cũng đang nỗ lực trong việc áp dụng công 
nghệ thông tin vào công tác quản lý kinh doanh để 
đạt hiệu quả tốt nhất. 


HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2020 


Thông qua việc giám sát, kiểm tra, đối chiếu hàng ngày dữ liệu trên hệ thống quản trị nguồn 
nhân lực SADP-ERP, EGAS, AGAS toàn bộ ba tầng kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ Tập 
đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định quản lý của Tập đoàn, kịp thời chấn 
chỉnh các vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát. Năm 2020 là năm hoạt động 
sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid, sự biến động bất thường 
của giá dầu thế giới, do vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi bị tác động từng 
ngày, từng giờ. Nhờ việc kiểm soát số liệu bằng công nghệ nên hệ thống kiểm soát nội bộ đã 
thích ứng và vận hành có hiệu quả trong tình hình kinh doanh mới nhiều biến động. 


Căn cứ kế hoạch kiểm tra năm 2020, Tập đoàn đã tiến hành 24 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên 
đề, kiểm tra công tác quản lý, điều hành. Các cuộc kiểm tra giám sát đều thực hiện đúng quy 
trình, chất lượng các cuộc kiểm tra được đánh giá tốt. Kết thúc các cuộc kiểm tra đã có văn bản 
chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các tồn đọng. 


Tập đoàn thường xuyên rà soát hệ thống các văn bản quy định quản lý nội bộ, kip thời cập nhật 


sửa Gổi tăng hiệu lực, hiệu quả kiểm soát. Năm 2020 Tập đoàn đã rà soát ban hành mới và sửa 
đồi 28 văn bản quy phạm quản lý nội bộ. 


178 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


vy 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2021 


Trong năm 2021, Petrolimex tiếp tục lộ trình hoàn thiện hệ thống KSNB theo hướng ngày một 
kiểm soát tốt hơn các rủi ro thông qua các hoạt động cụ thể sau: 


>_ Năm 2020 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh 
Covid, sự biến động bất thường của giá dầu thế giới,.. do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh thay đổi, việc tổ chức kinh doanh, cách thức điều hành bị tác động mạnh. Năm 2021] 
và tương lai thế giới, nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh vẫn tiếp tục thay đổi theo 
từng ngày, từng giờ. Nhận thức rõ sự biến động thường xuyên, mạnh mẽ của hoạt động sản 
xuất kinh doanh, mọi hoạt động kiểm soát tại ba tầng phòng ngự của hệ thống kiểm soát nội 
bộ cũng thích ứng với nguyên tắc theo sát diễn biến của thực tế sản xuất kinh doanh để kiểm 
soát kịp thời. Liên tục update hệ thống quản trị dữ liệu SAD-ERP, EGAS, ACAS triệt để ứng 
dụng công nghệ, biến công nghệ trở thành công cụ đắc lực để tăng cường kiểm soát “trước 
và trong” các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống kiểm soát nội bộ tiến hành 
triển khai và phân tích, đánh giá rủi ro thông qua các công cụ mạnh hơn nữa như hệ thống 
BI để có thể khai thác hiệu quả dữ liệu của các ứng dụng, đặc biệt dữ liệu của hệ thống ERP- 
SAP, EGAS nhằm kịp thời đánh giá, phân tích số liệu, phát hiện các điểm bất thường trong 
kinh doanh, đánh giá hiệu quả, rủi ro về các chính sách kinh doanh đã được triển khai, nhằm 
thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt, có nhiều diễn biến phức tạp và khó 
lường. 


>-_ Ban hành và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra năm 2021: Kế hoạch kiểm tra được xây 
dựng nghiêm túc trên cơ sở đánh giá kỹ các nội dung trọng điểm cần tiến hành kiểm tra, rà 
soát lựa chọn kỹ các đơn vị và bố trí thời gian, nhân sự phù hợp để tối đa hóa hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị. 


>-_ Ban hành và thực hiện kế hoạch ban hành văn bản 2021], liên tục rà soát lại hệ thống kiểm soát 
nội bộ, các văn bản quy định, quy chế, quy trình nội bộ để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp, 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 


Báo cáo thường niên 2020 | 179 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


QUẢN TRỊ RỦI RO 


CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỦI RO 


HỘI ĐỒNG 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


> :XBAN KIỂM SOÁT 


QUẢN TRỊ 


Ban 
`" Quản trị 
: ro 


Phó Tổng 
Giám đốc 
Quản Lý 
rủi ro 


TỔNG. 
GIÁM ĐỐC 


GIÁM ĐỐC/ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
VỐN TẠI CÔNG 
là Á®©)./(e.\e 
PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ 


180 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Ban Ban Ban 
Tổng Nhân sự, Chiến 
hợp Lương, lược và 
thưởng đầu tư 
Trong đó: 


> 


HĐQT chịu trách nhiệm cuối cùng đối với 
việc định hướng, giám sát toàn bộ công tác 
OLhh. 


Ban OTRR giúp việc cho HĐQT, chịu trách 
nhiệm chung đối với việc giám sát hoạt động 
OLRR trong toàn Tập đoàn thông qua việc 
giám sát hoạt động QLRR theo các chính 
sách và khẩu vị rủi ro. 


Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cuối cùng 
cùng đối với việc quản lý các rủi ro của Tập 
đoàn, bao gồm việc đưa ra các định hướng 
cho hoạt động quản lý của mình. 


Phó Tổng Giám đếc QLRR định hướng xây 
dựng và triển khai hoạt động QLRR trong 
toàn Tập đoàn. 


Bộ phận QLRR chịu trách nhiệm xây dựng và 
triển khai hoạt động QLRR trong toàn ban 
nghiệp vụ OLRR. 


Ban kiểm toán chịu trách nhiệm đánh giá 
độc lập tính hiệu quả của các quy trình và 
hoạt động QLRR, cung cấp kịp thời các đánh 
giá độc lập cho HĐQT về tính hiệu quả của 
hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


-‹ 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Y 


THIẾT LẬP BỐI CẢNH 


: Ỷ : ˆ< 
NHẬN DIỆN RỦI RO =“.: 
“2 
ý È 
PHÂN TÍCH RỦI RO = 
c 
ÀÀ 2) 
_ = 
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ RỦI RO “——*: 


‹ 
> 
2 
‹đs 
¬E 
_ 
cố 
= 
E= 
Ö 
rA 
®) 
mm 
_ 
o 
a 
Q. 
_ 
a4 
” 


XỬ LÝ RỦI RO 


ĐÁNH GIÁ RỦI RO 


Quy trình quản lý rủi ro tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bao gồm hoạt động đánh giá rủi ro và 
xử lý rủi ro dựa trên quá trình tìm hiểu môi trường kinh doanh và hoạt động của Tập đoàn, được 
tiến hành song song với việc liên tục giám sát và rà soát, trao đổi thông tin và tham vấn. 


N 
⁄ 


^> „ 


:. 

N c 
E nh W "; 
lị ` 
sẲ nhhQ)| ; ệ 
x TU 

SNGG l2 

NT NG 

Ÿ z 

Ý 


>- Đánh giá rủi ro là quá trình tổng thể của O5 công việc: 


nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và xác định mức độ 
rủi ro. 

Xử lý rủi ro là quá trình xác định các phương án xử lý 
rủi ro phù hợp, đảm bảo tính thực tiễn, cân đối giữa chỉ 
phí Và các lợi ích thu được, đồng thời, đưa ra được rõ 
ràng bước công việc và thời gian thực hiện cụ thể. Quá 
trình xử lý rủi ro phải được theo dõi, giám sát để đảm 
bảo hiệu quả và tiến độ thực hiện của biện pháp đề ra. 


Giám sát và rà soát được hoạch định trong kế hoạch 
quản lý rủi ro, bao gồm các hoạt động kiểm tra, giám 
sát trong quá trình hoạt động quản trị rủi ro. Mục đích 
của quá trình này nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt 
động quản trị rủi ro, đồng thời, cùng cấp thêm thông 
tin phục vụ việc đánh giá rủi ro và xác định những rủi 
ro mới hoặc đang hình thành. 


TT  nhnmm 


Báo cáo thường niên 2020 | 181 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo) 


CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO 


Quản trị rủi ro sẽ đóng vai trò là yếu tế hạt nhân giúp Petrolimex chủ động định hướng hoạt 
động kinh doanh một cách rõ ràng, đưa ra các quyết định phù hợp với khả năng chịu đựng và 
mức độ rủi ro mong muốn, tăng cường độ bền bỉ, khả năng thích ứng với những thay đổi trong 
môi trường kinh doanh cũng như trong nội tại của Tập đoàn và đảm bảo tăng trưởng bền vững, 
ngay cả trong những giai đoạn khó khăn khi nền kinh tế đi xuống. 


Các chiến lược quản trị rủi ro cụ thể của Petrolimex bao gồm: 


- + 


Đào tạo đội ngũ nhân sự quản trị rủi ro của Petrolimex để 
nâng cao số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo thực hiện 
hoạt động quản trị rủi ro một cách hiệu quả. 


Xây dựng văn hóa và nhận thức về rủi ro: Vai trò và trách 
nhiệm quản trị rủi ro của các bên liên quan cần được làm rõ. 
Các cá nhân liên quan đến công tác quản trị rủi ro cần được 
đào tạo đầy đủ để đảm bảo quản trị rủi ro trở thành một 
phần của văn hóa doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. 


Nhận diện và quản lý các rủi ro trọng yếu: Các rủi ro trọng 
yếu của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu của 
Tập đoàn cần nhận diện, đánh giá, theo dõi, giám sát Và có 
các kế hoạch xử lý nhằm giảm thiểu tác động của các sự 
kiện bất lợi, các sự kiện bất ngờ và tổn thất, giúp Petrolimex 
đạt được các mục tiêu và chiến lược kinh doanh. 


Gắn quản trị rủi ro với việc ra quyết định và xây dựng mục 
tiêu: Rủi ro gắn liền với hoạt động kinh doanh và mục tiêu 
chiến lược cần được nhận diện, đối chiếu với khẩu vị rủi ro 
và các hạn mức rủi ro để đảm bảo phù hợp với định hướng 
quản lý của Hội đồng Quản trị Petrolimex. 


182 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


-‹ 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 


Các loại báo cáo quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị các rủi ro hiện 
tại và rủi ro tiềm ẩn của Tập đoàn. Bên cạnh việc duy trì danh mục rủi ro, yêu cầu báo cáo rủi ro 
tại Tập đoàn hiện nay bao gồm các đầu mục chủ yếuU sau: 


;M chỉ số rủi ro 
\ chính (KRI) 


v⁄' theo dõi kế 
\ J, hoạch xử lý 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo) 


MỘT SỐ RỦI RO TRỌNG YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 


Rủi ro giá dầu 


Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Petrolimex gắn liền với việc mua bán các sản 
phẩm về xăng dầu, vì vậy, sẽ chịu ảnh hưởng của biến động giá sản phẩm dâu tham 
chiếu trên thị trường quốc tế. Nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả, biến động 
giá dầu có thể ảnh hưởng đáng kể tới kết quả kinh doanh, chính vì vậy rủi ro giá 
dâu luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ Lãnh đạo Tập đoàn, đặc biệt, trong năm 
2020 khi giá dầu thế giới có những biến động rất bất thường và dị biệt. Do chu kỳ 
điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu hiện nay được quy định 15 ngày/lần theo Nghị định 
85/2014/NĐ-CP nên nhiều khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước không theo kịp những 
thay đổi liên tục của giá sản phẩm dầu trên thế giới. Bên cạnh việc thường xuyên 
theo sát diễn biến thị trường (bao gồm thông tin về diễn biến giá dầu thô, tình hình 
địa chính trị, diễn biến giá sản phẩm dầu trong khu vực và trên thế giới,..), Tập đoàn 
đã chủ động đàm phán với các nhà cùng cấp để điều chỉnh công thức giá trong các 
hợp đồng mua hàng sát nhất có thể với giá cơ sở theo quy định của Nhà nước. Đặc 
biệt, trong bối cảnh giá dầu có biến động lớn và dị biệt trong năm 2020, cùng tác 
động kép từ đại dịch Covid-19 khiến lượng cầu suy giảm, các Ban nghiệp vụ có liên 
quan của Tập đoàn (ví dụ Ban Thương mại quốc tế và Đảm bảo nguồn, Ban Chính 
sách kinh doanh và bán buôn, Ban Nghiên cứu phát triển,..) đã phối hợp chặt chế 
với nhau trong việc thực hiện thống kê, dự báo lượng cung cầu của thị trường để từ 
đó đưa ra quyết định điều tiết lượng hàng xuất nhập một cách hợp lý, góp phần hạn 
chế tối đa ảnh hưởng của biến động giá dầu và dịch Covid-19 tới kết quả kinh doanh 
của Tập đoàn. 


— 


Z4 


nÏ Ì | 


Rủi ro thay đổi 

bất lợi về chính 

sách điều hành 
giá xăng dầu 


Quy định của Nhà nước liên quan đến chính sách, cơ chế điều hành giá xăng dầu 
có những tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Chính sách, cơ 
chế điều hành nếu không sát với tình hình thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp 
có thể gây ra nhiều khó khăn, thậm chí có thể dẫn tới tổn thất tài chính, ảnh hưởng 
nguồn lực của doanh nghiệp. Để quản lý rủi ro này, Tập đoàn đã xây dựng quy trình 
về việc phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong việc thực hiện thu thập thông 
tin về các thay đổi liên quan tới chính sách, cơ chế điều hành giá xăng dầu của nhà 
nước qua nhiều kênh thông tin khác nhau, từ đó, kịp thời đề xuất giải pháp ứng phó 
phù hợp, trình Ban Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt và triển khai. Cụ thể, trong năm 
2020, Tập đoàn đã chủ động kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước để điều chỉnh một 
số quy định cho sát với thực trạng kinh doanh hơn, ví dụ chỉ phí định mức liên quan 
đến kết cấu hình thành giá cơ sở, tần suất kỳ điều chỉnh giá bán lẻ,... 


co 
Rủi ro an 
toàn cháy nổ, 
an toàn môi 
trường và an 
toàn VSLĐ 


Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an 
toàn VSLĐ là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của Lãnh đạo Tập đoàn. Để 
tăng cường công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ, 
Tập đoàn đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ kỹ thuật, nội quy 
lao động và nội quy ra vào đơn vị, công trình xăng dầu với các quy định cụ thể về quy 
tắc an toàn cơ bản (như Quy chế Phòng cháy chữa cháy, Quy chế Bảo vệ môi trường, 
Quy chế An toàn vệ sinh lao động, Quy định về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn, kèm theo các biểu mẫu báo cáo,..). Các Quy chế, quy trình này được rà soát 
định kỳ hàng năm. Bên cạnh đó, để kịp thời ứng phó trước các sự cố, Tập đoàn đã 
hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình cụ thể về ứng phó sự cố, phương án 
chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu... phù 
hợp với quy mô, công suất của từng dự án, công trình và được các cơ quan quản lý 
phê duyệt theo quy định. Bên cạnh việc ban hành các quy chế, quy trình nội bộ, các 
đơn vị cơ sở cũng thường xuyên diễn tập, tạo điều kiện cho người lao động làm quen 


184. Ì WWw.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


xá 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


với các tình huống có thể xảy ra và có khả năng vận hành một cách bài bản khi có 
sự cố. Tập đoàn cũng rất chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, từng 
bước tự động hóa, thay thế các công đoạn lao động thủ công, góp phần nâng cao 
hệ số an toàn. Ngoài ra, Tập đoàn cũng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ 
chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức cho các Lãnh đạo, cán bộ làm công tác 
an toàn tại các đơn vi. Tập đoàn đã ký kết các chương trình hợp tác đào tạo với các 
tổ chức quốc tế: JCCP và đối tác chiến lược JXTG của Nhật Bản tổ chức các khóa tập 
huấn nâng cao về công tác an toàn. 


.-` z 


——='` 
Rủi ro gian lận 
Và vi phạm 
thương hiệu 


Petrolimex là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại 
Việt Nam, do đó, thương hiệu của Tập đoàn có nguy cơ bị lạm dụng, xâm phạm, 
không chỉ gây ảnh hưởng tới danh tiếng, uy tín của Tập đoàn trên thị trường mà 
còn có thể dẫn tới tổn thất về tài chính. Nhằm nâng cao công tác quản lý và bảo vệ 
thương hiệu, Tập đoàn đã ban hành chính thức bộ quy trình về quản lý và bảo vệ 
thương hiệu. Để nâng cao tính nhận diện thương hiệu, Tập đoàn đã thuê một đơn 
vị tư vấn uy tín để xây dựng thương hiệu cho Petrolimex một cách bài bản. Bộ nhận 
diện thương hiệu được bảo vệ ở lớp bảo mật thứ 5 trong mô hình O5 lớp bảo mật 
của Tập đoàn. Trên website và tại các CHXD khắp cả nước, Tập đoàn đều công bố 
quy trình O5 bước và 15 tình huống nhằm chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, phục vụ 
khách hàng của Petrolimex, nâng cao, củng cố và tạo sự khác biệt của thương hiệu 
Petrolimex trên thị trường. Tập đoàn cũng đã thiết lập một Ban chuyên trách về bảo 
vệ thương hiệu trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thương hiệu. Đặc biệt, 
trong bối cảnh gần đây hàng loạt đường dây buôn lậu xăng giả bị cơ quan điều tra 
triệt phá, chất lượng xăng dầu trên thị trường trở thành một chủ đề quan tâm của 
dư luận. Chất lượng xăng dầu kém không đạt chất lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến 
người tiêu dùng, không chỉ tác động trực tiếp đến quá trình vận hành, độ bền của 
phương tiện giao thông mà còn có khả năng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng 
trước nguy cơ cháy nổ. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm xăng dầu 
luôn được lãnh đạo Tập đoàn đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc tham gia góp ý xây 
dựng tiêu chuẩn xăng dầu quốc gia, Tập đoàn luôn ởi tiên phong trong việc tuân 
thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Để bảo vệ uy tín thương hiệu đã xây dựng 
qua hơn 65 năm, Tập đoàn đã đầu tư nguồn lực rất lớn cho công tác hiện đại hóa, 
tự động hóa cơ sở vật chất, bên cạnh việc ban hành quy trình kiểm soát chất lượng 
chặt chẽ trong tất cả chuỗi giá tri, từ khâu nhập khẩu, lưu kho, vận chuyển, cho đến 
khâu xuất bán cho khách hàng, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn 
đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. 


Trải qua gần 1 năm kể từ khi chính thức vận hành khung quản trị rủi ro tại Công ty 
mẹ Tập đoàn, mặc dù không thể tránh khỏi các khó khăn gặp phải trong giai đoạn 
đầu quá trình triển khai, nhưng có thể thấy rõ những tác động tích cực và lợi ích mà 
quản trị rủi ro mang lại cho Tập đoàn. Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được cũng 
một phần nhờ vào các biện pháp kiểm soát rủi ro và kế hoạch xử lý rủi ro đã được 
triển khai kịp thời, hiệu quả. Sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn 
cùng với sự đồng thuận, nỗ lực triển khai của toàn bộ cán bộ nhân viên đã giúp hệ 
thống quản trị rủi ro tại Tậo đoàn ngày một hoàn thiện hơn, dân dần đưa công tác 
quản trị rủi ro trở thành hoạt động định kỳ gắn liền với công việc chuyên môn của tất 
cả phòng ban nghiệp vụ. Trong năm 2021 và các năm tới, Tập đoàn sẽ triển khai kế 
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QTRR trên toàn Tập đoàn, từng 
bước tự động hóa quy trình QTRR, nâng cao hiệu quả OTRR và đưa OTRR trở thành 
nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của Petrolimex. 


Báo cáo thường niên 2020 | 185 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ 


Tham mưu giúp việc cho 
Đảng ủy Tập đoàn và Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn 
thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật 
đảng trong Đảng bộ Tập 
đoàn. 

Tham mưu giúp Lãnh đạo 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
(Petrolimex) chỉ đạo, quản lý, 
thực hiện công tác pháp chế 
trong doanh nghiệp và công 
tác kiểm tra trong Tập đoàn. 


y 


y 


Chủ trì và/ hoặc phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan 
giúp lãnh đạo Petrolimex về các vấn đề sau: Tư vấn trong 
việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ Detrolimex, xây dựng 
và ban hành nội quy, quy chế và các văn bản quy phạm quản 
lý nội bộ của Petrolimex, thẩm định dự thảo hợp đồng, các 
quy chế, quy định quản lý nội bộ do các bộ phận khác của 
Petrolimex soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Petrolimex, 
góp ý về mặt pháp lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
tham mưu và tổ chức việc ủy quyền, rà soát, cập nhật và hệ 
thống hóa các văn bản pháp luật trong và ngoài nước... 


Xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra hàng năm trình 
Tổng Giám đốc Petrolimex phê duyệt để tổ chức triển khai 
thực hiện. 


Quản lý công tác khiếu nại, tố cáo và phụ trách thủ tục tế 
tụng: Trực tiếp giúp Tổng Giám đốc Petrolimex thực hiện 
nhiệm vụ tiếp công dân và xem xét giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo theo đúng trình tự quy định của pháp luật. 


Làm đầu mối thực hiện việc tổ chức quan hệ phối hợp công 
tác giữa Petrolimex với các cở quan có thẩm quyền nhằm 
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và nghĩa vụ của 
Tập đoàn về công tác bảo vệ an ninh kinh tế. 


Tham mưu giúp Đảng ủy, Lãnh đạo Petrolimex trong công 
tác phòng, chống tham nhũng. Thường trực Ban chỉ đạo 
thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Petrolimex. 


Trong năm 2020, Phòng Pháp chế trực thuộc Ban Pháp chế và kiểm tra Tập đoàn đã hoàn 
thành các nhiệm vụ pháp chế, tuân thủ và kiểm tra, giám sát như sau: 


An 

8= —N ) 
AE, Ƒ 
` ⁄ 


} Ỳ 2 

' šŠ lu l VW 
{ š tu) 

\ | PETROLIMEX ] 
2 = = : \ 


^ ..> 
2/2 ` 


X7 


x 


⁄ 
⁄% 


`ừ 
⁄ 
[ 


VAN, 


186 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 


Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám 
sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. 


Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 


nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ và công tác kiểm 
tra, giám sát năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ 


Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Về công tác pháp chế 


`. 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Trong năm 2020, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai 
trong toàn Tập đoàn, gồm: các văn bản luật mới có hiệu lực thi hành năm 2020; các văn bản 
hướng dẫn luật, đặc biệt là các văn bản chuyên ngành liên quan đến hoạt động quản lý và kinh 
doanh xăng đầu; các văn bản quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Tập đoàn. 


Đối với hoạt động quản trị tại Công ty Mẹ, Phòng Pháp chế thuộc Ban Pháp chế và kiểm tra 
đã tham gia tư vấn về mặt pháp lý đối với hầu hết các Quy chế, Quy định do các Ban nghiệp 
vụ đề nghị tham vấn, qua đó giúp Lãnh đạo Tập đoàn ban hành các Quy chế, Quy định đảm 
bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao công tác quản trị tại Tập đoàn. 
Trong năm 2020 Tập đoàn đã sửa đổi, bổ sung và ban hành 2] văn bản quản lý nội bộ gồm các 
quy chế, quy định, nội quy, quy trình quản lý. Ngoài ra, Phòng Pháp chế cũng đã tư vấn pháp 
luật và cùng cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật cho đơn vị thành viên kịp thời, 


đầy đủ. 


Về công tác tuân thủ 


Trong năm 2020 Phòng Pháp chế thuộc Ban 
Pháp chế và Kiểm tra đã triển khai công tác 
theo kế hoạch đã ban hành đầu năm và kế 
hoạch điều chỉnh (theo Quyết định số O82/ 
PLX-OĐ-TGĐ ngày 28/02/2020 và Quyết định 
số 559/PLX-QĐ-TGĐÐ ngày 12/10/2020), theo đó 
Phòng Pháp chế đã chủ trì và phối hợp cùng 
các Ban khối điều hành thực hiện kiểm tra tại 
các CTXD thành viên. 


Trong năm 2020, do diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề, 
Tập đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát 24 
cuộc về việc chấp hành các quy định của Nhà 
nước, của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên, 
trong đó có 21 cuộc kiểm tra chuyên đề và O3 
cuộc kiểm tra đột xuất. 


Thông qua kiểm tra tại một số Công ty, Tập 
đoàn đã yêu cầu các đơn vị rà soát lại các quy 
chế, quy định để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để thể 
chế hóa các công cụ quản lý, góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất 
kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng tiếp tục tăng 
cường kiểm tra đột xuất các cửa hàng xăng 
dầu, kho về công tác quản lý tiền hàng, chất 
lượng xăng dầu để phát hiện những tồn tại, 
thiếu sót, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; 
khắc phục ngay các tồn tại đồng thời tăng 
cường kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm 
đối với các hành vi vi phạm của tập thể, cá 
nhân có liên quan. 


Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, Tập đoàn đã có các công điện, văn 
bản chỉ đạo quyết liệt trong việc quy định 
phòng và chống dịch. Theo đó, lãnh đạo đơn 
vị thường xuyên theo dõi sát sao tình hình 
dịch bệnh, hỗ trợ trang bị cho người lao động 
các điều kiện để phòng bệnh như: khẩu trang, 
nước rửa tay khô diệt khuẩn, các loại vitamin... 
chủ động và tăng cường tổ chức theo dõi và 
quản lý tết sức khỏe của cán bộ công nhân 
viên để người lao động được khám, điều trị 
kịp thời. 

Cũng trong năm, Tập đoàn đã có các văn bản 
chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thích 
ứng trong tình hình dịch bệnh phức tạp và 
kéo dài với các biện pháp triển khai, thực thi 
thực tế của Tập đoàn. 


Ngoài ra, Tập đoàn thường xuyên tuyên 
truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng bằng các hình 
thức phù hợp. Tập đoàn cũng đã tổ chức kiểm 
tra Việc tuân thủ quy định thực hiện Luật 
phòng, chống tham nhũng tại 5 đơn vị thành 
viên là CTXD Lào Cai, CTXD Lai Châu và CTXD 
Tiền Giang. Nhìn chung, công tác thực hiện 
Luật phòng, chống tham nhũng tại Tập đoàn 
và các đơn vị thành viên là chủ động. Lãnh đạo 
Tập đoàn và các đơn vị thực sự coi trọng, quan 
tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, 
chống tham nhũng. 


Báo cáo thường niên 2020 | 187 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


Nhiệm vụ trong năm 2021 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình 
kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và 
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. 


Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2021. Bằng nhiều hình thức phù hợp, 
Tập đoàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến 
các văn bản luật và các văn bản quy phạm 
pháp luật khác có liên quan đến hoạt động 
SXK<D của Tập đoàn cho lãnh đạo và cán bộ 
làm công tác Pháp chế - Kiểm tra ở đơn vị. 


Thực hiện Kế hoạch xây dựng, ban hành các 
tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quản lý 
nội bộ của Tập đoàn. 


Tham mưu, tư vấn giúp lãnh đạo Tập đoàn và 
các phòng, ban nghiệp vụ về các vấn đề pháp 
lý liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, đảm 
bảo việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và người lao 
động trong Tập đoàn. 


188 WWw.petrolimex.com.vn 


Xây dựng Chương trình công tác pháp chế, 
kiểm tra năm 2021 của Tập đoàn. Tổ chức kiểm 
tra các lĩnh vực quản lý, tập trung vào công tác 
quản lý đo lường, giao nhận, chất lượng xăng 
đầu; công tác kỹ thuật an toàn, phòng chống 
cháy nổ, bảo vệ môi trường; kiểm tra công tác 
quản lý tiền, hàng, công nợ; kiểm tra công 
tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy 
định quản lý; công tác thanh kiểm tra, công 
tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện 
quy chế dân chủ; kiểm tra theo yêu cầu của 
lãnh đạo Tập đoàn nhằm tăng cường công 
tác quản lý... 


Chủ động giải quyết các đơn thư thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tập đoàn. Tiếp tục hướng 
dẫn, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
tại các đơn vị trực thuộc; gắn trách nhiệm của 
thủ trưởng các cấp trong việc thực hiện các 
quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu 
nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 


`¬ 


=X 


` Š% = 
` 


se 


` ` 


QUẢN TRỊ DOANH 3 tà 


đNG Ặ 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 


THÔNG TIN VỀ TẬP ĐOÀN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


CÁC VĂN BẢN THÀNH LẬP. Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. 


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 


BAN KIỂM SOÁT 


TRỤ SỞ ĐĂNG KÝ 


CÔNG TY KIỂM TOÁN 


192 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 51 tháng 5 năm 20T! của Thủ 


tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và cở 


cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số O1OO1ØO757O do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 5 tháng 5 


năm 1995. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được điều 
chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần đây nhất là ngày 15 tháng 1 
năm 2021. 


Ông Phạm Văn Thanh 
Ông Nguyễn Thanh Sơn 
Ông Phạm Đức Thắng 
Ông Trần Ngọc Năm 
Ông Lê Văn Hướng 
Ông Nguyễn Anh Dũng 


Ông Toshiya Nakahara 
Ông Yoshihiro Sato 


Ông Phạm Đức Thắng 
Ông Lưu Văn Tuyển 


Ông Đặng Quang Tuấn 
Ông Đinh Viết Tiế 


ng Trần Ngọc Năm 


g Nguyễn Quang Dũng 
g Nguyễn Văn Sự 

g Đào Nam Hải 

g Nguyễn Thanh Sơn 

g Nguyễn Xuân Hùng 


ng Nguyễn Sỹ Cường 


ến 


Ông Nguyễn Vinh Thanh 


Ông Tống Văn Hải 


Bà 
Bà 


Hoàng Mai Ninh 
Phạm Thị Dung 


Chủ tịch 
Ủy viên 
Ủy viên 
Ủy viên 
Ủy viên 
Ủy viên 


Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám 
Phó Tổng Giám 
Phó Tổng Giám 
Phó Tổng Giám 
Phó Tổng Giám 
Phó Tổng Giám 
Phó Tổng Giám 


Phó Tổng Giám 


Ủy viên (từ ngày 26/6/2020) 
Ủy viên (đến ngày 25/6/2020) 


đốc 
đốc 
đốc 
đốc 
đốc 
đốc 
đốc 
đốc (từ ngày 1/1/2021) 


Trưởng ban (từ ngày 26/6/2020) 
Trưởng ban (đến ngày 25/6/2020) 


Kiểm soát viên 
Kiểm soát viên 
Kiểm soát viên 


Kiểm soát viên (đến ngày 50/1/2020) 


Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa 
Hà Nội, Việt Nam 


Công ty TNHH KPMG 
Việt Nam 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


- 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 


Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (“Tập đoàn”) trình bày báo cáo này và báo cáo 
tài chính hợp nhất đính kèm của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020. 


Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo 
tài chính hợp nhất theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến 
của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn; 


a) báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 5 đến trang 68 đã phản ánh trung thực 


và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm 
kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính; và 


(b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn cho rằng Tập 
đoàn sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn. 


Thay mặt 


Tại ngày lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã phê duyệt phát hành báo cáo tài 
chính hợp nhất đính kèm. 


Ban Tổng Giám đốc 


Hà Nội, ngày 2O tháng 2 năm 202] 


Báo cáo thường niên 2020 | 195 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 


KÍNH GỬI: CÁC CỔ ĐÔNG 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 


Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
(“Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 351 tháng 12 năm 2020, báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho 
năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn phê 
duyệt phát hành ngày 30/5/2021, được trình bày từ trang 196 đến trang 266. 


TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 


Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài 
chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu 
trách nhiệm về kiểm soát nội bệ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc 
lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn. 


TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 


Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả 
kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực 
Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy 
định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán đề đạt được sự đảm 
bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không. 


Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 
toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục được lựa 
chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong 
báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, 
kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan tới việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình 
thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 
Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách 
kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, 
cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất. 


Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 


19⁄4 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 


Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên 
các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại ngày 
3] tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 
của Tập đoàn cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế 


độ Kế toán 


Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 


bày báo cáo tài chính. 


CÔNG TY TNHH KPMG 


Việt Nam 


Báo cáo kiểm toán số: 20-O2-OO]142-21-2 


| 


hanh Toàn Đàm Xuân Lâm 


Tấy chứng nhận đăng ký hành nghề Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 


kiểm toán số: 5O '75-2019-OO7-] kiểm toán số: O86]-2O18-OO7-] 
Dhó Tổng Giứm đốc 


Hà Nội, 2O tháng 2 năm 2021] 


Báo cáo thường niên 2020 | 195 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 


tại ngày 3] tháng 12 năm 2020 010/111 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


v 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Mã Thuyết K1J/4Y24929 I4[/2929 
số Aaliala VND VND 

TÀI SẢN 
m h HP vệ HộiVP . 100 357/796818995084 58.752.855.917.822 
Tiền và các khoản tương đương tiền TIO 6 1O.GI1.747.474.774  TI.275.20G.410.674 
Tiền TH G.5OI.754.485.25] 4.970.650.724.19G 
Các khoản tưởng đương tiền T2 4109982888544 G.204555.68G478 
Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 8.559.167.412.875 5.497.27G.850.159 
Chứng khoán kinh doanh 121 9.286.168.558 5.256G.246.OOO 
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (2.763.565.154) (2.526.196.554) 
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 125 7(a) 8.5526444607.45]  5.594.556.800.495 
Các khoản phải thu ngắn hạn 14O 77.215.645.900.555 8.5445.5'72.216.689 
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 141 8 /2002(012222(00/410012C2S) 8.025.5G⁄t.257.0G5 
Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 2/0/00/0/0S)1C)W/TWESIS 28G.675.]26.466 
Phải thu ngắn hạn khác lá6 9 415.714.175.654 454./69.968.17] 
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi l5 (508.74G.8T7.272) (4252.792.707.9351) 
Tài sản thiếu chờ xử lý 149 G68.127.951 55.572.918 
Hàng tồn kho 140 1O 9.299.5451.195.899_ TI'772.652.098.200 
Hàng tồn kho 141 9.421:770.467.9G6 TI.828.7G2.594.45] 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (22.259.272.067) (5611.496.251) 
Tài sản ngắn hạn khác 150 2.010.747.109.9854 1.96G44.128.542.120 
Chỉ phí trả trước ngắn hạn 15 199.929172.74O0 224177928912 
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 441.849.126209 18.591.717.590 
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 535 18 1.546.986G.971.49O0 1⁄298.G17.777.022 
Tài sản ngắn hạn khác 155 21981.858.644 22:740.918:796 


Các thuyết minh đính kèm lò bộ phận hợp thành của béo céo tời chính hợp nhốt này 


196 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Mã Thuyết K1/4P249729 1/1/2020 

=9) minh VND VND 

b ".. 022-019026i.6E00720) 200 25.509.595.971.559 25.009.577.920.157 
Các khoản phải thu dài hạn 210 á0.925.500.5G5 25.490.700.265 
Phải thu dài hạn của khách hàng 2m 820.198.664“ 95G.2€G.195 
Phải thu dài hạn khác 216 59.144.215.5€-5 52.215.675.642] 
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (29.040.911.664) (29.661.541.561) 
Tài sản cố định 220 15.578.029.552150 15.405.590.7I1.585 
Tài sản cố định hữu hình 22I 'l 12.295.779642202  14.2O029I7'/707455 
Nguyên giá 22722 4.189407.00I1820 2418.595.448.976 
Gió trị hao mòn lũy kế 225 (20.795.627.5596]8)  (19115677.741.521) 

Tài sản cố định vô hình 227 12 2182.249.689.948 2.102.€67.004.150 
Nguyên giá 228 2.9I1.781.574.521 2.771695.259.069 
Gió trị hqo mòn lũy kế 229 (729.551684.575)  (669022254.959) 
Bất động sản đầu tư 240 1á 209.459.120.755 189.755.274.995 
Nguyên giá 251 EIllESS01/Z1G/AI 274.607.545.147 
Gió trị hao mòn lũy kế 22 (02.117.005.158) (84.854.270.154) 
Tài sản dở dang dài hạn 240 :721.109.808.788 989.695.974.570 
Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 242 1⁄4 71.109.808.788 989.695.9744.570 
Đầu tư tài chính dài hạn 250 4.095.288.062.070  5.88G.589.96G.898 
Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết 252 7(C) 2.888.944.414.772 2.892.585.6O5.5G5 
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 255 7(d) 11684.424.707 03.709.219.5Ơ7 
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 7 (IO7./240/777.409) — (I09.502.855.974) 
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 7(a) 1.OOO.OOO.OOO.OOO 80O.OOO.OOO.OOO 
Tài sản dài hạn khác 26O 2.6GG.5O⁄4.l47.055 2.514.459.292.028 
Chỉ phí trả trước dài hạn 26] 15 2.545.955.605.54] 2.46O.2)€.90O.7T17 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 16 TI6.O99.681.70I S5O.777.295.848 
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 265 2218.500 2218.500 
Tài sản dài hạn khác 268 4.448.741.525 5.422.979.165 
TỔng CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 611O6.212964.445  61.762.415.857.959 


Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhốt này 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 197 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 


tại ngày 3] tháng 12 năm 2020 010/111 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Mã Thuyết K1J/4Y24929 1//2020 
số _ minh VND VND 

NGUỒN VỐN 
NỢ PHẢI TRẢ (500 = 510 + 550) ko) 46.979.810.497.6G2 45.8529.092.885.8441 
Nợ ngắn hạn 410 5.299.675.14I1.4l4_ 44.Y72.727.078.045 
Phải trả người bán ngắn hạn “_ 17 TI909.924.7/G6.84O 14.749.116.725.981 
gười mua trả tiền trước ngắn hạn 312 266.262.694.482 162.295.868.246 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước sSl5 18 2.754.595.795192 2.925.740.509.628 
Phải trả người lao động l4 90O.592.044.869 862.795.21T795O 
Chi phí phải trả ngắn hạn l5 19 5.22.]129.655.88G 55.855.202.845 
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 34.699.875.101 4.927.001.897 
Phải trả ngắn hạn khác 519 2O 229.724.]182.169 545.226.948.685 
Vay ngắn hạn 2O 21(a) 14.721.56G:779.651 14.952.05.854.187 
Dự phòng phải trả ngắn hạn 421 160.190.798.557 73.247 891649 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5322 22 448.774442959 08.742.511.042 
Quỹ bình ồn giá xăng dầu 522 25 5.66].5]6.509.748 1452.499.555.955 
Nợ dài hạn 420 1.580O.145.25G.248  1.66G.265.807.798 
Người mua trả tiền trước dài hạn 552 15.949.110.920 25.]68.5O54.105 
Chỉ phí phải trả dài hạn 355 18.195.107.900 : 
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 546 27.747.014.448 3.142.044.867 
Phải trả dài hạn khác S47 142.2.051.1528.854 144.590.148.742 
Vay dài hạn sáo 21(b) 1⁄299.471.916.10O 1444.958.487.482 
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4l 16 29.818.210.902 10.04G.725.6O4 
Dự phòng phải trả dài hạn 542 55.902.857.145 48.680.OOO.OOO 


Các thuyết minh đính kèm lò bộ phận hợp thành của béo céo tời chính hợp nhốt này 


198 Ì_ wwwpetrolimex.com.vn 


v 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Mã Thuyết K1/4P249729 1⁄/2020 
số minh VND VND 
VỐN CHỦ SỞ HỮU (4200 = 410) 400 24.126.402.466.781 25.925.520.952.T18 
Vốn chủ sở hữu 410 24 24.126.402.46G.781 25.925.520.952.T18 
Vốn cổ phần 4I 25 12.958.780.810.0OO_ 12.958.780.810.00O 
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 41a 12958.780810000_ 12958.780.81000O 
Thăng dư vốn cổ phần 412 4.988.5/€.126.792 3.925.554:.]]9.4G65 
Vốn khác của chủ sở hữu 4l4 1100.577.568.826 1.098.901.628.522 
Cổ phiếu quỹ 415 25 (750.648.460.000)_ (I.050.648.460.000) 
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 24 (I294.725.514./754)  (1294.725.514/754) 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4I7 TI.897.784.906 12.298.664.629 
Quỹ đầu tư phát triển 4I8 1296.851.547.862 1191.240.602.264 
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 26 TH¿Z21G212958 1.442.885.880.558 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 42] 2.76O.572.028.052 4.851.950.5035.696G 
- LNST chưa phôn phối đến cuối năm trước 42l1a JÄ/2/AI (0)//0/2S)I1)S2//4 4.851950.5O5.696 
- LNST chưa phôn phối năm nay 42Ib 986.465.286.055 - 
Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429 251555012552. 25) 2.887.072.717858 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (4240 = 5OO + 4OO) 440 61.1I0G.212.964.444  61.762.415.8527.959 


Ngày 2O tháng 5 năm 202] 
Người lập: Người 


——A@&wuÈ——— 


———” .. 
Trần Xuân Đức Nguyễn Bá Tùng Phạm Đức Thắng 
Kế toén Kế toúén trưởng Tổng Ciứm đốc 


Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhốt này 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 199 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 


cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Na TT 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Thuyết 2020 2019 

Mã số minh VND VND 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ O1 124.001.495.875.755 189.656.589.752.45] 
Các khoản giảm trừ doanh thu 02 82.845.497.082 52.864.425.572 
tot lộc tan VỆ PHND HAHg VGEW TIM GHP"EIETUVN:- 4. 125.918.650.578.651 189.605.525.406.879 
x....ốỐrế " 4 TI4878713434396 175.434I6/763.055 
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - TỊ) 20 10.059.956.9⁄4.255 14.169.408.6⁄45.844 
Doanh thu hoạt động tài chính 21 29 9]6/720.519051 _ 1004.290.850.755 
Chỉ phí tài chính V22 50 951684580108  966.448.475825 
Trong đó: Chỉ phí lõi vay 25 7O6.]55.425.148 791.223.776.592 
Phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết 24 3] 597.129.4.55.647 G4G.I19.755.477 
Chỉ phí bán hàng 25 32 8591021707555 8702295255590 
Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 33 8l9680.90229  659668.500.698 
HẠ Đ\t nh Eev it . ch nhận 50 1191599.821081  5.5I1.407.200.165 
fhuBll8bhio:  — — — 3] 3⁄4 255621224928 — 201623852721 
Chỉ phí khác 32 37.440.055.965 65.259.497.259 
Kết quả từ hoạt động khác (4O = 51 - 52) 40 218181170965  156.564.555.482 
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 5O + 40) 50 1409.580.992.044. 5.647:771555.645 
Chỉ phí thuế TNDN hiện hành 5] 56 202.872.632.017  996.924.045.108 
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại 52 36 (45.865.848.505) — (25.714.246.385) 
hotline lhi sang da g Lào: 20282261222) 60 1⁄252.572208.552  4.676.561.758.922 


(chuyển sang trang sau) 


Các thuyết minh đính kèm lò bộ phận hợp thành của béo céo tời chính hợp nhốt này 


200 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


- 


——\LAMUÈ—— 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Thuyết 2020 2Ø19 
Mã số minh VND VND 
ma. 2509/00 Pp) 60 1⁄252.572208.552  4.676.561.758.922 
Phân bổ cho: 
Cổ đông của Công ty mẹ 6] 988465286055 4157778755446 
Cồ đông không kiểm soát 62 264.106922297 — 518785.025.476 
Lãi trên cổ phiếu 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7O 37 686G 3.16G 


Ngày 2O tháng 5 năm 202] 


Người lập: Người 


———— bvc cu 
Trần Xuân Đức Nguyễn Bá Tùng Phạm Đức Thắng 
Kế toén Kế toúén trưởng Tổng Ciứm đốc 


Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhốt này 


Báo cáo thường niên 2020 | 201 


- 
GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT : 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 (Phương pháp gián tiếp) lo S1 @. 2ù QạIM 
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
Lợi nhuận kế toán trước thuế O1 1.409.580.992.044  5.6⁄47/771.555.645 Tiền chỉ mua sắm tài sản cố định và tài sản dài hạn khác 21 (L856667O96⁄447) (2421742277474) 
Điều chỉnh cho các khoản Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác 22 82.090.590101 55.995.425.551 
Khấu hao và phân bổ 02 2.146.848.020.219 2.050.469.201.225 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 25 (I5911.4529045G1)_ (I5/795.047.452268) 
Các khoản dự phòng O5 56.452.899.658 (5⁄2.626.T7O.O89) ền thụ hồ cho vay, bán lại các công cụ nợ của các 2⁄4 2599560158699 1⁄.5I5700000000 
đơn vị khác 
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là TT Ớ 0050205580 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 26 - 195.872.575.89⁄ 
Lãi từ hoạt động đầu tư O5 (I550.575.625605)  (l.425.527.545.659) Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1570871472966 1186078692956 
Chỉ phí lãi vay OG 7OG.152.425.148 791.225:77G.592 lên chi để thu hồi công ty con (đã trừ đi số dư tiền của (I27058.478.772) : 
công ty con được thu hồi - Thuyết minh 5) 
Các khoản điều chỉnh khác (Biến động Quỹ bình ổn giá 
xăng dầu - Thuyết minh 23) lời =. Não lệ? ( ĐEIETPVPEPA) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 40 (5.842.516.278.00⁄)  (2.467.1⁄45.5Z7.261) 
.. LG là hoạt động kinh doanh trước những thay đổi o8 5222025016514 6021941099482 LƯU CHUYỂN TIẾN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
vốn lưu động 
¬. `: I ÌETỢ bÚ HAÿTH AB VEII Dạ PHhp Mới HDPE VR-LPHUDOTHRPE si 1342822007427 2016749565742 
Biến động các khoản phải thủ 09 1.409.877.724.914 (877.437.265.592) cổ phiếu quỹ 
Biến động hàng tồn kho 1O 2.617.517.690.O057 (942.201.514.686) Tiền thu từ đi vay 5 G⁄5]0125.954.067 69.5009GG.222627 
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác TI (2.205.1814O7.015)  2.091.522825.478 Tiền trả nợ gốc vay 34... (6⁄44052895869.546) (68.608569.594.605) 
Biến động chỉ phí trả trước 12 225.42'7.957.559 81.872.456.996 Tiền trả cổ tức 56 (971129966069) (3.370968657/702) 
7071664981009 6.Z75.697.601678 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (2-171.077.875.921) (661.822.64⁄5.958) 
Tiền lãi vay đã trả 14 (G76.261.501.768)  (779.986.059.267) 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (529.160.6752.977)  (948.989.200.457) 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 7.457.529.589 4.552.120.295 
Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh T7 (524..545.855.958) (7O.5644.295.757) 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 5.549.56⁄.478.895 4.180.510.986.492 
Các thuyết minh đính kèm lò bộ phận hợp thành của béo céo tời chính hợp nhốt này Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhốt này 
202 Ì www.petrolimex.comxn Báo cáo thường niên 2020 Ì 205 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo) 


cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 (Phương pháp gián tiếp) lo S1 @. 2ù QạIM 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


2020 2019 

Mã số VND VND 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 50 + 4O) 50 (66⁄.229.675.050)  1.051.5⁄5.005.195 
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 6o TI.275.206.410.674 10.220.855.547.046 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ G 7GO.656.14O 2.827.858.445 
TIỀN lộc BH TIENG NHHỆNE DRIEHBIpiAII 7o 10.611.757.575.77⁄4_ TI.275.206.410.674 


(70 = 5O + 6O + G1) (Thuyết minh 5) 


Ngày 2O tháng 4 năm 2021 
Người lập: 


——\AAMU—— 


—_—_—_—_ 
Trần Xuân Đức Nguyễn Bá Tùng Phạm Đức Thắng 
Kế toén Kế toán trưởng Tổng Ciứm đốc 


Các thuyết minh đính kèm lò bộ phận hợp thành của béo cóo tời chính hợp nhốt này 


20 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


-‹ 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 


MEN cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài 
chính hợp nhất đính kèm. 


1. ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
(a) Hình thức sở hữu vốn 


Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (“Tập đoàn”) trước đây là Tổng Công ty Xăng đầu Việt Nam, 
là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và được Thủ 
tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1995. 
Tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đặc biệt tại Quyết định số 186/ 
TTøg ngày 28 tháng 3 năm 1996 nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, chuyên môn hóa và 
hợp tác sản xuất, kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng 
và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và toàn Tập đoàn đáp ứng yêu cầu phát 
triển của nền kinh tế. 


Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 51 tháng 5 năm 20T] về việc phê duyệt phương án cổ 
phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Ciấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 0100107370 ngày 1 tháng 12 năm 2011, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chính 
thức trở thành công ty cổ phần từ ngày 1 tháng 12 năm 20T] với tên gọi là Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam. Tập đoàn kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty Xăng dầu Việt 
Nam theo các quy định của pháp luật. 


(b) Hoạt động chính 


Tập đoàn có chức năng nhiệm vụ đầu tư, phát triển kinh doanh xăng đầu theo quy hoạch, 
kế hoạch phát triển ngành thương mại của Nhà nước, ngành nghề kinh doanh bao gồm 
kinh doanh kho, cảng xăng dầu, khảo sát, thiết kế, xây lắp các công trình xăng đầu và dân 
dụng, xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa đầu, vật tư thiết bị phục 
VỤ ngành xăng dầu và các ngành khác, dịch vụ khách sạn và dịch vụ du lịch. Ngoài ra, Tập 
đoàn còn được kinh doanh đa ngành theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ 
khác do Nhà nước giao. 


(c) Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường 
Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tập đoàn nằm trong phạm vi 12 tháng. 
(d) Các đặc điểm hoạt động có ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính 


Đại dịch Covid-19 được xác nhận lần đầu tiên tại Việt Nam tại ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, trong đó có việc thực hiện 
cách ly xã hội từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Từ ngày 25 tháng 4 năm 2020, Việt Nam cơ 
bản đã dừng cách ly xã hội và các hoạt động kinh tế, xã hội trong nước đã dần quay lại 
trạng thái bình thường. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm trên toàn thế giới vẫn tiếp tục gia tăng 
trong năm 2020. Từ cuối tháng 7 năm 2020, Covid-19 đã bùng phát trở lại tại Thành phố 
Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 1 năm 2021, dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại tại Quảng Ninh và 
Hải Dương, và lan sang một số tỉnh thành khác. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề khác nhau. Mức độ ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trong tương lai bao gồm thời gian và mức độ lây 
lan của dịch bệnh và các thông tin không thể dự đoán chắc chắn được tại ngày lập báo 
cáo tài chính hợp nhất này. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 205 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


(e) 


(b) 


(c) 


(d) 


() 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Bœn hờnh theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Cấu trúc Tập đoàn 


Cơ cấu của Tập đoàn gồm có Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (“Công ty mẹ') 
Và các công ty thành viên. 


Tại ngày 51 tháng 12 năm 2020, Tập đoàn có 56 công ty con bao gồm 45 công ty xăng dầu 
do Tập đoàn sở hữu 1OO% vốn thuộc Khối Xăng dầu trực thuộc và 15 công ty con khác 
(1/2020: 55 công ty con bao gồm 45 công ty xăng dầu do Tập đoàn sở hữu 1OO% vốn thuộc 
khối Xăng dầu trực thuộc và 12 công ty con khác) được liệt kê trong Thuyết minh 7(b), 
15 công ty liên doanh, liên kết (1/1/2020: 9 công ty liên doanh, liên kết) được liệt kê trong 
Thuyết minh 7(c). 


Tại ngày 41 tháng 12 năm 2020, Tập đoàn có 25.592 nhân viên (1/1/2020: 24.OO9 nhân viên). 
CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Tuyên bố về tuân thủ 

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế 


toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính. 


Cơ sở đo lường 


Báo cáo tài chính hợp nhất, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, được lập trên cơ sở 
dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập theo 
phương pháp gián tiếp. 


Kỳ kế toán năm 
Kỳ kế toán năm của Tập đoàn là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 51 tháng 12. 


Đơn vị tiền tệ kế toán 


Đơn vị tiền tệ kế toán của Tập đoàn là Đồng Việt Nam (“ND”), cũng là đơn vị tiền tệ được 
sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 


TÓM TẮT NHỮNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 


Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Tập đoàn áp dụng trong việc lập báo 
cáo tài chính hợp nhất này. 


Cơ sở hợp nhất 


Công ty con 


Công ty con là các đơn vị chịu sự kiểm soát của Tập đoàn. Báo cáo tài chính của công ty 
con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày kiểm soát bắt đầu có hiệu 
lực cho tới ngày quyền kiểm soát chấm dứt. 


206 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


-x 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


() 


(ii) 


(IV) 


Lợi ích cổ đông không kiểm soát 


Lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần sở hữu của cổ đông không 
kiểm soát trong tài sản thuần của đơn vị bị mua lại tại ngày mua. 


Việc thoái vốn của Tập đoàn trong công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát 
được kế toán tương tự như các giao dịch vốn chủ sở hữu. Chênh lệch giữa giá trị thay đổi 
phần sở hữu của Tập đoàn trong tài sản thuần của công ty con và số thu hoặc chi từ việc 
thoái vốn tại công ty con được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc vốn 
chủ sở hữu. 


Mốt quyền kiểm soót 


Khi mất quyền kiểm soát tại một công ty con, Tập đoàn dừng ghi nhận tài sản và nợ phải 
trả của công ty con cũng như lợi ích cổ đông không kiểm soát và các cấu phần vốn chủ 
Sở hữu khác. Bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh từ sự kiện này đều được ghi nhận vào 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Sau khi thoái vốn phần lợi ích còn lại 
trong công ty con trước đó (nếu có) được ghi nhận theo giá trị ghi số còn lại của khoản 
đầu tư trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, sau khi được điều chỉnh theo tỷ lệ 
tương ứng cho những thay đổi trong vốn chủ sở hữu kể từ ngày mua nếu Tập đoàn vẫn 
còn ảnh hưởng đáng kể trong đơn vị nhận đầu tư, hoặc trình bày theo giá gốc của khoản 
đầu tư còn lại nếu không còn ảnh hưởng đáng kể. 


Công ty liên kết vò cơ sở kinh doanh đồng kiểm soót (các đơn vị nhận đầu tư được hạch 
toén theo phương phớp vốn chủ sở hữu) 


Công ty liên kết là những công ty mà Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể, nhưng không 
kiểm soát, các chính sách tài chính và hoạt động của công ty. Các cơ sở kinh doanh đồng 
kiểm soát (“công ty liên doanh”) là những cơ sở kinh doanh mà Tập đoàn có quyền đồng 
kiểm soát được thiết lập bằng thỏa thuận hợp đồng và đòi hỏi sự nhất trí của các bên liên 
doanh đối với các quyết định chiến lược về tài chính và hoạt động. Công ty liên kết và cơ 
sở kinh doanh đồng kiểm soát được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu (gọi 
chung là các đơn vị nhận đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu). Các 
khoản đầu tư này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, gồm cả chỉ phí giao dịch. Sau ghi 
nhận ban đầu, báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm phần mà Tập đoàn được hưởng trong 
lãi hoặc lỗ của các đơn vị nhận đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, 
sau khi điều chỉnh theo chính sách kế toán của Tập đoàn, từ ngày bắt đầu cho tới ngày 
chấm dứt sự ảnh hưởng đáng kể hoặc quyền đồng kiểm soát đối với các đơn vị này. Giá 
trị ghi số của các khoản đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu cũng 
được điều chỉnh cho những thay đổi về lợi ích của nhà đầu tư trong đơn vị nhận đầu tư 
phát sinh từ những thay đổi vốn chủ sở hữu của đơn vị nhận đầu tư mà không phản ánh 
trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (như việc đánh giá lại tài sản cố định, hay 
chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo tài chính, v.v... 


Khi phần lỗ của đơn vị nhận đầu tư mà Tập đoàn phải chia sẻ vượt quá lợi ích của Tập 
đoàn trong đơn vị nhận đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị 
ghi sổ của khoản đầu tư (bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, nếu có) sẽ được ghi giảm tới 
bằng không và dừng việc ghi nhận các khoản lỗ phát sinh trong tương lai trừ các khoản lỗ 
thuộc phạm vi mà Tập đoàn có nghĩa vụ phải trả hoặc đã trả thay cho đơn vị nhận đầu tư. 


Báo cáo thường niên 2020 | 207 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


(v) 


(vi) 


(b) 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Bơn hờnh theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Trong số các công ty liên kết của Tập đoàn có một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo 
hiểm là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (“PJICO©”) và một đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực ngân hàng là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (“PG Bank”). Ban 
Tổng Giám đốc Công ty mẹ đánh giá ảnh hưởng của các quy định hiện hành về hoạt động 
đầu tư góp vốn vào lĩnh vực bảo hiểm và ngân hàng tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 
T5 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng á năm 2018 của Chính 
phủ về Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và Quản lý, Sử dụng vốn, tài sản tại doanh 
nghiệp. Theo đó, Tập đoàn đã có kế hoạch thoái vốn tại các công ty liên kết này. 


Cóc giao dịch được loi trừ khi hợp nhất 


Các giao dịch và số dư trong nội bộ tập đoàn và các khoản thu nhập và chi phí chưa thực 
hiện từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Khoản lãi và 
lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch với các đơn vị nhận đầu tư được hạch toán 
theo phương pháp vốn chủ sở hữu được trừ vào khoản đầu tư trong phạm vi lợi ích của 
Tập đoàn tại đơn vị nhận đầu tư. 


Hợp nhất kinh doanh 

Hợp nhất kinh doanh được hạch toán theo phương pháp mua tại ngày mua, là ngày mà 
quyền kiểm soát được chuyển giao cho Tập đoàn. Sự kiểm soát tồn tại khi Tập đoàn có 
quyền chỉ phối các chính sách tài chính và hoạt động của đơn vị nhằm thu được lợi ích 
kinh tế từ các hoạt động của đơn vị đó. Việc đánh giá quyền kiểm soát có xét đến quyền 
bỏ phiếu tiềm năng có thể thực hiện được tại thời điểm hiện tại. 

Ngoại tệ 


Các giao dịch bằng ngogi tệ 


Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ 
giá xấp xỉ với tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch. 


Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi 
sang VND theo tỷ giá hối đoái công bế tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Tỷ giá hối đoái 
khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
được xác định như sau: 


»_ Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là tài sản (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 
và các khoản phải thu): dùng tỷ giá mua ngoại tệ của các ngân hàng thương mại nơi 
Công ty mẹ và các công ty con thường xuyên có giao dịch công bế tại ngày kết thúc 
kỳ kế toán năm. 


»_ Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là nợ phải trả (các khoản phải trả và 
vay): dùng tỷ giá bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại nơi Công ty mẹ Và các 
công ty con thường xuyên có giao dịch công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 


Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất. 


208 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


- 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


ngày 22112⁄2014 của Bộ Tời chính) 


(ii) 


(c) 


(d) 


(ï) 


(ii) 


(ii) 


Hoạt động ở nước ngoài 


Các tài sản và nợ phải trả của các hoạt động ở nước ngoài, bao gồm lợi thế thương mại và 
các điều chỉnh giá trị hợp lý phát sinh trong quá trình mua, được quy đổi sang VND theo 
tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Thu nhập và chi phí của các hoạt động 
ở nước ngoài được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá tại ngày giao dịch. 


Các chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc quy đổi các hoạt động ở nước ngoài được 
ghi nhận vào khoản mục “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên 
bảng cân đối kế toán hợp nhất. 


Tiền và các khoản tương đương tiền 


Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương 
tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi 
thành mệt lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng 
cho mục đích đáp ứng các cam kết chỉ tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là 
các mục đích khác. 


Các khoản đầu tư 
Chứng khoúán kinh doanh 


Chứng khoán kinh doanh là các loại chứng khoán được Tập đoàn nắm giữ vì mục đích 
kinh doanh, tức là mua vào bán ra để thu lợi nhuận trong thời gian ngắn. Chứng khoán 
kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua cộng các chỉ phí 
mua. Sau ghi nhận ban đầu, chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá gốc trừ 
đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh 
doanh được lập khi giá thị trường của chứng khoán giảm xuống thấp hơn giá trị ghi sổ 
của chúng. Sau khi khoản dự phòng được lập, nếu giá thị trường của chứng khoán tăng 
lên thì khoản dự phòng sẽ được hoàn nhập. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong 
phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của chứng khoán kinh doanh không vượt quá giá trị ghi sổ 
của các chứng khoán này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận. 


Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 


Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Tổng Giám đốc dự định và 
có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi 
ngân hàng có kỳ hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng 
giảm giá đầu tư. 


Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 


Đầu tư vào các công cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo 
giá gốc bao gồm giá mua và các chỉ phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban 
đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá đầu tư. 


Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường 
hợp khoản lễ đó đã nằm trong dự kiến của Tập đoàn khi quyết định đầu tư. Dự phòng 
giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ 
cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập 
trong phạm vi sao cho giá trị ghi số của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi số của 
chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận. 


Báo cáo thường niên 2020 | 209 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 202O VỤ THỊNH 


(Bơn hờnh theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


(e) Các khoản phải thu 


Các khoản phải thủ khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá gốc 
trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. 


Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh 
toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thủ mà người nợ khó có khả năng thanh 
toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự. 


(f)_ Hàng tồn kho 
Hàng tồn kho 


Hàng tốn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực 
hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước và bao gồm tất 
cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối 
với thành phẩm và sản phẩm dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân 
công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chỉ phí ước tính để hoàn 
thành sản phẩm và các chi phí bán hàng trực tiếp. 


Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. 


Tập đoàn trích lập dự phòng giảm giá đối với hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất 
và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được 
tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 


Hàng hóa bốt động sản 


Hàng hóa bất động sản là quyền sử dụng đất để bán được phản ánh theo giá thấp hơn 
giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc bao gồm chỉ phí phát sinh liên 
quan đến việc nắm giữ quyền sử dụng đất. 


({g) Tài sản cố định hữu hình 
(I) Nguyên giá 


Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 
Nguyên giá tài sản cế định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua 
hàng không hoàn lại và chỉ phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái 
hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. 


Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí 
sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất trong năm mà chỉ phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một 
cách rõ ràng rằng các khoản chỉ phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính 
thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn 
theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá 
tăng thêm của tài sản cố định hữu hình. 


210 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


MHTEDPSINHH cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 22112⁄2014 của Bộ Tời chính) 


(ii) Khấu hao 


Tài sản cế định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 
gian hữu dụng ước tính phù hợp với Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 
2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản 
cố định (“Thông tư 45”). Thời gian hữu dụng Ước tính như sau: 


Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 5O năm 
Máy móc, thiết bị 2 - 20 năm 
Phương tiện vận chuyền 6G - 5O năm 
Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 - ]O năm 
Tài sản cế định khác 5 -]O năm 


(h) Tài sản cố định vô hình 


Tài sản cế định vô hình gồm quyền sử dụng đất, phần mềm máy tính, bản quyền phần 
mềm và các tài sản cố định vô hình khác. 


() — Quyền sử dụng đốt 


Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chỉ phí thực tế phát sinh để có được quyền sử dụng đất 
bao gồm cả chi phí đền bù giải phóng, san lấp mặt bằng. 


Quyền sử dụng đất gồm có: 


»_ Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất; 
»_ Quyền sử dụng đất nhận chuyền nhượng hợp pháp; và 


»_ Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2005 mà tiền 
thuê đất đã được trả trước cho thời hạn dài hơn 5 năm và được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


Quyền sử dụng đất được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử 
dụng đất có thời hạn được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên 
thời gian sử dụng đất. Tập đoàn không trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất không 
thời hạn. 


(ii) Phần mềm máy tính và bỏn quyền phần mềm 
Phần mềm máy tính và bản quyền phần mềm bao gồm các chi phí đã chỉ ra tính đến 
thời điểm đưa phần mềm và bản quyền vào sử dụng. Phần mềm máy tính và bản quyền 


phần mềm được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng 
ước tính từ 3 đến 1O năm. 


Báo cáo thường niên 2020 | 2m 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


Ú) 


() 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Bơn hờnh theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Bất động sản đầu tư 
Bốt động sỏn đầu tư cho thuê 
Nguyên giá 


Bất động sản đầu tư cho thuê được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 
Nguyên giá ban đầu của bất động sản đầu tư cho thuê bao gồm giá mua, chỉ phí quyền 
sử dụng đất và các chỉ phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đến điều kiện cần thiết 
để tài sản có thể hoạt động theo cách thức đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi bất 
động sản đầu tư cho thuê đã được đưa vào hoạt động như chỉ phí sửa chữa và bảo trì 
được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong năm mà các 
chi phí này phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng 
các khoản chỉ phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ bất động 
sản đầu tư cho thuê vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì 
các chỉ phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của bất động sản 
đầu tư cho thuê. 


Khốu hdo 


Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước 
tính của bất động sản đầu tư là từ 55 - 5O năm. 


Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 


Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi phí xây dựng, máy móc và một 
Số phần mềm máy tính của Tập đoàn chưa được hoàn thành hoặc chưa lắp đặt xong. Tập 
đoàn không trích khấu hao cho chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang trong giai đoạn xây dựng 
và lắp đặt. 


Chỉ phí trả trước dài hạn 
Vỏ bình gas 


Tập đoàn áp dụng hướng dẫn tại Công văn số 764O/CV-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2005, 
Công văn số '7776/BTC-TCT ngày 2 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 
T18/2010/TT-BTC ngày 1O tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính và về việc “Hướng dẫn chế độ 
tài chính và thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai” trong việc 
ghi nhận và phân bổ giá trị vỏ bình gas và các khoản ký cược vỏ bình gas nhận được. Theo 
đó, giá trị vỏ bình gas được phản ánh trên khoản mục chỉ phí trả trước dài hạn và được 
phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong vòng 1O năm. 


212 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


- 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 351] tháng 12 năm 2020 


ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


(ii) 


(iii) 


(IV) 


(v) 


Ú) 


Lợi thế kinh doanh liên quan đến cổ phồn hóa 


Lợi thế kinh doanh liên quan đến cổ phần hóa của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 
được xác định và hạch toán theo Nghị định số 59/20TI/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2OTI 
của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 1OO% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần 
“Nghị định 59”) và Thông tư số 202/20T1/TT-BTC ngày 5O tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 59. Theo đó, giá trị lợi thế kinh doanh tính 
vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá bao gồm giá trị thương hiệu và tiềm năng phát 
triển doanh nghiệp. Giá trị thương hiệu được xác định trên cơ sở các chỉ phí thực tế cho 
việc tạo dựng và bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại trong quá trình hoạt động của doanh 
nghiệp trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Tiềm năng phát triển doanh nghiệp 
được được tính dựa trên Giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tại thời điểm định 
giá nhân với chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 3 
năm trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và Lãi suất của trái phiếu Chính phủ 
có kỳ hạn 5 năm do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất thời điểm xác định giá trị 
doanh nghiệp. 


Lợi thế kinh doanh được xác định trong quá trình định giá doanh nghiệp để cổ phần hóa 
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam trị giá 52.140.459.196 VND và được phân bổ vào báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm 
kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. 


Chỉ phí đốt trỏ trước 


Chi phí đất trả trước bao gồm tiền thuê đất trả trước, các khoản liên quan đến đất thuê 
mà Tập đoàn đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều 
kiện ghi nhận tài sản cố định vô hình theo Thông tư 45 và các chỉ phí phát sinh khác liên 
quan đến việc bảo đảm cho việc sử dụng đất thuê. Các chỉ phí này được ghi nhận vào báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong suốt 
thời hạn của hợp đồng thuê đất. 


Chỉ phí sửa chữa lớn tòi sản 


Chi phí sửa chữa lớn tài sản bao gồm các chỉ phí sửa chữa phát sinh định kỳ trong thời 
gian sử dụng của các tài sản cế định hữu hình. Các chi phí này được ghi nhận ban đầu 
theo giá gốc và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo 
phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 4 năm. 


Công cụ và dụng cụ 


Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản Tập đoàn nắm giữ để sử dụng trong quá trình 
hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 5O triệu VND 
và do đó không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo các quy định hiện hành. 
Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 
thời gian không quá 2 năm. 


Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác 


Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác được thể hiện theo giá gốc. 


Báo cáo thường niên 2020 | 215 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


(m) 


(n) 


(o) 
() 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Bơn hờnh theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Dự phòng 


Trừ những khoản dự phòng như trình bày tại các chính sách kế toán khác, mệt khoản dự 
phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Tập đoàn có nghĩa 
vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ 
làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do 
nghĩa vụ đó. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám 
đốc về các khoản chỉ phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm. 


Dự phòng chỉ phí sửa chữa lớn 


Theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC, Tập đoàn thực hiện trích trước chỉ phí 
sửa chữa lớn tài sản cố định là các tàu vận tải đường biển dựa trên chu kỳ lên đà sửa chữa 
định kỳ. Chi phí sửa chữa lớn được xác định dựa trên dự toán chỉ phí sửa chữa lớn theo kế 
hoạch đã được Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Lãnh đạo các công ty con phê duyệt 
đối với các tàu phải thực hiện sửa chữa lớn trong chu kỳ tiếp theo. 


Quỹ bình ổn giá xăng dầu 


Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 49/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 1O năm 2014 do liên Bộ Công Thương và Bộ Tài 
chính ban hành quy định về “Phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử 
dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 85/2014 
NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh giá xăng đầu” (“Thông 
tư 49”) và Thông tư liên tịch số 90/2016/ TTLT-BCT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của 
Thông tư 329. Theo đó: 


»_ Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong 
giá cơ sở của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục 
chỉ phí trong cơ cấu giá cơ sở (mức trích căn cứ theo quy định từng thời kỳ của Bộ 
Tài chính) và được ghi nhận vào Giá vốn hàng bán trong năm đối ứng với khoản nợ 
dài hạn; 


» Quỹ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng theo công văn chỉ đạo của Bộ Tài chính từng 
thời kỳ. Việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu dựa trên sản lượng thực tế tiêu thụ 
nhân mức sử dụng trên một lít xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính. Khi sử dụng 
Quỹ cho mục đích bình ổn giá, phần sử dụng được ghi giảm Giá vốn hàng bán trong 
năm; và 


»_ Lãi phát sinh dương hoặc phát sinh âm (khi vay vốn bổ sung cho phần sử dụng vượt 
Quỹ bình ổn giá xăng đầu) trên tài khoản tiền gửi Quỹ bình ổn giá xăng dầu được ghi 
nhận tăng hoặc giảm tương ứng tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 


Vốn cổ phần 
Cổ phiếu phổ thông 
Cổ phiếu phổ thông được ghi nhận theo giá phát hành trừ đi chi phí phát sinh liên quan 


trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu. Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát 
hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư vốn cổ phần. 


21⁄4 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


- 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 351] tháng 12 năm 2020 


ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


() 


(p) 


(q) 


Mud lợi cổ phiếu phổ thông vò tới phát hành cổ phiếu quỹ 


Cổ phiếu phổ thông đã phát hành khi Tập đoàn mua lại được phân loại là cổ phiếu quỹ 
trong phần vốn chủ sở hữu. Giá trị của cổ phiếu quỹ ghi giảm vốn chủ sở hữu bao gồm giá 
mua lại và các chỉ phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu quỹ. 


Khi cổ phiếu quỹ được bán ra (tái phát hành cổ phiếu quỹ), giá vốn của cổ phiếu quỹ được 
xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Khoản chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu 
quỹ và giá vốn của cổ phiếu quỹ được ghi nhận vào tài khoản Thặng dư vốn cổ phần. 


Chênh lệch đánh giá lại tài sản 


Cho mục đích xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Tập đoàn đã thực hiện đánh 
giá lại giá trị của các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết theo Biên bản Định 
giá của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam và căn cứ trên Hồ sở 
Quyết toán Cổ phần hóa đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Tập 
đoàn đã thực hiện ghi nhận tăng giá gốc của các khoản đầu tư này trong bảng cân đối 
kế toán hợp nhất, trong khi phần vốn chủ sở hữu của các đơn vị nhận đầu tư này của Tập 
đoàn không được định giá lại. 


Cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất, phần chênh lệch giữa giá trị của các khoản 
đầu tư vào công ty con và công ty liên kết được định giá lại và giá trị vốn chủ sở hữu tại 
các công ty nhận đầu tư được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch đánh giá lại tài sản” trên 
Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Khi công ty con và công ty liên kết được thanh lý, khoản 
chênh lệch đánh giá lại tài sản tương ứng được ghi vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp 
nhất trong năm. 


Thuế thu nhập doanh nghiệp 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ hợp nhất của năm bao gồm thuế 
thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi 
nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại trừ trường hợp có các 
khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở 
hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu. 


Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế 
trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và 
các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước. 


Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh 
lệch tạm thời giữa giá trị ghi số cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục 
đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn 
lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của 
các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản 
có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 


Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi 
nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài 
sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi 
ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được. 


Tập đoàn xác định nghĩa vụ thuế thu nhập căn cứ theo vào các quy định hiện hành về 
thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng 
nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của các cơ quan 
thuế có thẩm quyền. 


Báo cáo thường niên 2020 | 215 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


() 


(i) 


(ii) 


(Iv) 


(v) 


(S) 


(Ð) 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Bơn hờnh theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Doanh thu và thu nhập khác 


Doanh thu bán hàng 


Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá được 
chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố 
không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên 
quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo số thuần 
sau khi đã trừ đi số chiết khấu, giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng. 


Doanh thu cung cốp dịch vụ 


Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành của giao dịch. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành 
công việc được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã được thực hiện. Doanh thủ 
không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới 
khả năng thu hồi các khoản phải thu. 


Doanh thu cho thuê 


Doanh thu cho thuê tài sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. 


Thu nhập từ tiền lõi 


Thu nhập từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc 
và lãi suất áp dụng. 


Thu nhập từ cổ tức 

Thu nhập từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập. 

Thuê tài sản 

Cóc khoản thanh toán tiền thuê 

Các khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các 
khoản hoa hồng đi thuê được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như 
là một bộ phận hợp thành của tổng chỉ phí thuê, trong suốt thời hạn thuê. 

Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận là chi phí trong năm khi chỉ phí này phát sinh, ngoại trừ 
trường hợp chi phí đi vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ 


điều kiện vốn hóa chỉ phí đi vay thì khi đó chỉ phí đi vay sẽ được vốn hóa và được ghi vào 
nguyên giá các tài sản này. 


216 Ì WWw.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


- 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 351] tháng 12 năm 2020 


ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


(u) 


W) 


(w) 


(x) 


Lãi trên cổ phiếu 


Tập đoàn trình bày lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu (EPS) cho các cổ phiếu phổ 
thông. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ 
thông của Công ty (sau khi đã trừ đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng phúc lợi cho 
kỳ kế toán năm báo cáo) chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu 
hành trong năm. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng cách điều chỉnh lãi hoặc 
lỗ thuộc về cổ đồng phổ thông và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành 
có tính đến các ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông tiềm năng, bao gồm trái phiếu có thể 
chuyển đổi và quyền mua cổ phiếu. Trong năm, Công ty không có cổ phiếu phổ thông 
tiềm năng và do đó không trình bày lãi suy giảm trên cổ phiếu. 


Báo cáo bộ phận 


Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Tập đoàn tham gia vào việc 
cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), 
hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia 
theo vùng địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận 
khác. Mẫu báo cáo bộ phận chính yếu của Tập đoàn được lập theo lĩnh vực hoạt động 
kinh doanh và mẫu báo cáo bộ phận thứ yếu của Tập đoàn được lập theo khu vực địa lý. 


Các bên liên quan 


Các bên được coi là bên liên quan của Tập đoàn nếu một bên có khả năng, trực tiếp 
hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra 
các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Tập đoàn và bên kia cùng chịu sự kiểm 
soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty 
hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình thân cận của các cá nhân được 
coi là liên quan. 


Các công ty liên quan đề cập tới các công ty liên doanh, liên kết của Tập đoàn. 
Thông tin so sánh 


Thông tin so sánh trong báo cáo tài chính này được trình bày dưới dạng dữ liệu tương 
ứng. Theo phương pháp này, các thông tin so sánh của năm trước được trình bày như 
một phần không thể tách rời của báo cáo tài chính kỳ hiện tại và phải được xem xét trong 
mối liên hệ với các số liệu và thuyết minh của năm hiện tại. Theo đó, thông tin so sánh bao 
gồm trong báo cáo tài chính này không nhằm mục đích trình bày về tình hình tài chính 
hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập 
đoàn trong năm trước. 


Báo cáo thường niên 2020 | 217 


.á 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


VỤ THỊNH cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


4... BÁO CÁO BỘ PHẬN 
(a) Bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh 


Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 51 tháng 12 năm 2020 


/4IalafWeler-IalaÐ.‹-laleNer-\0 


(@-Tofeolalela Aeola4.4aioll.‹ialafolo-iaia I4a1o1:cialaWeler-lala) Loại trừ nội bộ 


khối xăng dầu không thuộc khối lo-1ef--lafWolaf-las 24alo1:clalafelo'-ialaf.4aioi8.‹ialafolo-iaia) hàng hóa, \ejii0eiallala) 
thành viên xăng dầu thành viên hóa dầu (o.[el-+-laWolar-IaaNer-I- dịch vụ vận tải dịch vụ khác hợp nhất Tổng cộng 
VND VND VND VND VND VND VND VND 
Tài sản 
Tiền và các khoản tương đương tiền 8.028.457.486.474 1156.45O.O0776G 698.552.67.5.855 Đ5.2.562.O22.612 S74.474.551.645 10O.26O.821.442 - ]O.GII.757.575.774 
Đầu tư tài chính ngắn hạn G.781.211.275.21G - 459.448.56]1.794 '740.090.OOO.OOO 484.759.807.65O 92.677.868.215 - 8.5591G7.412.875 
Các khoản phải thu ngắn hạn 5.688.55O.559'77O 5.787.274.575.941 ].202.815.515.55G 52 /.505.084.288 5.58.6O8.]162.869 288.099.608.957 (2.526.815.205.828) VI PA|ESIC S000) 
Hàng tồn kho 7.048.48G.879.5O2 658.570.045.9Ơ7 ].O41.OTI268.142 120.780.155.625 95.420.280.877 209.592.549.654“ (74.129.979'769) 9)5959).6IH9SSESE) 
Tài sản ngắn hạn khác 11725.4535.568.200 52.545.T7.90O 48.711.275.484 28.589.629.64O 1424.160.525.999 41.487.156.760 - 2.010.747.109.985 
Các khoản phải thu dài hạn 246G.575.558.4]15 220.850.OOO 5.142.695.674 462.856.408 4.757'727602 7.20G.O12.O0O (255.4TI.T79.556) 0O.925.50O.5G3 
Tài sản cố định 7.914.954.482.827 662.029.926.701 879.626.6O1.997 557.554.488.557 4.265.469.585.079 ].625.562.19.5.892 (22727.744.685) JS G0222 622.50) 
Bất động sản đầu tư 47.018.69G.708 - - 6.826.104.545 12.108.627.645 52.485.691.857 - 209.459120.755 
Tài sản dở dang dài hạn 3 /9.110.626.551 68.27294802 52.]16⁄.580.58O 5.55O.870Q.4]4 T74.405.869.659 Đ5]1.6O4.927.201 - 21.109.808.788 
Đầu tư tài chính dài hạn '7.8Ø7.42O.612.295 ]10.OOO.OOO.OOO 51.64G.]O5.597 - 59.45O.671.82] 201.484.902151 (4.O1G.614.229:7944) 4.095.588.062.07O0 
Tài sản dài hạn khác 1915.501.950.886 1OS5.5O9.4.52.505 182.990.G6O.GT7 255.55O.866.4OI 129.981.678.7€6G G2.542.581.9545 14.825.995.945 2.66G.5O4.147.O55 
Tổng tài sản 45.582.519.57G.645 6.480.472.745.525 4.702.058.7.77.07G6 1.90G.O52.06G.270 6.682.57G.888.55O 2.711.60O5.294.O44  (G.958.872.5445.6GB5) 61.106.212.964.445 
Nợ phải trả 
Nợ ngắn hạn 26.155.74G.258.555 S.02G.680.G78.795 5.420.5.975.245.48O0 ].Ø27.519.145.645 1-527.567.090.6OG 965.588.528.602 (2.496.999.796.249) 45.299.G75.141.414 
Nợ dài hạn 192.595.445.292 20.795.100.O0O 41.597.460.247 97.527.597.009 T1.415.O51.459.€2G 4€6.58.5.875.60O (255.4TI.T79.556) 158O.1525.256.248 
Tổng nợ phải trả 26.528.149.70-4.827 5.057.474.778.795 5.445.570.6O5.727 1.124.646G.522.654 2.742.418.450.242 1.0T1.972.402.202 (2.720.410.975.785) 5G.979.810.497.662 
Chỉ tiêu vốn 1195.7589/9.847 TIO.G67.5T7.805 84.26€.852.1Ø7 5.502.290.145 S54O./6]1:7OG.562 57.850.602.577 (22.484.751.652) 2.002.425.217.409 
Khấu hao tài sản cố định hữu hình 9OE5.4]9.207.527 1O.2.102.801.841 95.692.172.808 52.665.249.212 14.758.761.655 1442.895.825.20O (28.905.277.148) 1.98G.6O8.741.175 
khấu hao tài sản cố định vô hình 46.251.841.782 5.275.200.925 69E775.542 16O:7€5.927 1.899.205.049 8I1.225.252 (G5.629.59]) 52.028.482.884 
khấu hao bất động sản đầu tư 2154.282974 - - 182.595.552 6.406.28G.756 179794091] - 10.541.105.975 
218 Ì_ www.petrolimex.comxn Đáo cáo thường niên2020_ Ì 219 


vy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


`. xố. cho năm kết thúc ngày 3l tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


/4Ialafeler-IalaÐ.‹-lalefer-\0 


(@.1oferolalelayAoolaW.4aloil.4ialafolor-iaja I4a1o1:4ielaWoeler-lala) Loại trừ nội bộ 


4ao1P.‹-Ialefor-I01.4aiolaleldal0ioiel.4alo] le .[el-+-IaWelar-iaa) š4alo1.clalafelor-lalaf4.4aioi8.‹ialafolor-iaia hàng hóa, \-Weji-i0Neialiala) 
I4T-leleÐ /I-ialf.‹-IalefoF-I00daf-ialalAVjl-ia hóa dầu các sản phẩm gas dịch vụ vận tải lollela (0N .daF-1e hợp nhất Tổng cộng 
VND VND VND VND VND VND VND VND 
Tổng doanh thu thuần 94.166.995.611.816 52.66⁄.904.440.945  5.608.454.6524525 2824679529108 6941502506554 1867959021284 (2O.155.825185.559) 125.918.650.578.651 
Trong đó: Doanh thu nội bộ 5.515.070.465.544 8866159052044 1165617760.608 85⁄.505698474 — 5.488.548972505 490.125.254.584 (20155.825185.559) : 
Doanh thu thuần bán ra bên ngoài  88.855.925146.272 25798/7453588899 4.44444816891717 1990.373630634 5452955554229  137785578690O - — 123.918.650.578.65I 
Chỉ phí kinh doanh (94.679.546.720.565) (52.459.649.922.81])  (5.589.252.494.948) (2687154780658) (6/669.879.7811⁄4)  (I61LO78.590.055)  20.187126.157.791 (I25.289.415.952160) 
"..—” GD CÀ Sáu 02 0à) (86.548.098.577.559) (51666.722204.729)  (4.656.912122.854) (2191476875256) (6159670001306) (l2989Z7/787615)  18545105952685 (I5878./715.454.596) 
Chỉ phí bán hàng (8.551.448.5435.026) (758.548640.577) — (528106657024) (545.520.287.093) (I5O.280.819.7T]) (I21.559.185.212) 164.022225]108  (8.591.021/707555) 
Chỉ phí quản lý doanh nghiệp : (14.579.077.505) (204.215.715.090) (I5O.157.620.289) (559.928.9607) (90.801.417.228) -  (Bl9.680.790.229) 
bi : RẺ ma. (512.551.108.549) 225.254.518.152 219.202.157.377 157.524.548.470 271.622.725.400 256.880.651.229 5l500.974.452 — 629.254.446.491 
Bờ ven trong công ty liên doanh, ` 
Doanh thu hoạt động tài chính l1. 
Chỉ phí tài chính (951.68⁄.580.108) 
kết quả từ các hoạt động khác 218.181.170.9G5 
Lợi nhuận trước thuế TNDN 1.409.580.992.044 
Chỉ phí thuế TNDN hiện hành (202.872.652.017) 
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại 18168080 E) 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.252.572.208.552 
220 Ì_ www.petrolimexcom.vn Đáo cáo thường niên2020_ | 221 


- 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


VỤ THỊNH cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bơn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 51 tháng 12 năm 2019 


/4|alaWeler-IalaÐ.‹-lalefWer-\U 


(@.1ofeolalela Aeola.4aioill.‹ialafolor-iala I4a1o1:cielaWeler-lala) Loại trừ nội bộ 


khối xăng dầu /4a1ela1elAdal0[olel4a1eT các sản phẩm š4alo1:clalafelor-ialaf.4aioif.‹ialafolor-iaia) IP]aleNalerf và điều chỉnh 
thành viên _ xăng dầu thành viên hóa dầu các sản phẩm gas dịch vụ vận tải dịch vụ khác 01e)elalaT-ï Tổng cộng 
VND VND VND VND VND VND VND VND 
Tài sản 

Tiền và các khoản tương đương tiền  7.646.910.298.556 2.519.05O.998.512 46.998.526.082 42.445.7/65.]55 S56O.974.O10.728 88.82G.8]1.64O - T1275.206.410.674 
Đầu tư tài chính ngắn hạn 4.0G6.109.751.14G - 26O.OOO.OOO.OOO '714.880.000.OOO 55.880.298.5O0O 4OG.800.495 - S5.597.276.850O.149 
Các khoản phải thu ngắn hạn 4.675.894.OO1.255 S.464254+5.422724 1568.6G524.591.977 56.454.614.455 419.616.875.549 25.028.094.651 (⁄.164.6OI.181.828) 8.545.572.2l6.689 
Hàng tồn kho 9.447.Ø72.T72.805 '755.065.]95.199 989.890.962.425 1€67.872.451.164 4/6.966.252.657 TI89G.876.472 (7611.792.522) TI.772.652.098.200 
Tài sản ngắn hạn khác ].662.619.612.545 4Ø.551.028.782 72.956.599.061] 6.25:2.68O.TIG 148.292.85⁄008 5.274.567.610 - 1.9G⁄2.128.542.120 
Các khoản phải thu dài hạn 24O.168.T75.465 325.150.OOO 4.671.557.457 558.574.040 S.8/€.2]15.9Ơ7 158.712.000 (228.275.482.586) 25.490:700Q.26G35 
Tài sản cố định 7.855.157.552.18.5 629.610.O51.242 '767.7O4.215.47O 6G.595.47G.]68 4.55O.€41.819.5OI 1565.215.517.81 (129.511.919:790) 15.4O5.590.7T].585 
Bất động sản đầu tư 48.645.508.852 - - 7.008.697.877 129.514.914.599 4.584.152.864 - 189.755.274995 
Tài sản dở dang dài hạn 57.961.768.712 102.068.662.548 187.556.2035.7555 12.891.8G5294] 04.570.705.415 22844.772.015 - 989.695974.570 
Đầu tư tài chính dài hạn 7.575.521975.225 ]10.O0O.OOO.OOO 51.52.5.02O.]58 - 59.552.508.257 14.254.815.052 (2.6OO.852.159'772) 5.886.589.966.898 
Tài sản dài hạn khác 1.800.98G.76G2.504 120.759 901.084 164.745.761.551 282.701.576€.45O 125.709.798.297 G.55.2.5.55.8.29 15.222.558.503 2.514.459.292.028 
Tổng tài sản 45.174.827.578.025 9.642.964.410.O9T 4.46G4.471.045.8'75 1.988.662.499.554 6.9355.57G.027.20G 1.740.042.455.425 (8.185.950.177.995) 61.762.414.827.959 

Nợ phải trả 
Nợ ngắn hạn 24.090.415.555.557 7'775.527.961.525 5.022.818.4Ø7.804 1.004.990.898.95G 1499.5499528.648 861./55.244951 (4.O81.128.809.176) 54.]72.727.078.045 
Nợ dài hạn 158.668.66O.744 T7.5OO.OOO.OOO TI8:791.258.276 T19.0.29.944.15O 1.464.255G.OGsZ.577 16€.4O5.5G4.€.57 (228.275.482.586) 1.6G€.565.807.798 
Tổng nợ phải trả 24.249.081.996G.4O1 77.791.02'7.961.525 4.142.609.666.08O0 1.124.0-40.84.5.10G 2.96G5.58G.002.225 878.160.708.568  (4.509.404⁄.291/762) 45.859.092.885.841 
Chỉ tiêu vốn 1.415.552.521.998 10O.570.8O5.677 18]1.545.844.152 25.942.080.112 86G4.451.095.6OG 51.857.459.625 (24.568.455.092) 2.5842.551.270.078 
khấu hao tài sản cố định hữu hình 855.O6O.]184.OO] 91.204.255.448 75.002.794.559 54.811.864.810 695.279.56G.]49 127.245.949.868 (18:778.873.453) 1879.825.521.582 
khấu hao tài sản cố định vô hình S5O.6OG.8O4.O68 3.021.221.948 708.642.812 T.O51.O27.098 1.894.205.054 292168.74O - 57.574.]77:720 
Khấu hao bất động sản đầu tư 2.120.655.447 - - 182.595.552 6.4O6.28G.756 452.755.248 - 9.142.248.785 
222 Ì_ www.petrolimex.com.vn Báo cáo thường niên2020_ Ì 225 


vy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


`. xố. cho năm kết thúc ngày 3l tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2019 


4IalaWeler-IalaÐ.‹-lalefWer-\U 


/4a1ef4ialaWelor-ialal 
/4ao1:clalaWeLor-lalaf4.4aio18.4iajafolo'-ialaWar-ialeNalor- ola 0 


(@.1ofeolalelaYAeoa4.4aioi4ialaloio-iala 
4a1ela1eAde)0[olei4aloliler.ef--|aNo)ar-laaWaler- 


Loại trừ nội bộ 
và điều chỉnh 


khối xăng dầu 


thành viên xăng dầu thành viên dầu các sản phẩm gas dịch vụ vận tải 4aT- 1e 01e)efalaF-ji Tổng cộng 
VND VND VND VND VND VND VND VND 
Tổng doanh thu thuần 158.555.048.586.246 64.255.057289.074  6.160.O45.784.75I 5.169./7518016l2  8.855.160.059.317 560.700.925.14l (51/752199.059.262) 189.605.525.406.879 
Trong đó: Doanh thu nội bộ 8.587.960.828.6⁄49 16.910.606.522.492 1⁄298.911125.966 897.641.051.528 3.855,597.990.96] 205481741866 — (51752199.059262) : 
Doanh thu thuần bán ra bên ngoài 129.767.087.757.597 47.544.450.966.582 4.861.154.660.785 2272090.770284 5001562068556 557.219.185.275 -_ 189.605.525.406.879 
Chỉ phí kinh doanh (I55.795.9⁄4.098.597) (65.21l.665.529.619)  (5.895.445.450.5ã1) (2986.751.454.728)  (8.496.927.057.887) (57889.487.019)  51.980.522.718.858 (I84.776.080.519125) 
" BENHPMO PHƠI? VÀ (I27.459.1⁄40.276.714) (62142954.415167) — (5.319.485.555.755) (2.499.351104895) (7966621736781 (355480644028) 50288876/7683505 (I75.4354116/763.035) 
Chỉ phí bán hàng (8.556.805.821.685) (.O55.698.526.677) (68.666.924.531) (560.010.052.4356) (I64.194.045.587) (8.568.055.051) 1691.645.950.555_ (8.702.295.255.590) 
Chỉ phí quản lý doanh nghiệp : (15.052.787.775) (IO5.295.152.0⁄7) (I27.590.297.597) (566.1NI.275.519) (27.840.787.960) - (69.668.500.698) 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
BẠN THANH TONVEOTQBINPDMEHHHIS co an dutirftsicliÐ 1043.371759455  266.600.554.420 185.000.566.884 358.255.001.450 18.811.458.122 228.3235.679.596 _ 4.827.445.087.756 
(trước hoạt động tài chính) 
Phần lãi trong công ty liên doanh, 64619.755.477 


liên kết 


Doanh thu hoạt động tài chính 


1.004.290.8450:7S55 


Chỉ phí tài chính (966.448.475.825) 
Kết quả từ các hoạt động khác 146.264.255.482 
Lợi nhuận trước thuế TNDN 5.647.771.555.645 
Chi phí thuế TNDN hiện hành (996.924.0445.108) 
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại 25:714.246.485 
x nhuận sau thuế TNDN ⁄.676.561.758.922 


WwWwW.petrolimex.com.vn 


Đáo cáo thường niên 2020 Ì 225 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


125.918.650.778.651 189.605.525.40G.879 


Ngoài lãnh thổ Việt Nam 
12./91194.5712542 440.202.674.452.054 


= 
( 
Z 
) 
‹- 
> 
L9) 
CC 
rm) 
-C 
= 
t0 
®) 
= 
©) 
—= 
” 


TIO.127.455.807.298 159.400.850.954825 


Bộ phận chia theo vùng địa lý 


Tổng doanh thu thuần 
bán ra bên ngoài 


(b) 


226 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


Tài sản của bộ phận 


G].762.412.827.959 


2.755.051.290.16G  6110G.212964.444 


2:74€.56€.]47.296 


58.259.64€.8I7.047 59.007.582447.795 


2.585.551.270.078 


2.002.425.2T7.409 


4.845.147.665 


4912697942 


2.578.486.222.4]15 


1997.510.519.467 


êu vốn 


Chỉ tỉ 


Tổng doanh thu ngoài lãnh thổ Việt Nam bao gồm: 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


Doanh thu của các công ty trong nước bán tái xuất và bán chuyển khẩu cho các khách hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. 


» 


Doanh thu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore và Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào bán cho các khách 


hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. 


» 


tyTNHH MTV 


ông 


ẹ 


êu vốn của 


Tài sản của bộ phận và chỉ tiêu vốn ngoài lãnh thổ Việt Nam tương ứng là tổng tài sản và tổng chỉ tỉ 


Petrolimex Singapore và Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào, không bao gồm các khoản phải thu các công ty trong Tập đoàn. 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


MEN cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngòy 2212⁄22014 của Bộ Tời chính) 


5. _ CÁC GIAO DỊCH QUAN TRỌNG TRONG KỲ 


Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (“PGCC"”) 
được thành lập theo Nghị quyết số 45B/PLX-NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Hội 
đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn là cổ đông sáng lập sở hữu 
99,99% vốn cổ phần của PGCC với tài sản góp vốn là quyền sở hữu cổ phần và phần vốn 
góp của Tập đoàn tại các công ty con và công ty liên kết sau: 


»_ Công ty con: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu, Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Công ty TNHH Hóa 
chất PTN, Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông 
Petrolimex và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex. 


»_ Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp I - Petrolimex và Công ty Cổ phần 
Xây lắp III - Petrolimex. 


Cũng trong năm 2018, Tập đoàn giảm tỷ lệ sở hữu tại PGCC xuống 55% thông qua việc 
thanh lý 64,99% cổ phần của PGCC cho một số cổ đông tổ chức và cá nhân. 


Theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tập đoàn phải hủy giao dịch 
thoái vốn năm 2018 tại PGCC và đưa DGCC trở thành công ty TNHH và được Tập đoàn 
sở hữu 100%. 


Ngày 41 tháng 5 năm 2020, Tập đoàn đã ký các thỏa thuận hủy bỏ các hợp đồng chuyển 
nhượng cổ phần đã ký trước đây với các cổ đông để thu hồi toàn bộ cổ phần của PGCC 
đã được Tập đoàn chuyển nhượng năm 2018 và hoàn trả giá trị chuyển nhượng ban đầu 
cho các cổ đông này. 


Trong năm, Tập đoàn đã thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của DGCC từ ngày 31 tháng 
2 năm 2020 như một công ty con. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 227 


- 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


VỤ THỊNH cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Tại ngày 41 tháng 5 năm 2020, tài sản và nợ phải trả của PGCC được ghi nhận vào báo cáo 6. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 
tài chính hợp nhất của Tập đoàn như sau: 


41/12/2020 I4I/2929) 


VND VND 


Tiền mặt S©10)G0.)72|12) S2.955./88.187 


Tài sản 


Tiền gửi ngân hàng 6.262.20G.]I5.424 4.665.284.O52.42] 


Tiền và các khoản tương đương tiền 19.569.449.228 = 
Trong đó: 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 50.544.965.654 - Số dư tời khoản tiền gửi Quỹ bình ổn gió xăng dâu (¡) 5.944.927175227  1288147.098.095 
Các khoản phải thu ngắn hạn 228.490.188.557 Tiền đang chuyển (ii) 201.509.448.448 254.420.90352.688 
Täïƒ ⁄2mintifnEeibiee 41.388 479 502 1O.GII.7Z57.575.774 TI275.206.410.674 
Các khoản phải thu dài hạn 4.502.000.000 () Số dư tài khoản tiền gửi Quỹ bình ổn giá xăng dầu được theo dõi riêng trên tài khoản 
"- == ¬- —ồ ngân hàng. Tiền gửi Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ được sử dụng cho mục đích bình ổn 
Tài sản cố định hữu hình - Giá trị còn lại 16G.7T7.402.205 giá và không được sử dụng cho mục đích nào khác. 
Tài sản cố định vô hình - Giá trị còn lại 12.774.845.697 - - - l l : - 

(I) — Tiên đang chuyển thể hiện lượng tiền tồn quỹ tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc các 
Đất động sản đầu tư - Giá trị còn lại 29.615.042.015 công ty xăng dầu thành viên. Các khoản tiền này được chuyển về tài khoản ngân hàng 
Chỉ gi5fgây dưng có bản dã dang 53 O46'706.585 của các công ty xăng dầu thành viên vào ngày làm việc tiếp theo. 
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 189.587.707.275 (ii) Các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá ba tháng 


tại các ngân hàng trong nước. 


Chỉ phí trả trước dài hạn 51.981.848.999 


228 Ì 


Tài sản dài hạn khác T7172.015 
Nợ phải trả 

Nợ ngắn hạn (75.687.458.508 
Nợ dài hạn (57.088.527.065 
Tài sản thuần 66O.6€T1.85O.65] 
Tiền chỉ để thu hồi công ty con 

Khoản thanh toán cho việc thu hồi công ty con (266.407.928.000 
Khoản tiền thu được 149.469.449.228 
Khoản tiền thanh toán thuần (127.058.478.772) 


Lợi nhuận chưa phân phối của PCCC từ thời điểm Tập đoàn chuyển nhượng vốn cổ phần 
năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 được ghi nhận vào Chỉ tiêu 421 - Lợi nhuận chưa 
phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 51 tháng 12 năm 2020 (Thuyết 
minh 244). 


WWw.petrolimex.com.vn 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 229 


(tiếp theo) 
T2 năm 2020 


áng 


OP NHẤT 


ày 31 th 


BẢO CAO TÀI CHÍNH 


cho năm kết thúc ng 


` 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


- 


ỀN VỮNG 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN V 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B O9 - DN/HN 


nẹp Buex nñA u2jbp A JÈU1 


Buonu1 “u 6uou1 ệu6u (G uuIU! 19ÁnuL) x9U)IIo119a lê 6uonuL 


b - %00L %00L Buo2 “ues Buộp 1q 1E IONEKH ea de| 6ex Á+ Buo5 Buo| - ueud e5 &1 Buo5 #L 

UỆA 'dạ| Áex ueop uuI3 

qui Buop ues lẹu 'ep : ti : 

%9 %9 %g9 %9 20nu tJueop tJupị enx uẹs BugIÐ uiJ 9g IegÐ ñA U5jC Iêu1! BuonUL Ất Buo5 — z| 
%¿G %¿G %¿6G %¿G guẾI BU0IMESIIEN -EEP UUIJA!UĐ@H dL  nẹu IEH ñA 5Q IêU! BuonulL HHN.L 43 Euo5 LL 
© © © © 2oønu Ueop uUI»ị enx ueS L2 v Y nẾ H: 1 v 
%8S %68 %8S %68 IE1 UỆA nA (J9jD ueop uI% Buoud IệH dA nẹp 60H Ie1 uêA uetđ eS @& Buo5 0L 
%IS %IS %IS %IS nẹp Buex ueop quJ» BugIÐ ueI» 6ugIS ueIx nẹp 6uex HHN.L  Buo5 6 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex ueop uuI% OẸT] OẸ”] X9U!IIO119qđ ALIA HHN.L43 Buo5 8 

Buou» Bueu Bueu 5e5 ouo : : ế 
%6S %6S %6S %6S Áeq nội uẹiJu dẹo Bun2 IÔN EH. x9UIIIo'ed Áeq nội|| uọIUN ueutd o5 £ Buo5 7 
%OOL %OOL %OOL ¬ '%OOIL nẹp Buex uueop uuI» sIodeBEuls sIodeBulIs xeu1IIo129di ALIAI HHNLÁ+6uo`3 9 
%ZS %ZS %¿S %¿S SE6 Uu1leud ues uedq enIA IÒN EH d212 - xeU1JIo13edq seo Ất 6uoo BuoI s 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uegx I1 UỆA IÔNESH_ X9ÊUJIIO11©di nẹp Buex nñA u5jq + Buo5 Buo| z 
%6/ %6/ %6/ %6G/ D8 gi IÒN SH d1 - X9U1IIo12eq nẹp eọH “+ BUo5BuoL  € 
' - l % LIEUd U6S 262 UUEOP UUI bà: I PS š š 

net? 6A2 6uoudq uẹA nẹp Bugx 

%58 %5 %58 %58 IÈ1 Buex ueq enUI '01) n7] SH Su uenb I‡oBÕN ou»! JUeob u11 HHN.L Á3 Buo ⁄ 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buegx I1 UÈA IÔN EH XeUIIIO139qi Ẩnu1 I1 UuệA Á3 Buo5 BuoL L 


1oAnb nại nnư os uuJu2 Buộp 1ÈoH 1u2 Bị “+Buo2uel IIS 
ŠI ÁL ŠIÁL 


OZ02/UL l94974741k2 


uo2 3 6uo2 oeA nạngœŒ (q) 


DN/HN 


Mẫu BO9- 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


(tiếp theo) 


OP NHẤT 


EN 


ƯỢC PHÁT TRỊI 


CHIẾNL 


- ` 


- 


EU VE PETROLIMEX 


THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH H 


cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


GIỚI THỊ 


'@S IuUB j1 I6 IoA 2eu3| U13 o2 Áeu mì nẹp ueou3 e2 ÁJ dò j1) eIÐ 'eIB uuịp 1ệnt¬ Á@3 e9 Bunp jns AI 
dóu j1 eIB uJì 965 eA uẹp Buonu o5 Buou uộiU UIÊN 391A dội6U ueoC]1 Ueo1 S3 ÓP 9U ˆUIÊN 16IA UệO1 93 2ñUI UenuS 
269 SA đeu n‡ nẹp ueou>j ou5 Buon11 jU1 uọ1) +2 lội eIB o5 Buo IA lọ Ọp uọiU 5U 193 XeBu JÈ1 1euu dóu U09 J1 o2 
oeq 6uo11 tu! 12£nuJ1 ep Áeu uêU Iẹp - uêu oep £eBU uạp 0B Uuieu nì nẹp ueoux e2 AI đóu j1) e6 quịp 2ex enu9 ueop dệ (2 


'nsI0d Ie1) ea2 uéU oep AeBu e| 2OB E12 uêU JOU3 n©1ud Ie1¬ II 1eo1 ueuJ) €eBuU OẸA UỆ| 1QUU 
LLIỆU 3ÓU1 Á3 tJUÌĐ IỆ| E11 UUộIĐ JOU11ˆn6s J1 6| lệ| 12 2a Buontdj 8O tieu ¿| BueuJ1 Oc ÁeBU oe^ uêU Oệp EA UIEU/%6GO + 16nS 
IE| UUjÐ 5ex Á@eBU I1 neIu5 uJeu1 Buẹu uẹBu uogd en2 5nu1 u/02 m1 uộiÐ u11 Buou1 Bue11 u11 oq Buo2 52önb (Buonb Buon1 
Sou) Bueu1 zi uêu @3 o5 Buñp dẹ 'nes E11 'UIeN 191A Buọ Bueg ueuU e9 U1ộJ3 1911 a6 ueJi 1ens Iẹi Buộ5 uig Bun1) Buẹg 
ens Ig| Buonu 'uueu g ueu Á@3 o2 Bueu ueBu nọIđ Ie12 6A nạ nẹp ueoUyi uộIU 9U1 UêU Iẹp - Uêu ogÐ ÁeÖuU up pIB uIeu mì nẹŒ 


mm nẹp ueou3 262 en2 ueu ueBu 1eu2 uJ1 ob AJ dóu j1 e6 Ix dex Keu 
Ja6 ueI) ueou> 289 en5 206 eIO '(UI6U 1ÔUU %8Ø'9 UuọP %S f1 :OZ0Z/1/0) UIEU 1U %9 LIọp %3 n1 1ens Je| IÐA 5onu Buo1 Buẹu ueBu 
28 Jê1 Bueu1 z Ionb uep Bueu1 e uọ1) 1ì uéuU @¡ o2 a6 uạI3 Uệou3ị 29 uộiU U13 uêu ueÐu - uêu oep €eBuU up pỊB tieu nì nẹŒ 


(2) OOOOOØ000008 l) OO0O0Ø0000O0OL neIudlIgJL « 


LÈU IẸb - uẻU oepb XeBU uep nỊB UJeu nạ nẹ( 


£©ÿOO895S£2%G°S 9Gÿ7OO89522G:S E52 20912720 (6SibitÐ) ... l6i7/(AO2)7⁄72/(CSISIke) ueU Â\ o2 I6 uạJ| « 


uẻu ueBu - uẻu oep €eBu uep nñỊB uIeu n3 nẹŒ 
ŒNA^A ŒNA ŒNA^A 
Ai dòu jyeIO — 2oB eỊO Ai dòu jieIO — 520B gỊo 


O¿0Z/1L 974974742 


uÈu oẹp ÁeBu uep nỊI6 Ulueu nạnẹŒ (6) 


HNJHĐ IV1 ñ1 nyŒ NVOH S5yĐ X2 


| 251 


Báo cáo thường niên 2020 


WWw.petrolimex.com.vn 


250 Ì 


ăm 2020 


2n 


BẢO CAO TÀI CHÍNH 
ẤT (tiếp theo) 


ỢP NH 


cho năm kết thúc ngày 5] tháng 


` 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


- 


ỀN VỮNG 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN V 


BO9-DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu 


%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uJueop uuI» BueIÐ eH BueIÐ eH nẹp Buex 6uo5_ 9s 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uJueop uuI% UUI8 IeuL (JUIg Ieu_L nẹp Buex  Buo5 se 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uueop uuI» nẹu Ie] nẹu© Je] nẹp Buex 6uo5_ »s 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uJueop uuI» lPg uọA, legq ueọA nẹp Buex 6uo5_ e6 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uJueop uuI» đẹu L BuọŒ đẹuI Buoœ nẹp Buex & Buo5_ zs 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buegx uJueop uuI» QUIA 1L QUIA 1L nẹp BuEx ALIN HHNLÁ16uo3 IS 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uJueop uuI% I‡BN Buen IEBN BuenÐ nẹp 6uex ALIN HHNLÁÄBuo3 OS 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uJueop uuI» Bueg oe5 Buegl oe5 nẹp Buex A6uo5_ 6 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uueop uuI» UuọIg@ uộIŒ UuọIg uộIŒ nẹp Buex @ Buo5 8y 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uJueop uuJ% Buondl uuIgq__ ALIAI HHNLL & Buo5 - g Buos nẹp 6uex A\ 6uo5 / 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop uuI% Buod uJgT] Buod u1g1 nẹp Buex Buo5 9 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop uuI» EueIo 5eqg 2gg eH nẹp 6uex Ä6uo5_ S$ 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uJueop uuI» BueIÐ uy BueIÐ uy nẹp BuUex ALIAI HHNL“+BuUo2 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uJueop uuI» 91I ueg 911 ueg nẹp Buex «6uo5_ ey 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop uuIM IES OCT] IS o1] nẹp Buex 4 6Uo5_ Zÿ 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop uuI% (UIN AeL (JUIN Ấ§1 nẹp Buex & Buo5 t 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex uJueop uuI» IefN BuoŒœ IêN Buo@ nẹp Buex 6uo5_ 0O 
%OOL %OOL %OOL - %OOL ¬-. nẹp Buex uJueop uuIw BuenO ueÁnL Buen© ue⁄nI nẹp Buex Ä 6uo5_ 6c 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop uuI% uIg Buen© uig BuenO nẹp Buex 1 6uUo5 8c 


uuu2 Buộp 1ẻoH 


OZ02/UL 


l94974741k2 


!u2 ejq 


2Buo2uel  IIS 


DN/HN 


Mẫu BO9- 


TĨNH HỈÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


(tiếp theo) 


OP NHẤT 


ÁT TRIỀN 


ƯỢC PH 


CHIẾNL 


- ` 


- 


EU VE PETROLIMEX 


THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH H 


cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


GIỚI THỊ 


%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop qUJ» j1I BuạnĐ j1L Buenb nẹp Buex & Buo5 /£ 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex Ueop uuIx 6ueIÐ ueIL BugID uọ|¡ nẹp Buex ALIAI HHNLÖuo5 9e 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex ueop uUI% ạnH 9nH ueIuI enu_I nẹp 6uex ñ Buo5 se 
%OOL  %OOL %00L_ - %OOL  nẹp Buex queop tu UọAnÖN IetL leu L 2gg nẹp Buex & BuoO 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex Ueop uUI% 6L nddl ÔuI nua nẹp Buex BuUo5 ce 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex Ueop uuIx E1 9Œ ueÁnBN 41 uIêN nẹp 6UEX ALIAI HHNIL 4 Buo53 zc 
%OOL %OOL %00L %OOL nẹp Buex Ueop uUI% (JUu!L ÿH (Ju!L H nẹp Buex Á6Uo5 Ic 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop qUJ» \ujŒ qUuIg \ujŒ uuIg nẹp Buex ñ 6uo5 Oc 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex Ueop uuIx neIA §Đ neịA §5 nẹp 6uex ALIN HHNLÁ+1BUo2 6Z 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex ueop uUI% uy Buo"] uy Buơ] nẹp Buex Ä Buo5_ gz 
%OOL  %OOL %00L_ - %OOL. nẹp 6uex queop quy \uịG UIEN QUỊN UIEN €H nẹp Buex Ất BuoO /Z 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex tUeop uuIx EQH tJUet ueu» nua nẹp Buex & Buo5 9z 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex ueop uUI% IlỒN €H ALIN HHNI &— Buo5 - uuig Uos eH nẹp Buex 6U Sz 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex Ueop uUI% Đuoud IỆH ALIN HHNL 4 6Uọ2 - eAx nẹp Buex & 6Uo5 >z 
%O0L  %OOL %OOL %00L nẹp 6uex uueop uulx IE] EIO uẹAnÕN ÁgL 2eg nẹp Buex Ấ)Buo2 £z 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop quI» Buo1] quIA Buo1] uu¡A nẹp Buex 6U zz 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex ueop uUI% EỌH UUEUL  ALIA HHNL 41 6uo2 - eọh uueu | nẹp Buex&4 6uo2 — Iz 
%OOL  %OOL %00L_ %00L. - nẹp Bugx uueop uuI Uy ©UBN Uy $uÖN nẹp Buex Ấ\ Buo2_ O£ 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex Ueop uUI% nẹI BunA nẹI BunA eiui eq nẹp Buex &\ 6u 6L 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop qUI» OUuL ue^ Ôg UIEN 4e[ nẹp Buex Á Buo5 6L 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex tUeop uuIx IÔN €H ALIN HHNL 4 u62 - [AM nẹp Buex & 6uo5  ¿I 
%OOL  %00L %OOL  %00L nẹp 6uex queop qui BueN §Œ ALA HHNL & Buo2 - SA» nẹp Buex & BuọO — 9L 
%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp Buex Ueop duJ% duljA JUO ỌH 'dL ALIA HHNL 1 Bu62 - zAx nẹp Buex Ấ@) Buo5 — sỊ 

I uIN Buen© ALIN HHNL 4 6Uo2 - zIg nẹp Buex @& Buo5 3| 


%OOL %OOL %OOL %OOL nẹp 6uex uueop uu 


1oAnb nạq 
S| ÁL 


uuu2 Buộp 1H 


O0Z02/UL 


l94974741k2 


!u2 ejq 


2ộnu1 2ñ12 nẹp Buex Iou>j 2nu1 uo2 Ấ1 Buo2 5e2 


3Buo2uelL  IIS 


| 255 


Báo cáo thường niên 2020 


WWw.petrolimex.com.vn 


252 | 


v 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 MEN 


(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


(c) 


Đầu tư góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết 


STT Tên công ty 


Công ty liên doanh 


Địa chỉ 


Inler-ifo[elalelNeallala) 


Tỷ lệ 
biểu quyết 


K1/4P2/A929) 
Giá trị đầu tư 
theo phương 
pháp vốn chủ 
VND 


Dự phòng 
VND 


Giá trị 
hợp lý 
VND 


IAIZA9⁄29) 


Tỷ lệ 
biểu quyết 


Tỷ lệ 
sở hữu 


Giá trị đầu tư 
theo phương 
pháp vốn chủ 

VND 


Dự phòng 
VND 


Giá trị 
hợp lý 
VND 


Công ty TNHH Castrol BD- 


Chế biến các sản phẩm 


D Liầ fMI œ Ơ _ % Ơ o - * 
Ì BETEOViệt Nam TP. Hồ ChíMinh gà nhờn 35% 35% 532.855.794.65] Œ) 35% 35% 404.706.775078 Œ) 
Công ty liên kết 
".-.... ..ả. ...- f0015:0 0H GIEHIVỤ 40% 40% 17197.674.546 -_2056000000.00O 40% 40% 1.504.166.045.552 ¿ Œ) 
dầu Petrolimex (Ì) ngân hàng 
ø-. ¡HE SHIJBFCD DHEHHBNE' cuc nai Kinh doanh bảo hiểm 41% 41% 6O5.951.695.219 - _ 786.508.128.000 4I% 4% 629.665265.G77 -_708.402.240.000 
hiểm Petrolimex (ii 
3o 7 Hồ D/ 60 BAN HMHNÔ quy ra pin Nông sản, xăng dầu 39% 39% 161.540:725.805 : * 59% 59% _ 162914097099 ` * 
mại kiên Giang 
_ ".— : Đầu tư, xây dựng, khai thác, 
¬¬-...... a1... quản lý và bảo trì hệ thống 22% 22% 21.502.986.604 ` * 22% 22% 21269.709.643 Š * 
Đường cao tốc Việt Nam đường cao tốc quốc gia 
s Công ty Cỏ phần ThƯỞ") T,n Quang — Kinh doanh thương mại 28% 28% 2.755.247.250 : * 28% 28% 2876/741866 : * 
mại Tuyên Quang 
Công ty Cổ phần VườnMê_ _.._ _. —. D : _ _ ỗ ổ § 
6 Kông [li Tiền Giang ua bán hàng hóa 31% 3% 9.900.000.000. (I.O52.593.768) 3]% 51% __ 9.900.000.000 (395.184.968) 
Công ty Cổ phần - Tổng 
Công ty Xây lắp và Thương `. : : W 
7 : : s à Nộ Kinh doanh thương mại - - - - - 5% 5% 155.084.968.45O0 : 
mại Petrolimex (Thuyết 
minh 5) 
Công ty Cổ phần Thương 
8 mại Dịch vụ Sửa chữa Ôtô_ Hà Nội ua bán hàng hóa 40% 40% 1800.000.000 (415.266.714) * 40% 40% — 1800.000.000. (415.266.714) * 
Việt Nam (iii) 
22220... 0111111122 Quy. 46% 46% 76.492.991.210 : * : : : : * 
Xăng dầu thiết bị xăng dầu 
TC a2 y g6... Xây lắp 30% 30% 70:766.27894O - : : : - - : 
Xây lắp I - Petrolimex 
ụ CôngtyCöphẩnXâylắpÏÏ TprLachiMinh Xây lắp 30% 30% 29.515.585.690 : : : : - : : 
- Petrolimex 
_ TH COPHAHBEBEBONĐ -tu nà dày Kinh doanh bất động sản 24% 24% 4.219.654.879 : * : : - : * 


sản Nghệ An 


2888944414772 (I447.860.482) 2.892.285.605.565_ (810.451.682) 


(¡) Ngày 2l tháng 4 năm 2018, Đại Hội đồng Cổ đông của PG Bank, thông qua Nghị quyết số (ii) 
O1/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGB, phê duyệt đề án sáp nhập PG Bank vào Ngân hàng TMCP Phát 
triển Thành phố Hồ Chí Minh (“HDBank”). Theo đề án này, tỷ lệ sở hữu dự kiến của Công 
ty mẹ tại HDBank sau sáp nhập là 5,62%. Cho đến ngày phê duyệt phát hành báo cáo tài 
chính này, việc sáp nhập chưa được hoàn thành. Hội đồng Quản trị PĐG Bank đã trình Đại 
Hội đồng Cổ đông thường niên ngày 3O tháng 5 năm 2021 thông qua việc dừng giao dịch 
dịch sáp nhập DG Bank vào HDBank. È) 


Khoản đầu tƯ vào công ty liên kết này được phản ánh trên báo cáo tài chính hợp nhất của 
Tập đoàn theo phương pháp giá gốc. Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, việc chưa 
được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với các công ty này không ảnh 
hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn do giá trị khoản đầu tư 
không trọng yếu. 


Tập đoàn chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này để thuyết minh trong báo 
cáo tài chính hợp nhất bởi vì không có giá niêm yết trên thị trường cho các khoản đầu tư 
này và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện 
không có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp 
lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ. 


(i) — Ngày 18 tháng 7 năm 2019, theo Nghị quyết số 108A/PLX-NQ-HĐQT, Hội đồng Quản trị 
phê duyệt chủ trương giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại PJICO từ 4O,95% xuống 35,1% 
và khi có ý kiến chính thức từ Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và của Thủ 
tướng Chính phủ, Tập đoàn sẽ tiếp tục giữ hoặc thoái vốn theo quy định. Cho đến ngày 
phê duyệt phát hành báo cáo tài chính này, Tập đoàn vẫn đang chờ quyết định cuối cùng 
của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và của Thủ tướng Chính phủ nên việc 
giảm tỷ lệ sở hữu trên vẫn chưa được hoàn thành. 


254 Ì_ www.petrolimex.com.vn Báo cáo thường niên2020_ Ì 255 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


ác 


đơn vị kh 


óp vốn vào 


Đầu tư g 


9) 


26 Ì 


&` @) 
= _. ®) 
S5 S 
©: tì 
°= bộ 
= dộ 
= Q 
ÀÒ) Mì 
l6) w 
Sai - ơ 
=.=. © 
9) = œ 
Hi A 
° e 
5: œ 
a S) 

tt 
O Ằ®) ©® 
Xe) Ằ©œ) O© 
le) S À 
'Aqc - 
° 

S œ 

S5 Ớ 

œ w 

L0 
¬> In @) 
< — 9 
e5 lề 
©- œ 
= œ 
= lề 
tr S 
% Lf) 
nh) o 
l6) XS 
Ơ ụ 

© ;= tơ 
la le) XI 
S| œ 
aÑ O =— 
| 5 s 
=Ị° N 
sĩ &J 
‹ÐÖ 
là Gv 

vÐ li 

* t9 

œ 

G@ 

w 


Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội 50.000.000.000 


Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu 


>s 

C 

‹Ầ© E 
O P4 
4® # 
= > 
: âu 
œ 


WWw.petrolimex.com.vn 


TIO:724.000.00OG_ (96.937.053.556) 


(9) 


s3 Công ty Cổ phần An Phú 


(6.571.481.518) 


TIO:724.000.00O_ (97.OO8.5]16€.959) 


(5.764.248.556) 


935.071.282.5Ø7 


É) 
(9) 


10O1I.O4€.487.5O7 


4 Các công ty khác 


403.709.219.507 (I08.692404.292) 


311684.424.707 (IO5.792 916.927) 


ông 


hính hợp nhất bởi vì kh 


àiC 
ác Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 


áo cáo tà 


tminh trong bá 


ế 


để thuy: 


khoản đầu tư này 
đầu tưn 


2 “ 


ÿ Cua cac 


Tập đoàn chưa xác định giá trị hợp Ì 


Ũ) 


ản đầu ày và c 


kho 
ề cách tính giá trị hợp lý sử dụng các k 


Eie® 


thị trường choc 


ết trên 


CÓ giá niêm yế 


ầu 


đ 


1a các khoản 


ÿ của cac 


t định giá. Giá trị hợp lý 


ÿ thuậ 


ông có hướng dẫn v 


Việt Nam hiện kh 


tư này có thể khác với giá trị ghi sổ. 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


vy 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 51] tháng 12 năm 2020 


ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


8. 


PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG 


Phải thu ngắn hạn của khách hàng chỉ tiết theo khách hàng lớn 


K1/4V22949) I/4I/2929) 

VND VND 

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 918.956:755.197 972.624.165.512 
Công ty TNHH Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil 964.777.808.185 905.551.955.6459 


Các khách hàng khác S.]4G.486G.]55.2095 6.]49.488.]57.9]14 


'7052O0.220.7]GS585_ 8.025.5G44257.0GS5 


Phải thu ngắn hạn của khách hàng từ các bên liên quan như sau: 


41/12/2020 J4I29729 
VND VND 
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 144.277.485 57.215.521.408 


Các khoản phải thu ngắn hạn khác từ các bên liên quan không có đảm bảo, không chịu 
lãi và có thể thu hồi khi có nhu cầu. 


Báo cáo thường niên 2020 | 257 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


2z8 | 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 của Bộ Tời chính) 


PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 


K1/4P2940 J412929 

VND VND 

Lãi dự thu 1O08.175.884.280 T71.125.096.247 
Tạm ứng cho nhân viên 52.568.524.872 62.044.5.4544.95O 
Thuế GTGT của hàng nhập khẩu nộp thừa (i) 36.585.250.872 56.557.097.277 
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn 22I0:7435.146 †7.094.516.865 
Phải thu Nhà nước 12.590.00O.OOO - 
". . khấu trừ chưa nhận được hóa đơn - 156I6799 003 
Phải thu khác 182975.975.474 144.5545.225.84] 
4I5.714.175.654 454.769.968.17] 


Đây là khoản phải thu các chỉ cục hải quan liên quan đến thuế giá trị gia tăng của hàng 
nhập khẩu nộp thừa do chênh lệch giữa thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường và thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại khu vực đối với một số mặt 
hàng xăng đầu nhập khẩu. Tập đoàn đã nộp thuế giá trị gia tăng cho các lô hàng nhập 
khẩu tính trên thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường. Sau thông quan, các lô hàng nhập 
khầu này đã được các chỉ cục hải quan ấn định hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, 
theo đó Tập đoàn sẽ được hoàn lại phần thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa. 


Phải thu ngắn hạn khác từ các bên liên quan như sau: 


K1j4P2/29229) 1/1/2020 
VND VND 
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 20.986.965.288 25.200:726.15] 


Các khoản phải thu ngắn hạn khác từ các bên liên quan không có đảm bảo, không chịu 
lãi và có thể thu hồi khi có nhu cầu. 


WwWW.petrolimex.com.vn 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


` 


HÀNG TỒN KHO 


10 


31/12/2020 


á gốc 


Dự phòng 


xi 


VND 


(581.475.254) 


VND 


(II705.4⁄40.149) 


1.615.007.596.246 


IS 25/G619/2 20 


Hàng mua đang đi trên đường 


(260.508.571) 


(2.O15.O85.212) '/64.855.165.585 


865.987.612.858 


Nguyên vật liệu 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


vy 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


37.551.788.147 


S//0)G9)20)|21// 


Công cụ và dụng cụ 


T71.751.505.865 


127.972.60G.825 


Chỉ phí sản xuất kinh doanh dở dang 


Thành phẩm 


(1.890.594.426) 1E59.710.067.658 


284.245.152.526 


(44.145.747.751) 


9.064.885.404.098 


(I6:752.519.195) 


G.555.728.542.05 


Hàng hóa 


5.544.447.404 


15.994.591.059 


Hàng gửi đi bán 


10.994.778.524 


(56.11.496.251) 


TI477819.648 
TI828.7635.594.451 


Hàng hóa bất động sản 


(22.259.272.067) 


9.421.770.467.9G6 


Trong hàng tồn kho tại ngày 341 tháng 12 năm 2020 có 1.26114O triệu VWND hàng tồn kho (11/2020: 2.296.422 triệu VND hàng 


tồn kho) được ghi nhận theo giá trị thuân có thể thực hiện được. 


Báo cáo thường niên 2020 


|.2z9 


-x 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


TI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 
Nhà cửa, Máy móc, Phương tiện Thiết bị, IEI-a 
vật kiến trúc thiết bị vận chuyển dụng cụ quản lý lelofellelaf.4a†-1e Tổng cộng 
VND VND VND VND VND VND 
Nguyên giá 
Số dư đầu kỳ 12.459.720.2124l6  4205.892.254.54O 14.105.615.126.102 6€18.55441G4⁄.278 29.025.711.85O 52.4]8.595.448.976G 
Tăng trong kỳ T4€6.80O.162.126 146.207.0635.909 109.G27.84G.746 G4⁄.755.910.747 1257.072.850 458.658.O57.568 
Chuyển từ chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang '/6G.659.]169.54]8 152.€5.5.875.679 S4G.]65.420.OI5 16.206.488.290 2.169.257.666 1.475.84.208.96G 
Chuyển từ/(sang) bất động sản đầu tư (540.855.861 859.168.572 ` . 279.655.]6] 777.967.872 
Chuyển từ/(sang) chỉ phí trả trước dài hạn (5.282.570.890 5.495.010.570 : ` (51727272) (I.819.087.592) 
Tăng do thu hồi công ty con (Thuyết minh 5) 12.2.6OO.9TI.451 186.957.T70.992 58.080.822.912 TI.189.245.876G 248.784.658 3 /0.Ø77.O55.869 
Thanh lý và xóa số (75551155869) (48.006.887.907) (80.069.411.475) (18.274.205.246) (I65.555.000) (521.867.215.495) 
Biến động khác (5.474.450.216 (2.595.058.692) (486:715.092) (548.552.505) (146.679.859) (8.849.414.144) 
Số dư cuối kỳ 14.410.541622475_ 4645.624.595455 14.408.941.091.198 69].8€.5Z.]69.64O 52.626.525.054 52.189.4Ø7.O0].82O0 
Giá trị hao mòn lũy kế 
Số dư đầu kỳ 6.914.O6G1.Ý71.258 2.8/6.27].856.56G2 8.810.879.O15.6O4 49G.559977878 18.105.520.219 1915.677.741.521 
Khấu hao trong kỳ 685.525.88.5.548 5G.54+5.267.954 859.8458.278.864 85.748.742.286 5.144.568.72] 1986.6O8.741.T72 
Chuyển từ/(sang) bất động sản đầu tư (540.855.861) 859.168.572 ` ¿ 279.655.16] 777.967.872 
Chuyển từ/(sang) chỉ phí trả trước dài hạn (572.648.G7€) 497.280.294 - - - (75.468.282) 
Tăng do thu hồi công ty con (Thuyết minh 5) 57.648.7O0G.ST/ TI4.465.OT7.945 26.O55.5]5.474 5.025.027.275 287.566.455 205.559.62l.GGG 
Thanh lý và xóa số (66.502.590.295) (46.770.284.654) (577.694.189.484) (7.884.941.545) (I65.555.000) (508.817.558.756) 
Biến động khác (I.519.586.50I) (1.385.002.745) (278.981.759) (III185.595) (IO9.241.O96) (5.905.795.476) 
Số dư cuối kỳ 7.586.508.479992_ 5.299 661.205.948 9.518.779.45G.7]9 S567.]155.622.499 21.542.51G.4€O “20)///45119)/7/0251SISNGIILS) 
Giá trị còn lại 
Số dư đầu kỳ G.545.668.841.158 1.529.620.577:768 5.294.744.110.498 121974.186.40O 10.920.191.651 12.202.917.707.455 
Số dư cuối kỳ 6.825.855.]42.485 1-245.96.291.505 S5.090.16]1.654.479 124.727.547.14] TI.O94.O0G.594 142.295.779.642.202 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, nguyên giá của tài sản cố định hữu hình bao gồm các 
tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn đang được sử dụng với giá trị là 7.215.204 triệu VWND 
(1/2020: 7.O81.198 triệu VND). 
Tại ngày 51 tháng 12 năm 2020, các công ty con của Tập đoàn thế chấp tài sản cố định hữu 
hình với giá trị còn lại là 2.Z74.855 triệu VND (1/1/2020: 5784.770 triệu VND) để bảo đảm 
cho các khoản vay từ các ngân hàng (Thuyết minh 2!1(b)). 
240 Ì_ www.petrolimex.com.vn Báo cáo thường niên2020_ Ì 24⁄1 


Mẫu B O9 - DN/HN 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu BO9 - DN/HN 


(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


12. 


242 | 


TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B O9 - DN/HN 


ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Mẫu BO9 - DN/HN 


(Bơn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP 


x 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 51] tháng 12 năm 2020 


ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Quyền I=lafe|0) />1A) Phần mềm 
=10ol0ialelfeL-ìu phần mềm máy vi tính Tổng cộng 
VND VND VND VND 

Nguyên giá 
Số dư đầu năm 2.185.68G.951.544 19.256.806.400 S46.999.478.]88 29.752.0229577 225/8/4|1GIS)S926)S00(0)G)S) 
Tăng trong năm 'G.798.4.5G.]48 518.720.OOO 10.522.459.546 4Ø7.5G5.O0O 88.04G.988.694 
Chuyển từ chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang 50.086.029.479 - S.885.]69.6]8 45.595.00O 6.OOG.792.097 
Chuyển sang bất động sản đầu tư (7.744.571) - - - (7.744.571) 
Chuyển sang chỉ phí trả trước dài hạn (2.469.455.520) - - - (2.269.455.220) 
Thanh lý và xóa số (2.859.225.892) (597.024.500) - (5.256.248.592) 
Tăng do thu hồi công ty con (Thuyết minh 5) TI874.252.555 - 3.824.462.100 6.O48.O006G.O89 21.755.700.544 
Số dư cuối năm 2.299118.207.9445 19.575.556.400 S55G.844.544.952 6.242.985.026 2.911781.274.521 
Giá trị hao mòn lũy kế 
Số dư đầu năm 188.782.4521:714 15.225.002.410 451.510.G55.446 14.694.165.469 669.022.244.949 
Khấu hao trong năm 25.578.418.556 967.251.641 25.499.580.975 1185.451.912 S2.028.482.884 
Chuyển sang bất động sản đầu tư (51.507.500) - - - (21.507.500) 
Chuyển sang chỉ phí trả trước dài hạn (I.OO2.245.G51) - - - (I.OO2.25.5.G5T) 
Thanh lý và xóa số (90.642.202) . (575.604.964) - (466.247.166) 
Tăng do thu hồi công ty con (Thuyết minh 5) 1290.145.257 - 2.447.554.48] 5.245.577.129 8980.854847 
Số dư cuối năm 214.526.709974 16.202.254.051 478.88]1.745.958 20.120.994.41O 729.55I1.6844.575 
Giá trị còn lại 
Số dư đầu năm 1996.904.499.852O 4.021.805.990 85.688.842.742 16.O57.857.568 2.102.675.0044.154O 
Số dư cuối năm 2.084.791.597.969 3.5 2.502.549 '77.962:799.O14 16.121.990.616 2.182.249.689.948 


Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, nguyên giá của tài sản cố định vô hình bao gồm các tài sản 
đã khấu hao hết nhưng vẫn đang được sử dụng với giá trị là 421.488 triệu VND (11/2020: 


454.561 triệu VND). 


Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, các công ty con của Tập đoàn đã thế chấp tài sản cố định 


vô hình có giá trị còn lại là 89.246 triệu VN 


D (1/2020: 64.104 triệu VN 


các khoản vay từ các ngân hàng (Thuyết minh 2I(P)). 


WWw.petrolimex.com.vn 


D) để đảm bảo cho 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 245 


- 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 202O VỤ THỊNH 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


1. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 


Bất động sản đầu tư cho thuê 


Quyền sử dụng đất 


VND 


Nhà cửa 
VND 


Tổng cộng 
VND 


14. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 


Số dư đầu năm 


Mua mới trong năm 


2020 


VND 


989.€695974.57O0 


1455.718.171.447 


2019 
VND 


872./797997626 


1.454.599.119.66O 


NguyngjdgG TS TSXSỔƯỔƯHƯHTỔTỔƯỔƯỬƯỬƯỬƯỬƯ7TƯTƯTƑTƑF_y..ỮẼ.VỀwèw7ỀD-wẼÊKxkTYTIA AT.  ỒỒỒỒỐỒCCCCCC 75 Cố... 

, ¬ Tăng do thu hồi công ty con (Thuyết minh 5) 55.046.706.583 : 
Số dư đầu năm 57.196.895.206 217.410.649.941 274.6O 7.545.147 

: ¬¬ Chuyển sang hàng tồn kho (1.674.294.449 1:248.100.OOO 
T HỘI BENIEHIE.NBDIHLOM ĐOUI - 57.081.551.596 57.081.551.596 - ——————————————————Ñ .¬- 
(Thuyết minh 5) Chuyển sang tài sản cố định hữu hình (475.854208966) (1LO78.852045.688 
Chuyển sang tài sản cố định hữu hình - (777967872) (777.967.872) Chuyển sang tài sản cố định vô hình (56.006.792.097 (75.154.057.119 
Chuyển từ tài sản cố định vô hình TI7.744.571 - TI7.744.471 Chuyển sang bất động sản đầu tư (527.470.829 (655.170.405 
Chuyển từ chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 3 527.470.829 527.470.829 Chuyển sang chỉ phí trả trước ngắn hạn (5.750.092.774 (2.567.587.004 
Số dư cuối năm 97.5146G59.977/ 254.241484.294 3]I1SS56125.87 Chuyển sang chỉ phí trả trước dài hạn (97.466.956.828 (I81.O51.915.615 
Giá trị hao mòn lũy kế Thanh lý, xóa số (47.745.586.544 (515.516.591 
Số dư đầu năm l.545.55O.548 S42.208.7]9.6l16 84.854.270.154 Biến động khác (4.565.841.155 (1.555.150.696 
khấu hao trong năm 68.210.707 1O.T72.895.26G ]}O.541.105.975 Số dư cuối năm 75]109.808.788 989 .695974.570 
Tăng do thu hồi công ty con 
(Thuyết minh 5) - SP HHP em Si . Các hạng mục/dự án xây dựng cơ bản dở dang lớn tại ngày báo cáo như sau: 
Chuyển sang tài sản cố định hữu hình : (777.967.872) (777.967.872) 

: K1/4ÿ2/29220 I4I/19249) 
Chuyển từ tài sản cố định vô hình 51.4Ø7.50O - 51.207.500 VND VND 
Số dư cuối năm 51.945.068.745 70.T71954.595 102.117.005.158 Công trình Tòa nhà 57 Phan Bội Châu 154.601.105.552 159.655.002.706 
xu lẻ TT. HH NNNNHHHHHgagggaaaaaaaAAaAaAUC Cửa hàng xăng dầu số 16 - Tây Nam Bộ 74.GII.818.182 : 
Số dư đầu năm 25.651.544.668 1€⁄:.101.940.525 ]189.755.274.995 Dự án xây dựng Kho Cam Banh 2)2J n4 2J 2B ,2(6) 105.025.65O.86O 
Số dư cuối năm 25.269.570.852 184.069.549.9OI 299.459.120.755 Các dự án khác 519 665.659.555 745.O55.520.804 

'721.109.808.788 989.695.974./O 


244 Ì 


Giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư cho thuê nêu trên chưa được xác định do không có 
một giao dịch gần đây trên thị trường cho bất động sản tương tự và nằm cùng địa điểm 
và không có thị trường hoạt động cho loại bất động sản đầu tư này. 


WWw.petrolimex.com.vn 


Trong năm, chỉ phí lãi vay được vốn hóa vào chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang là 4.590 triệu 
VND (2019: 557 triệu VND). 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 245 


vy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄22014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


15.  CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 


16. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận đối với những khoản mục sau: 
K1/4P2729240 J4/2929 
VND VND 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 20% Ợ 19.401.665.492 20.270.095.520 
Chỉ phí phải trả và các khoản dự phòng 20% 10.442.595.124 8.796.658.244 
Giá trị thuế của các khoản lỗ mang sang 20% 6⁄.126.566.4O5 - 
Lợi nhuận chưa thực hiện 20% l 1977.007259 20.551.191.641 
Các khoản khác 20% 2575)2.105IL)2 1.259.268.645 
Tổng tài sản thuế thu nhập hoãn lại TI6.O99.681.7OI 50.777.295.848 
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả " (29818210905) (IO.O46.725.604) 
Tài sẽH thuế thu nhập Rơốïi lại thuần 86.281.470.798 40.750.570.244 
246 Ì_ www.petrolimexcom.vn Đáo cáo thường niên 2020 Ì 247 


Lợi thế kinh 
(eler-IelaNi[-iaWel6r-1a) Chỉ phí sửa chữa Công cụvà Chỉ phí trả trước 

\ /(oNo]lalaWer-'-fo(-iafeofWolar-|aNalor- Tiền thuê đất lớn tài sản (olVlaleNoV dài hạn khác Tổng cộng 

VND VND VND VND VND VND VND 

Số dư đầu năm 222.94]1.422.888 108.428.06G7.857 1.295.281.266.944 ]}81.028.5O01.269 1O2.512.454.6G3 48.024.176.116 2.46O0.21G.9OO.7Y7 
Tăng trong năm 50.267.027.070 - 122.909.490.167 78.849.656.198 96.TIG.981.822 T74.464.974.47G 502.6O8.139'74.5 
Tăng do thu hồi công ty con (Thuyết minh 5) - 10.O54+.56O.OOO - 7752.920.219 2.627.245.220 51.5€7.125.56O 51.981.848.999 
Chuyển từ/(sang) tài sản cố định hữu hình ” : 6.567.905.429 (541700198) (4.061.216.021) (221270.000) 1743.719.210 
Chuyển từ/(sang) tài sản cố định vô hình 5 3 (504.050.000) ` 25.000.O0O 1.846.069.689 1.467.019.689 
Chuyển từ chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang - - 97.455.558.04O 71.858.961.875 5.784.801.555 22.567.855.56O 197.466.95€.828 
Thanh lý và xóa sổ (421826127 * (2.252.284.101) : (I80.456.56]) (5.453.019.778) (6.287.566.367) 
Phân bổ trong năm (56.724.844.490 (54.452.611.220) (96.669.692.189) (28.626.549.520) (95.229.415.082) (220.148.553.755) (G61.851.466.2.26) 
Phân loại lại - - 4.256.659.050 492.442.771 (7.899.694.062) 55.70.591.261 - 
Biến động khác (800.561.500 5 (1.550.542.031) „ 1110.261.542 (511.504.955) (1.451.946.942) 
Số dư cuối năm 20€.261.458.8441 €4+O5O.OIG.5T7 1525.514.091.289 200.9944.455.G]12 1OI.SOG.981.276 447.50G.64.5.99G 2.545.952.605.5451 


À ÍNH 


ẤT (tiếp theo) 


cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


BẢO CAO TÀI CH 
ỢP NH 


z 


` 


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 


- 


ỀN VỮNG 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN V 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B09 - DN/HN 


'uIeu Buö131 q1) neu3 20nĐ OẸA 
nẹp Bue) eI6 j1) eIB enu1 IoA ñ11 Iọp ệp Iu» nes nội| Ọs uệIU U13 uọ1) núu 6đ U11) tieu Buo1 dộu ¡eud Bue! eI6 j11 eIB ạnu3 ọSs 


(O81zz9o ¿8e U (909 ZSS£LL¿£9 

(£6Le6£s69292) CC — (ểØ60z06/SZ6z) sønu euN độu Ieud ueoubi 2g2 eA enuL 
O6€ 6986971 ZZO////I986ZL 90nu guN nu) Jeud ueou>j 2g2 gA enujL 
G==---- .OD Đuo1I 
(cO8lZy9oy/8e1) (IstzZ8/Z0 Ol€Zl⁄£S0l986€  (S666S€8900Z989€) (909Z£SZzlL/z91) 

OS89SOI£ - 9/Z00ZSS/.€8Z (cL.6/L€Ie€¿#) (cU:e9680001) 2u enu1 IÉ&o| 2g 
(SOL8€/O906£2) - S82Z0Lv6y/86/Z (IOLSI869Z00L82) (SeyS99le8//Z2) Buon1) Iouu ©A oeq enU | 
89Z0//86€6  - 99Z/I8/8SvZ (£8O/S€6lZsyZ)  S800l€89ZIL 1p Su enuL 
(6SIOz£e8£s)  Sz0/Z£6/L 98LZI6Ie9oL (z/Z8/668996)  (96010930£6U Uueuu e5 đệuu na nt|L 
09€Z9€zSSey (G6zz90S/08) ¿/6S/909L6¿ZS (IOZe9Z/8z02)  (U/I€/L8Z6182) dọIu6u uueop dẹuu nụ nu L 
Vesz=06z8/5E - €OO8/y60OLSSLL (⁄8/€/S6l7SSZl) 8/£666€6OS/ ngư dệtU 1enx enu 
ZZSS££86S89/  (OZ£8/6z)) Z86ZI79/8/lLL  (€IOZS8OÿyZ6OI) S/8Z/S/LEU, 1ŠIq 2p ñu1 nẹI enu_L 
/0SZ8018090L  (9s0oog9) 6°6I89966lz£e  (/SLS9S€Z68Ze9) 9ZS/Z9%y0SL người dệuu Bueu 6UE1 e6 i11 øI6 nu L 
(c69IlOZ1⁄£0/2)  (I/8Z099) Lz/96ZSI£ IIO# (OS8SOz6l69Z0+) (eS88O83eO92) (2 e1 nẹp Buen eI6 i11 eIB enuL 


ŒNA ŒNA ŒNA ŒNA ŒNA 
OZ0Z/zUIS (s uIu1 3oÁnu 1) UIEU Buo11 Uu§u Buo11 OZ0Z/1/L 


uo2 Á1 Buo2 Iou E11 UỆOU 2n dUuIs 1eud os 
nu op (u1e¡B)/Buẹi /dọu ẹp oS 


:nes nụu oe5 oed ÁeBu jê1 5onu euN (dộu Jeug)/nu1 ieud ueou 265 6A en|L 3911 IU© 


2OAN VHN dỘN IVHd VA ñHL IyHd NYOHX 2ÿ2 VA ãnHL 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
B09-DN/HN 


Mẫu 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


(tiếp theo) 


ỢP NHẬT 


EN 


ƯỢC PHÁT TRỊI 


CHIẾNL 


- ` 


- 


EU VE PETROLIMEX 


THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH H 


cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


GIỚI THỊ 


Ũ | = = | .— 
m N. HN B 5° sibi9 58 SỊ 8 
C x S (  œĐ len | | G|_ứ | = 
-0 EÍ Rml0lm s0 Đ||ö|ø|§| = 
" hị| & SIE 1B- b 5s.m_.§ 6 G| £ 
S` œ @  œ t9 "ml = | (| G © 
Ø nN (O = 4 E le) Œ.Í | tị le) 
0Ö Sẽ œ " ø 3 œ Alq4đl:e@ ‹S 
= ằ| # #|#XÍm = c =m| ”|#| < 
-( M) li — KLnN -( | _* 
* “hi © | le 
| -Ö 
`O 9) x SE _f@I| Ra | @ ` _ sf ñJ @@ | wØ  @Ð -.O 
Ö s wÄ LÐ SN là 9 Ò q ¡_aA |) w lộ = 
H11: 5 - : - ‹ olS E8 6m s 
| li | No 
sịa it nh: sỈq _: 1A1 
le) _ ft Sỹ - 8P @ 
s= Ø| @ |x|a|Olq = cả . 8 
| œ@ . sẽ | gi E9 | E ø l gi = 
œ 1â... lo) = 5 s Ms 
lại tØ ¡ | se, Ị 
„ø Si cã | ưj | v5 l = 
©) "_ự ©) Ị ‹O 
| ÖƑC 
| =< 
| C 
le | lạ 
S | ơ 
°. | = 
k: | ‹Đ 
®) Ị C 
K Ị c ‹ẦÖ 
: | § P 
| x< © 
Ho) | = E ® Neo) 
4 xCC sS | E Œ E “ 
j°J ÔC ở Eec | x.Z= le 
© © 
T so cl#£& | = II R- > 
1= | E =|S|lã !G 
»«< ba, = = | ‹0 _ ©l L_= 
'°)  H 4 O0“ | . ®©_ '. 
"N- öØl 1 3Ð | ọ B. | bị | cƠ 
 m “(O d2} | ` | 
zZ s= An EOƠ =l | lẽ) va ® S | mũ 
4 sC TH ằ = | /f0 öØøjn | mẰM 1L 0o| C > 
: | 8 mñ | 
O Z | ÒÓ ñ 
m ° -_ ¬ ø| mịỊ _s| ø#. IS» 
== c 9 g = —ị c Cl.öồ|g|x| 5® 
ăn —E x0 | XHIÐ | C5 
Đ Fo) >: 3 ~ | .O ® << ¿+ 
" EJ BÌa a| = xiäig|D|S| " 
Ö ® >|&š5| 1|8|5| S To # | ei 5= 
TP = | = T ‹@®- se cC 
.. T ø@$ € 9.8 lo) S|E|T|è|,| 18 
4 C zZ|ÕC  giñh | 5äã| le 3 D0 Z ö SŒ Tic 
 .œ E|.eSl 86 mị °| «(0 ml ø|E|&@|Đ'| O 
-ỶG- > ã8 .r.Ụ Ị bx || ể|0|løl| cø 
° = | ©c| 9) —=| C| .—= Öc.O la ks) 
‹ “œ0 e o4 9 ö so“ -®Ø Ò «0 C Si ö | S 
+ S œC 0 8s. m= 0 ‹o öo s6“ ‹C „0ø 
a 8 Ø|cnaln | >|Ol'! aA Ở | Z|OlklL O| x 


T7. 
(a) 
(b) 


| 249 


Báo cáo thường niên 2020 


WWw.petrolimex.com.vn 


248 Ì 


` 
GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
THUYET MINH BẢO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) lÙùÙIE ó50N/HÑ MiếurE9850NIMÑ THUYET MINH BẢO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 (Bơn hành theo Thông tusố202/2014/TT-BTC (Bơn hành theo Thông tưsố202/2014/TT-BTC cho năm kết thúc ngày 4] tháng 12 năm 2920 
ngòy2212⁄2014 của Bộ Tời chính) ngày 22112⁄2014 của Bộ Tời chính) 
19. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN TC 8. ø 
' AI h9) | : 
các jmịỊ Äj LÊ 
m= øØ œ lề 
31/12/2020 1/2020 ñ Ø „| B LỆ 
VND VND =8 TA. 
tu = lai t 
Phí dôi nhật T75.220.580.296 146.859.165.221 5b» x t9 Ki 
wũ 
Chi phí lãi vay 50.885.211.027 39.186.597.547 ö = 
9 | 
Chi phí sửa chữa lớn 277.260.049 10.192.054.812 
— —————————————-..... =s na 
Chỉ phí phải trả ngắn hạn khác 105.848.604.41⁄ 159.GI7.607.265 dc ĐI @ Q Ỗ 
—"†A-Y.aaaaBRarnaa-ssrs-ễ.-ễ-ễ-.-ửửớửứớớ =——————————— —.> L7 h œ 
5352.129.655.886 355.855.202.845 c? 3 Ặ s 
ẹ bị 0ìg 
2 2 “ Z Ì ¬ 
20.  PHAI TRÁ NGÀN HẠN KHÁC ©) Bề Ai 
SG Su Ẫ : Ẫ 
k1/4YJ/19729 1/2020 .. 3 3 
VND VND c>= € € 
= ĐA °¿) E _ : 
=_ acc. n.....éằ...éềằ : 
... NG vo 010000006 W0 9Ú, DỤ 52.567.896.852 50.229.579.166 jnÍ sẽ. ở _ 
M/Ê5 s0 sa 2A. 7 le œ0 = LO LÐ 
Cô tức phải trả 6.556.267.750 29.629.071.199 ĐỊ 8 = 
oÌÌ=.<--= 
Công ty con nhận hỗ trợ tài chính từ một bên khác - '/6.725.000.OO0O tx 
: le) tì E Ñ 
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 45.046.251.595 44.192.495.587 s s 8| R Ñ 
Phải trả, phải nộp khác 145.555.786.19⁄4 162.450.802/755 e O Ỷ S ki 
229724182169 — 545226948685 bà h ø ộ 
Xx¬... 
Phải trả ngắn hạn khác chỉ tiết theo bên liên quan: hộ tì là 
QØ tổ, 
li t (Ổ 
51/12/2020 1/1/2020 am“: 
\WN|P) VND 8 E „9 
L3 K œ 
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 14.751.448.205 T7.3778.778.256 _ s kệ 
————————`. Nị| Ð 
Š ý 
II 5 7 
7Ø e0 Ai RE N 
lai  : : 
NI:  : 
=8 I .NR. 
aC = x‡ ừ3 
nh to bọ Ớ 
2C = bP 
„ X 
ó 5§ 
> 
z 8 = 8 
= ANG- c| Đ 
. £ || ạ= 
T bu) S= =2 
"¬ 5 mm. 
lồ) G 5m „- 
“8 ""“.. 
Ợ > > >e | 
R.® 
250 Ì_ www.petrolimex.com.vn Báo cáo thường niên 2020 Ì_ 251 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


(b) 


252 Ì 


Mẫu B O9 - DN/HN 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Các khoản vay ngắn hạn của Tập đoàn chủ yếu là các khoản vay ngân hàng bằng VND, có 
kỳ hạn từ 5 tháng đến 12 tháng. Chỉ tiết như sau: 


Văn phòng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 


Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP 


Công ty Cổ phần Nhiên Liệu bay Petrolimex 


Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP 


Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào 


Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang 


Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 


Các công ty con khác 


K1/4V22929) 
VND 


1O.O78.68G.945.62] 


1845.OT7.024.225 


SÌSI|291200/24512)4) 


685.568.4G4.744 


222.880.56G.575 
142.026.00O0.0OO 
221//S)5SIIlE)IIE4) 


445.65.5.27].575 


' 


I/4I/2929) 
VND 


8.671.847.401:759 


1574.871.011576 


1.OS55.297.865.157 


647.2429G4.GI7 


227.546.409.74O 


87.980.000.OOO 


21.715.145.415 


14.4I1.868.945.256 


1124956G.794.555 


145.610.545.592.595 


Các khoản vay ngắn hạn của Tập đoàn được đảm bảo dưới hình thức tín chấp nhằm mục 
đích bổ sung vốn lưu động và mở các tín dụng thư (L/C) nhập khẩu xăng đầu. 


Vay dài hạn 


Vay dài hạn 


Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng (a) 


Khoản đến hạn trả sau 12 tháng 


41/12/2020 
\WN|Đ) 


1.6O9.169:760.495 


(509.697.844⁄.495) 


I/4I/2929) 
\WN|Đ) 


1787.69G.629.074 


1⁄299.471.916.10O 


(52.758.241.592) 


1444958.587.482 


Vay dài hạn chủ yếu bao gồm các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 120 
tháng của các công ty con trong Tập đoàn. Chi tiết như sau: 


Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong 


Công ty Cổ phần Vận 


tải Xăng dầu VITACO 


Công ty Cổ phần Vận 


tải Xăng dâu VIPCO 


Công ty Cổ phần Vận 


tải Xăng dâu Đường thủy Petrolimex 


Công ty Cổ phần Vận 


tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 


Công ty Cổ phần Vận 


tải Hóa dầu VP 


Các công ty con khác 


WWw.petrolimex.com.vn 


K1/4V2949) 


VND 
“HIC)22))1S19)1/- 225) 
4.28.4]2.000.OOO 
T74.555.245.00O0 
]OG.409.000.O0O 
2G9)|6/ 602552 
4O1.208.O057.844 


I/4I/29Y29) 
VND 


59.550.579.676 


425.298.€698.G0I 


160.7422.000.9OO 


T74.555.245.00O 


1OG.4O9.O0O.OOO 


04.598.699.618 


1.6O9.169.760.495 


S58.754.608.179 
1787.696.629.074 


Mẫu B09 - DN/HN 
(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


- 


QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 năm 2020 


ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


22. 


25. 


Mục đích của các khoản vay dài hạn là để tài trợ cho các dự án đầu tư, xây dựng kho xăng 
dầu, mua tàu chở dầu và các dự án khác của Tập đoàn. 


Các khoản vay dài hạn của Tập đoàn là các khoản vay bằng VND và USD. Lãi suất của các 
khoản vay này hầu hết là lãi suất thả nồi, được tính theo lãi suất LIBOR, SIBOR 6 tháng 
hoặc lãi suất huy động tiết kiệm WND kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng cho vay cộng 
biên độ nhưng không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu của ngân hàng tại thời điểm điều 
chỉnh hoặc một mức lãi suất sàn được quy định trong hợp đồng vay. 


Các khoản vay dài hạn của Tập đoàn được đảm bảo bằng tài sản cố định hữu hình (Thuyết 
minh TỊ) và tài sản cố định vô hình (Thuyết minh 12). 


QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI 


2020 2019 

VND VND 

Số dư đầu năm 08.742.511.042 5J12.527.788.096 

Trích lập trong năm G53.519.425.272 466./€91I8.705 

Tăng do thu hồi công ty con (Thuyết minh 5) 10.848.562.585 : 

Sử dụng trong năm (524.555855.958)  (470.564.595.757) 

Số dư cuối năm 448.774.442959 08.742.511.042 
QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU 

2020 2019 

VND VND 


Số dư đầu năm 


1455.499.555.955 1920.521.544.224 
Biến động trong năm được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh: 
Tăng trong năm 4.195.564.585.969 5.114.T77129.012 


Giảm trong năm (L975.205.159/775)  (4.615.552.0⁄7.576) 


2.220.559.424.19 (5O1.Z74.908.564⁄) 
Lãi phát sinh từ tài khoản tiền gửi 7.457.529.589 4.555.120.295 
Số dư cuối năm 3.66].2l6.509.7458 1.4555.499.555.955 
Trong đó: 
- SỐ dư tời khoản tiền gửi Quỹ bình ổn giá xăng dâu tợi ngân 59⁄⁄.927]75.227 1288147098095 
hàng (Thuyết minh 6) 
- SỐ tiền (chi ra}thu vào từ tôi khoản Khu) gửi Quỹ bình ổn giá (283.610.665489) 145352457862 
xðng đầu sau ngày kết thúc kỳ kế toán (*) 
Số dư cuối năm 3.66].2]6.509.7458 1.4555.499.555.955 


Số tiền này đã được Tập đoàn chuyển ra Quỹ bình ổn giá xăng dầu ngày 25 tháng 1] năm 
2021 theo đúng quy định của pháp luật. 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 255 


vy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


VỤ THỊNH cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


24. THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 


Chênh lệch 


Lợi nhuận sau 


Thặng dư leF-IalaNeI!- NF-]i Chênh lệch tỷ Quỹ đầu tư Quỹ khác thuộc thuế chưa Lợi ích cổ đông 
Vốn cổ phần vốn cổ phần Vốn khác Cổ phiếu quỹ tài sản (i) giá hối đoái phát triển vốn chủ sở hữu |9laF-IeNelalo1f.4a1olaief.4i-iaaf-er-): Tổng cộng 
VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND 
Số dư tại ngày 1/1/2019 12958.780.810000_ 2246997555625 1095/795/765.574 (1550648460000). (l⁄294.725.514.754) 12.242.160.705 97115717179 1.557.042.365.416 4.390.059.645.755 2/747.592.597045 _ 25.09227189108I 
Lợi nhuận thuần trong năm - : : š - - - 4.157.778.735.446 518785025476  4.676561/758.922 
Cổ tức (Thuyết minh 27) - - ` : : - - (5.044.114.411.000) (543962697561) (588.077108.561 
Phân bồ vào các quỹ = - 2295.000.000 - - - — 205.451589.289 - (207:726.589.289) - - 
[13K DốI VẾTDMD TANEMI g : - - - - - - (18.580.444.726) (48.388.675.977) — (466/769118/703 
thưởng, phúc lợi 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
phát sinh do việc quy đổi : - - - - (55.496.074) - - : : (55.496.074 
các hoạt động ở nước ngoài 
Công ty con tăng vốn " ˆ ˆ ˆ : - - - - 18.192.800.000 18.192.800.000 
Bán cổ phiếu quỹ -_1678.556.565.742 -__ 320.000.000.000 - - - - - 1.998.556.565.742 
PHI JEHKTENIDN EU EBA : - — 2812864948 : : - — 18050360357 5951.256.514 (25.774.481.799) : : 
lợi nhuận chưa phân phối 
EẾE HE DEH-T-RHH, ÉP VỐN - - - - - - (258.519.081) (87.741-392) (1891948671) (5144.151145) (7.582.540.289) 
chủ sở hữu 
Số dư tại ngày 1/1/2020 12938/780.810000_ 5.925.554119365 1098901628522 (LO50648460000) (1294.725.514.734) 12208664629  1191540.60226⁄ 1.542.885.880.558 4.851.950.505.696 2887.072/717858 _ 25925.220.9521]8 
Lợi nhuận thuần trong năm - - - - - ` - - 988.465.286.055 26⁄.106922.297 _ 1252572208552 
Ea 058i 1i0010a là : : : : : : : : (57.500.000.000) - 7500.000000 
của Bản án (Thuyết minh 9) 
Cổ tức (Thuyết minh 27) - - : . § - - (I252.002.558.768) (2.559:706.476.252) (556.548.547.600)_ (5.948.057162.600 
Phân bồ vào các quỹ - - : : Ễ - — 105.396998507 15.550.810.898 (18.947.809.405) : 
Phân bổ vào quỹ khen 
: BÊ Nếu : : : š ặ - - : 60174.126.440 52.345.298.852 G55.519.425.272 
thưởng, phúc lợi MU nÌP Đinh PEI ) | 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
phát sinh do việc quy đổi - ' - - - (210.879.725) - - - - (10.879.725 
các hoạt động ở nước ngoài 
7 LÍ : - 3564068805 : : : 3274.811644 : 32719.027.929 28252942275 25779085065 
(Thuyết minh 5) 
Bán cổ phiếu quỹ -_1062.822.007.427 -_ 280.000.000.000 - - - ` : -_ 1342822007.427 
EPHỆNG HEHIETEHHCTTETMI TIM. - - - - - 1.688.876.999 5.084.989.857 (6:775.866.856) : : 
lợi nhuận chưa phân phối 
E11 100101 A0 - - — (888128.501) - - ` (2.849.941.552) (505.129.567) (8.459.500.695) 2784.616165 (I0:716.084.152) 
chủ sở hữu 
Số dư tại ngày 51/12/2020 1298780810000 4988.376126/792 1100577568826 (750648460.000) (1294./725.514.734) 118977784906 1296851547862 TI216212958 2:760.575.058.052 2965.505.552159_ 24.126.402.466.781 
(j Tại ngày 51 tháng 12 năm 2020, chỉ tiêu “Chênh lệch đánh giá lại tài sản” trên Bảng cân đối 
kế toán hợp nhất của Tập đoàn thể hiện điều chỉnh hợp nhất cho khoản chênh lệch còn 
lại giữa giá trị của các khoản đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết được định giá 
lại theo Biên bản định giá của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài Chính Việt Nam và 
giá trị vốn chủ sở hữu tại các công ty nhận đầu tư (Thuyết minh 5(p)). 
254 Ì_ www.petrolimex.comxn Đáo cáo thường niên 2020 Ì 255 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 


25. 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


Mẫu B 09 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


VỐN CỔ PHẦN 


Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành được trình bày theo mệnh giá của Tập đoàn là: 


41/12/2020 I4I2929) 


ElofeoNolali-0 ElofeoWolall-i0 


Vốn cổ phần 


h 1295.878.081 12.958.780.810.000 1295.878.081 12.958.780.810.000 
được duyệt 
Vốn cổ phầ 
Mộ tan nh 1218.815255 12188.142.550.000 1190.815.255 TI.908.152.550.000 
đang lưu hành 
Nhà nước 981686626 9.816866.260.000 981686626 9.816866260.000 
Cổ đông khác 257126609 2.371266090.000 209126609 2091266.090.000 
Cổ phiếu quỹ 75.064.846 750.6⁄48.460.000 105.064.846 1.050.648.460.000 


Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10O00O VND. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với 
một phiếu biều quyết tại các cuộc họp cổ đông của Tập đoàn. Các cổ đông được nhận cổ 
tức mà Tập đoàn công bố vào từng thời điểm. Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu 
tiên như nhau đối với tài sản còn lại của Tập đoàn. Các quyền lợi của các cổ phiếu đã được 
Tập đoàn mua lại đều bị tạm ngừng cho tới khi chúng được phát hành lại. 


Biến động vốn cổ phần đang lưu hành trong năm như sau: 


VND VND 
ElofeofWolali-i0/0(4ai-iofaal-ialaWNoir-)) Elofeofolall-i000(ai-ofaal-ialaWel[-)) 
Số dư đầu năm 1190.815.255 TI908152550.000 1158.815255 II.588152550.000 
Si (0)Á110nlbtr 020206 28.000.000. 280.000.000.000 32.000.000 520.000.000.000 
trong năm [Ƒ) 


Số dư cuối năm 1218.812.245 12188.142.250.000 1.190.812.255 TI.908.142.250.00O0 


Trong năm, Tập đoàn bán 28.000.000 cổ phiếu quỹ, với giá giao dịch bình quân 47.958 
VND/cồ phiếu quỹ. 


256 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


vy 


BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


PT YIETDTIDINOIN cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


26. CÁC QUỸ THUỘC NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

(a) Quỹ đầu tư và phát triển 
Quỹ đầu tư và phát triển được thành lập nhằm mục đích mở rộng kinh doanh trong 
tương lai. Khi quỹ được sử dụng để phát triển kinh doanh, khoản tiền đã sử dụng được 
chuyển sang Vốn cổ phần. 


(b) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 


Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu này sẽ được dùng để phân phối lợi nhuận cho các cổ 
đông trong các năm sau. 


27. CỔ TỨC 
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết số O2/2020/PLX- 
NQ-ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án phân phối cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cổ tức là 4O% 
trên mệnh giá tương đương với 5.591:709 triệu VND (2019: 5.044.114 triệu VND). Khoản cổ 
tức này đã được trả trong năm 2020. 

28. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(a) Hàng hóa nhận giữ hộ (Bộ Công thương) 


Tại ngày 4l tháng 12 năm 2020 và ngày ] tháng 1 năm 2020, Tập đoàn có nhận giữ hộ Bộ 
Công Thương một danh mục xăng dầu cho mục đích dự trữ quốc gia. 


(b) Hàng hóa nhận giữ hộ (Bên thứ ba) 


Đơn vị K1/4VJ29720) 1/2020 

Xăng RON 92 Lít 15 (') 24974859 17.854.485 
Xăng RON 95 Lít 15 (') 99.125.669 G7.759.5T7 
Xăng ES Lít 15 (') 55.446.950 6228912 
Dầu DO Lít 15 (') 1725.537 79174156 
Dầu hỏa Lít 15 (') 184.297.514 102.194.978 
azút Kg 1O.TI9174 1077.555 
E1OO Lít 15 (') 1.099.064“ 1.6O5.589 
khí gas hóa lỏng Kg 40.855 107.525 


det AI Lít 15 () 65.257.986 49.720.125 


Œ) Lít 15 là đại lượng đo lường theo lít đo tại nhiệt độ thực tế được quy đồi về nhiệt độ 15oC 
theo công thức: Lít 15 = Lít thực tế x hệ số VCF. VCF là hệ số điều chỉnh thể tích. VCF được 
xác định bằng cách tra bảng C.2 của Phụ lục C trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7567:2006 
về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Quy tắc giao nhận với nhiệt độ đo được và hệ số tỷ trọng 
của từng bể. 


Báo cáo thường niên 2020 |.257 


vy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


& xx : : : S Mẫu B 09 - DN/HN Mẫu B O9 - DN/HN Mã ~ ' $ z 
cho năm kết thúc ngày 5] tháng 12 năm 2020 (Bon hành theo Thông tưsố 202/201⁄/TT-BTC (Bon hònh theo Thông tưsố202/201/TT-BTC cho năm kết thúc ngày 4] tháng 12 năm 2920 
ngày 2212⁄201⁄4 của Bộ Tời chính) ngày 22⁄12⁄2014 của Bộ Tời chính) 
({c) Ngoại tệ các loại (e) Hợp đồng mua bán ngoại tệ 


Tại ngày 51 tháng 12 năm 2020, Tập đoàn có các hợp đồng mua ngoại tệ có kỳ hạn còn 
hiệu lực sau: 


41/12/2020 I/4I2929) 


Tương đương 
Nguyên tệ VND Nguyên tệ 


Số lượng Tỷgiá Ngày thực Số tiền 


USD 6.205.915 12.906.751.970 285l16O0O8 660.808.845.445 siofo[o Ố ngoại tệ kỳ hạn hiện thanh toán 
EUR 4.276 TI9.71G.2O4 2.859 774.5287911 USD USD/VN D VND 
Bánh, na... ch n9 uc 20 ng O6.2020/HĐBNTCKH/MSB-PLX 95 154098159 25.270 5/2/2021 351204641599 
SG - - 140.564 2.420.519.297 202009T/HDMBNT/TPB 
KHB : _ 265O 15079 p ETRO LỊ MEX 92 1.⁄251.12O,55 25.270 9/2/2021 29.114.802.779 
]78.895.127.298 678.767.549.414 20201119/HDMBNT/TPB- 
PETBROLIMEX 9O 1.40O.80O,78 25.270 17/2/2021 52.59G.G24.|B] 
(d) Cam kết chỉ tiêu vốn TI-2020/MBNT-FW 9O €.219.774,64 25.220 4/5/2021 14G.725.879.141 
5128/HDNT-EIBHN/2020 92 294200912 25.270 9/2/2021 68.482.822.222 
Tại ngày 4l] tháng 12 năm 2020, Tập đoàn có các cam kết vốn sau đã được duyệt nhưng 
chưa được phản ánh trong bảng cân đối kế toán: 5192/HDNT-EIBHN/2020 87 1l468.005,85 25.220 1/5/2021 266287095857 
Ø7.2020/HĐBNTCKH/MSB-PLX 9O 4.214:7OG,57 22.220 TI/5/2021 97.86GE.48G.555 
K1/4Y249729) 1⁄/2020 lề 
FXT2OØ7OG.2 92 TI.OG-2.922/76 25.270 2/2/2021 257.457.482.625 
VND NÁN|P) lãi 
Đã được duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng 1.512.218.012.545 1.20-2.829.062.545 .. BNT/TPB- 88 1126611969 25220 9/5/2021 261.599.299202 
Đã được duyệt và đã ký kết hợp đồng 20.822.196.000 18.487.696.000 
FXT2OO€O358 96 6€.647.O59,5O 25.270 17/2/2021 1B4.677.O74.5G5 
1-2.24.04O.208.545 1.222.21G-758.545 
1582/HDNT-EIBHN/2020 92 10.942.615,Ø7 25.270 19/2/2021 254G24.652.679 
2020.10.22/HĐÐĐMBNT/TPB- 
PETBOLIMEX 85 7.087.949.942 25.270 15/1/2021 6492.594.871 
255/HDNT-EIBHN/2020 96 8.27/6.O78,99 25.270 4//2021 19.911.258.098 
1.96O.5O32.824.524 


258 Ì_ www.petrolimex.comxn Đáo cáo thường niên 2020 Ì 259 


vy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


Song ri : : : Mẫu B 09 - DN/HN Mẫu B O9 - DN/HN SEpìi 0E EM : : : 
cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 (Bon hành theo Thông tưsố 202/201⁄/TT-BTC (Bon hònh theo Thông tưsố202/2014/TT-BTC cho năm kết thúc ngày 4] tháng 12 năm 2920 
ngày 2212⁄201⁄4 của Bộ Tời chính) ngày 22⁄12⁄2014 của Bộ Tời chính) 
29. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 51. _ PHẦN LÃI TRONG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH 
2020 2019 
VND VND 
Lãi tiền gửi, tiền cho vay 690470427199 67220977205 Công ty liên doanh: 
m I : : Công ty TNHH Castrol BP-PETCO Việt Nam 424.861.244.521 5]1O.212.224.768 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 10.852.552.900 12.471:716:70O 
=“ Công ty liên kết: 
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 192.806.644.475 202.082.965.855 ¬ - ` =—. : 
—..e Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 67.801.628.994 29.848.550.775 
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện —_ =058.009.245 5.122.204.879 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 1IEET 21222 66.587.596.087 
Lãi bán hàng trả chậm 16.164.455.975 †7.050.604.775 Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Kiên Giang 15.564.820.505 12.650.181.967 
Lãi từ thanh lý khoản đầu tư _ 92726.594.257 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Petrolimex - 25.911.848.549 
Doanh thu hoạt động tài chính khác 1568.471259 4.647.467.086 Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dâu “..ố : 
Công ty Cổ Phần Xây lắp 1 4.522.254.444 : 
9]6.720.519051 _ 1.004.290.850.755 
Công ty Cổ phần Vật liệu Xăng dầu Chất đết Đồng Nai - 1756.814.885 
30.  CHI PHÍ TÀI CHÍNH Các công ty liên kết khác 4.898.698.558 1152.759.448 
597.129.455.647 6419.755.477 


32.  CHI PHÍ BÁN HÀNG 


Chỉ phí lãi vay 706.]55.425.]148 79].225.776.592 
V29229) 2019 
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán '/9T7.955.668 4'719.708.614 ÁN |P) NA |P) 
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 185.100.450.822 150.121.051.750 Chỉ phí nhân viên 3.269.510.895.575 j.168.85].964.714 
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 58.058.890.099 25.127.195.191 CHỦ PHI DMLIOI binei LẺ KỆ mm... | ấn oi Sd2 4 Gia) 
„ ^.Aa_-—Ằ- Chỉ phí khấu hao và phân bổ 854.5428]l]8O — 770.549.408.220 
Biến động dự phòng các khoản đầu tư (8524.911.785) 2= 99... ....  ằằằằa_.....ˆ...a- 
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài 1942542209515 2160.5224198 
Chi phí hoạt động tài chính khá 18.288.794.156 15.950.564.514 ` : 
0 08B) 08i020115.18201P10010/1LNS) Sa MAI S,hi EiE/E4o ã Chỉ phí bằng tiền khác 2421479417868 2477955.459.497 
35l.©84.580.108 Đ6G.448.4/5.825 8591021707555  8.702295.255.590 
55. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
2020 2019 
VND VND 
Chỉ phí nhân viên 367.082.701.496 3]5.275.629.586 
Chi phí khấu hao và phân bổ 26.585.927.151 18.491.580.521 
Chỉ phí dự phòng 79.816.595.549 21.490.655.103 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 98.594.250.5OI 69.961.795.60O 
Chi phí bằng tiền khác 27.601.555.552 2]6.448.865.888 


8]9.680.790.229 G59.668.500.698 


260 Ì_ www.petrolimex.comxn Đáo cáo thường niên2020_ | 261 


vy 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


VỤ THỊNH cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


Mẫu B O9 - DN/HN 
(Ban hành theo Thông tư số 202⁄2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


54. THU NHẬP KHÁC (b) Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 


2020 


VND 


2Ø19 
VND 


2020 


VND 


2019 
VND 


Lãi từ thanh lý tài sản cố định và xây dựng cơ bản dở dang '75.9429.578.14O 44.585.488.251 Chi phí thuế hiện hành 
Thuế nhập khẩu phát sinh các năm trước được hoàn EIS)10)//S15)7/ //25)|S) - Năm hiện hành 201.298.018.295 997.761.470.24O 
Tiền bồi thường nhận được từ các đơn vị khác 15.519.412.051 14.985.046.858 Dự phòng thiếu/(thừa) các năm trước 1574.615.624 (827.4271352) 
Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ 6.820.000 16.599.552.440 20)22G0/2AG S201) 99G.924.04.5.108 
Thu nhập khác 1OG.O79.657.459 125.457.785.192 Lợi ích thuế thu nhập hoãn lại 
255.62].224.928 201.625.852.721 Phát sinh và hoàn nhập các khoản chênh lệch tạm thời (45.865.848.505) (25.714.246.585) 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 157.008.785.712 971.209.796.725 


55.  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THEO YẾU TỐ (c)_ Đối chiếu thuế suất thực tế 
Chỉ phí nguyên vật liệu hs 6.6 726662760 Lợi nhuận kế toán trước thuế 1409580992044 5647771555645 
Chị HÍHBIVIEOETO "`... 1⁄52 Thuế tính theo thuế suất của Công ty mẹ 281.916.198.409 1129.554.511129 
Chi phí khấu hao và phân bổ 2.14G.848.020.219 2.02O.469.201.225 h š ự Ồ 2ý... cha mm `. 
= : Ảnh hưởng của mức thuế suất khác áp dụng đối với (50.585.785.468) (21515.666.571 
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài G.]6G.955.]69.497 S.6T1.548.205.668 Các công ty con bà Chi 
Chi phí khác J.154147225.574 1.4552.628.565.768 Chi phí không được khấu trừ thuế IISS125)101e10)|7/) 15.041.048.465 
- - - Thu nhập không bị tính thuế (I21.596.595.709) (IZ2112115.521 
36. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Aĩ.== mm = Am 
E TRE TỘIEMETDUDE 2BHNEHHINIIHIE HP TIHIPD 29.869.517.855 (6.558.556.285 
T ` xã R ˆ h _ chưa được ghi nhận 
(a) (Lợi ích)/chỉi phí thuế thu nhập theo hoạt động kinh doanh hợp nhất = 
Dự phòng thiếu/(thừa) trong những năm trước 1574.615.624 (8257.427142 
Lỗ tính thuế được sử dụng mà trước đây chưa ghi nhận 
2020 2019 tài sản thuế thu nhập hoãn lại (7.585.785.544) (7.652.791.089 
VND VND 
Ưu đãi thuế (12.412.441.612) (7.095.465.200 
Hoạt động kinh doanh xăng dầu (10.864.042.912) 8I5/720.524.724 = = 
- Biến động khác = 2.162.458.529 
Hoạt động kinh doanh hóa dầu 42.106.519.420 40.196.992.055 
sÊn; ISYA9)9.sw/4s‹vAF2 97]1.209.79€:725 
Hoạt động kinh doanh sản phẩm gas EI|29519////29(0© 9.509.920.090 
Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải 57.072.565.242 G7.918.851.288 (d) Thuế suất áp dụng 
Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác 57.557.966.656 7.855.707.588 - : - : : " - - : 
————————————————————————————————————————————®MN ND amaaa. 7C Theo các quy định của Luật thuế thu nhập hiện hành, thuế suất thuế thụ nhập doanh 
DI S0 ic bộ k TU 7... nghiệp áp dụng với Công ty mẹ và các công ty con là 20%, trừ các công ty con là Công ty 
TNHH MTV Petrolimex Singapore và Công ty Liên doanh TNHH Kho Xăng dầu Ngoại quan 
Vân Phong có mức thuế suất 10%. 
262 Ì_ www.petrolimex.comxn Đáo cáo thường niên 2020 Ì 265 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 202O VỤ THỊNH 


(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


57.  LÃI TRÊN CỔ PHIẾU 


Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu cho năm kết thúc ngày 341 tháng 12 năm 2020 được 
dựa trên số lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông sau khi trừ đi số phân bổ vào quỹ khen 
thưởng, phúc lợi ước tính cho năm 2020 và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia 
quyền lưu hành trong năm, chỉ tiết như sau: 


(` Số cổ phiếu phổ thông bình quên gia quyền 


Số cổ phiếu 


Cổ phiếu phổ thông đã phát hành năm trước mang sang 1190.815.255 1158.815.255 


Ảnh hưởng của việc phát hành cổ phiếu quỹ trong năm TI290.4T1 31.109.056 


Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông lưu 


h s 1202.103.646 1189.922.27] 
hành trong năm 


(ii) — Lõi cơ bản trên cổ phiếu 


2020 2019 


Lợi nhuận thuần hợp nhất thuộc về các cổ đông phổ 


thông (VND) 988.465.28G.O55 4.157.778.755.446 


Số phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi ước tính (VND) 


(I6Z.48.491935)  (291056940.552) 


825.II6./94.102 3./6G.74].794.914 


Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu 


phổ thông lưu hành trong năm (số cổ phiếu) `... Thống 


Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) 686 3.166 


264 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


- 


BÁO CÁO PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG QUẦN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


MEN cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 2020 


(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngòy 2212/2014 của Bộ Tời chính) 


58. CÁC GIAO DỊCH CHỦ YẾU VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 


Ngoài các số dư với bên liên quan được trình bày tại các thuyết minh khác của báo cáo tài 
chính hợp nhất, trong năm Tập đoàn có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan: 


Giá trị giao dịch 


2020 
VND 


Các công ty liên doanh, liên kết 


Công ty TNHH Costrol BD-DETCO Việt Nam 


Cổ tức được chia 49G.712.224.768 SOI.870.]6].4.4G 
Mua hàng hóa 15.242.189.025 20.090.751.297 
Ngôn hàng TMCP Xăng dồu Petrolimex 

Mua ngoại tệ ]O.848.719.88G.4G6 9.948.778.094980 
Lãi tiền gửi TIO:724.725.146 102.621.509.592 
Thu phí dịch vụ quản lý và bảo hành 12.859.024.196 15.470.995.715 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiềm Petrolimex 

Mua dịch vụ 209.554.49G.90G 258.5355./4G.954 
Cổ tức được chia 85.555.126.000 45.595.984.0OO 
Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu 

Bán hàng hóa, dịch vụ 484..551.561.729 - 
Cổ tức được chia S5.698.859178 - 
Hội đồng Quản trị (7 thành viên) 

Thù lao 6.208.580.554 8.261.555.658 
Ban Tổng Giám đốc không là thành viên 

Hội đồng Quản trị (5 thành viên) 

Tiền lương 4.550.121.422 S.825.9]6.45]1 
Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng (6 thành viên) 

Tiền lương 4.245.195.065 5.624.565.989 


Báo cáo thường niên 2020 Ì 265 


GIỚI THIỆU VỀ PETROLIMEX CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 


cho năm kết thúc ngày 3] tháng 12 năm 202O VỤ THỊNH 


(Bœn hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
ngày 2212⁄2014 của Bộ Tời chính) 


59. THÔNG TIN SO SÁNH 
Thông tin so sánh tại ngày 1 tháng 1 năm 2020 được mang sang từ số liệu trình bày trong 


báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày và cho năm kết thúc ngày 51 tháng 12 
năm 2019. 


Ngày 2O tháng 2 năm 2021 
Người lập: Người duy⁄ 


——\LAMU—— 


— ` ke” xoài 
Trần Xuân Đức Nguyễn Bá Tùng Phạm Đức Thắng 
Kế toứn Kế toán trưởng Tổng Giám đốc 


266 Ì_ www.petrolimex.com.vn 


PETROLIMEX 


TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 


Tên viết tắt: PETROLIMEX (HOSE: PLX) 
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

[T]: (0244) 4851-2605 

[F]: (024) 2851-9203 

MỊ: www.pbetrolimex.com.vn 


